SUTTANTA PITAKA 
KINH TANG 


Bô Sách Chu Giai 


PUNNA - MERIT 
PHU’O'C BAU - THIEN CONG DUC 


Readings from the Pali canon 
Nhwng bài kinh duoc doc o trong Kinh Tang Pali 


TS ss 


Lea G > » 


Prepared by Thanissaro Bhikkhu 
Ty Khwu Thanissaro da chuan bi day du 
Dich Gia: Cittaratana - Hoang Mai Tram McCarthy 


P.L. 2563 DA DA IVAI, 





PUNNA - MERIT 
PHƯỚC BÁU - THIỆN CÔNG ĐỨC 
By Thanissaro Bhikkhu - Tỳ Khưu Thanissaro 


Translated into Vietnamese in first edition 
By Cittaratana - Hoàng Mai Trâm McCarthy 


Copyright © 2020 by Bhikkhu PASADO 
All right reserved. 
ISBN 978-1-7923-2794-0 
January 2020 


Published by Library of CATUDDISA SANGHA VIHARA 
5044 Old Shipps Store Road, Bealeton, VA 22712 - USA. 


Printed by Diggy POD 
301 Industrial Dr, 
Tecumseh, MI 49286 - USA. 


Contents 


Muc Luc 
T. Introduce voo oi es scarier EE UL eH pes aere Ex dee EAR EE ERE eeu. 1 
- Tu Ngón 
2. Basic WISOOBI G eos reu dubon Uh tcn e uaiey aie ais sie n AVEREE QUEUE 690x416 5 
- Trí Tuệ Cán Bàn 
5 Ponni VI CIE cs exec ores OVES a e REPE R E ERO EA UE esas 19 
- Phước Báu: Thiện Công Đức 
4. Dana: IV 2asi6x6626066240646069946/866435944ÀE69683946166.666)46446956 32 
- Xà Thí: Việc Cho Ra 
5. Sla: VI 6226666666666 654046604ã(64335936033445464SEA/2S5/4044124% 85 
- Giới Luật: Đức Hanh 
6. Bhavanà: Medi(ation........................-c-cce eene eene nene ene 127 
- Tu Tập: Thiền Dinh 
7. The Merit of Stream — Entry...........cccccccccccccccscccccccccecs 192 
- Thiên Công Đức Của Bac Qua Dự Lưu 
8. Beyond Merit. 126412220 naak asse Ee SR RE RESP RE aa 198 
- Siéu Xuát Thién Cóng Düc 
9. GIOSSUEV 160666664645 na I OS ORNA Q OA uU ea Qu ERU KE MARE SPD VES ES M A 200 
- Bảng Chú Giai 
I0. Abbreviations. 202160060 6000)11602064145668158)54:603ivevstlsÀ.i66lso't ness. 203 


- Những Từ Ngữ Viết Tắt 


PHƯỚC BAU - THIEN CÔNG ĐỨC 1 


Introduction 
Tu Ngón 


Of all the concepts central to Buddhism, Merit (Puñña) is one 
of the least known and least appreciated in the West. This is perhaps 
because the pursuit of Merit seems to be a lowly practice, focused on 
getting and "selfing," whereas higher Buddhist practice focuses on 
letting go, particularly of any sense of self, Because we in the West 
often feel pressed for time, we don't want to waste our time on lowly 
practices and instead want to go straight to the higher levels. Yet the 
Buddha repeatedly warns that the higher levels cannot be practiced in 
a stable manner unless they develop on a strong foundation. The 
pursuit of Merit provides that foundation. To paraphrase a modern 
Buddhist psychologist, one cannot wisely let go of one's sense of self 
until one has developed a wise sense of self. The pursuit of Merit is the 
Buddhist way to develop a wise sense of self. 

Trong tất cả những khái niệm chủ yêu của Phát Giáo thi ở phuong 
Tây, Thiện Công Đức (Phước Báu) là một trong những khái niệm ít 
được biết đến nhất và ít được biết giá tri nhất. Điều này có lẽ là do sự 
tầm cầu về Thiện Công Đức được xem như là một việc thực hành một 
cách hạ liệt, tựu trung vào cái đạt được và vào “cái tự ngã,” trong khi 
đó sự thực hành ở những Pháp cao thượng hơn của Phật Giáo thì tập 
trung vào việc xả ly, một cách đặc biệt là bất luận mọi cảm quan về bản 
ngã. Bởi vi chúng ta 6 phương Tây thì thường cảm thấy bị eo hẹp về 
thời gian, chúng ta không muôn lãng phí thời gian. của mình vào những 
việc thực hành các Pháp hạ liệt và thay vào đó muôn di thăng lên những 
Pháp cao thượng hơn. Thế nhưng, Đức Phật đã nhiều lần cảnh báo rằng 
các Pháp ở trình độ cao hơn không thé được thực hành ở một mức độ 
bền vững trừ khi chúng được phát triển trên một nên tảng vững chắc. 
Sự tầm cầu về Thiện Công Đức cung cáp nèn tang đó. Dé thích nghĩa 
một nhà tâm lý học Phật Giáo hiện đại, người ta không thể từ bỏ một 
cách minh trí về cảm quan bản ngã của mình trừ khi người ta đã phát 
triển một tuệ tri cảm quan về bản ngã. Sự tầm cầu về Thiện Công Đức 
là đạo lộ của Phật Giáo để phát triển một tuệ tri cảm quan về bản ngã. 


2 PUNNA - MERIT 


The following readings show how this is done. They begin with 
a section on basic wisdom, which shows how the questions that lead 
ultimately to the wisdom of letting go first focus on things to hold onto: 
the skillful traits that, on the beginning level, provide a secure place to 
stand while letting go of character traits that are obviously harmful. 
Buddhist wisdom famously focuses on perceptions of inconstancy, 
stress and not - self; but the application of that wisdom grows out of the 
pursuit of what is relatively constant and pleasant and requires a 
mature sense of self: able to plan for the future, to anticipate dangers, 
to sacrifice short - term happiness for long - term happiness, to consider 
the needs of others, to substitute harmless pleasures for harmful ones 
and to develop a strong sense of self - reliance in the pursuit of a 
happiness that is wise, pure, and compassionate. 

Những bài Kinh được đọc sau đây trinh bày cách thức đã thuc 
hiện được điều này. Chúng bắt đầu với một phần về Trí Tuệ căn bản, 
trong đó cho thấy làm thé nào những van dé mà một cách tối hậu đưa 
đến Trí Tuệ cho việc xả ly trước tiên phải tập trung vào những, điều cần 
nắm giữ: những đặc điểm thiện xảo, ở câp độ ban đầu, cung cáp một vi 
trí an toàn dé được đứng vững trong khi dang xả ly những tính cách đặc 
trưng mà một cách hiển nhiên là có tác hại. Một cách cực hao, Trí Tuệ 
Phật Giáo tập trung vào những suy tưởng vé sự da biến, tinh thân áp lực 
và vô nga; thé nhưng việc áp dung Trí Tuệ áy được phát triển từ su tầm 
cầu về các Pháp tương đối ôn dinh và duyệt ý, và đòi hỏi một cảm quan 
thuần thục về bản ngã: có khả năng dé hoạch định cho tương lai, để trù 
tính những hiểm nguy, để hy sinh niềm hạnh phúc ngăn hạn cho niềm 
hạnh phúc dài hạn, để xem xét nhu cầu của những tha nhân, để thay thế 
những niềm vui thích vô hại cho những niềm tác hại, và dé phát triển 
một ý thức mạnh mẽ của sự tự lực trong việc tầm cầu một niêm hạnh 
phúc minh trí, thuần khiết và hữu đồng tình tâm. 


The section on Merit then sets out in general terms the types of 
meritorious activities that conduce to that happiness, focusing 
primarily on three: Giving, Virtue, and Meditation. The next three 
sections focus on the ways in which each of these activities can be 
pursued so as to produce the most happiness. For instance, the section 


PHƯỚC BÁU - THIỆN CÔNG ĐỨC 3 


on Giving discusses how the happiness of generosity can De maximized 
by wisely choosing the proper motivation for Giving a gift, a proper 
gift, and a proper recipient for one's gift. The section of Virtue shows 
how to learn from one's past mistakes without succumbing to 
debilitating feelings of guilt. The section on Meditation discusses not 
only how the development of Good Will—the meditative practice most 
often cited in conjunction with merit—can lead to happiness both now 
and in the present, but also how it can help minimize the bad results of 
one’s past unwise actions. 

Sau day, phan noi vé Thién Cong Duc duge sắp bày một cách 
tông quát những thể loại hoạt động về công đức mà qua đó dắt dẫn đến 
niêm hạnh phúc â ay, tập trung một cach chủ yếu vào ba điều: Xá Thi, 
Giới Đức và Thiên Định. Ba phân tiếp theo thì tập trung vào những 
phương thức mà từng mỗi hoạt động này có thê được tiếp tục thực hiện 
nhằm dé tạo ra niềm hạnh phúc cự đại. Ví dụ như phán nói về Xá Thi, 
việc thảo luận làm thế nào niềm hạnh phúc ở lòng hảo tâm có thê được 
tăng lên đến cực đại bởi qua sự chọn lựa một cách minh trí động lực 
chính đáng trong việc cho ra một vật thí, một vật thí hợp lễ, và một thụ 
thí giả thích đáng cho vật thí của mình. Phần nói về Giới Đức cho thấy 
làm thé nào dé học hỏi được từ những khuyết điểm € ở trong quá khứ của 
mình mà không chịu khuất phục, để làm suy yếu đi cảm giác tháy minh 
có lỗi. Phân nói về Thiền Định không chỉ thảo luận làm thé nào dé sự 
phát triển về Thiện Y (Từ Ai Tâm) — việc thực hành thiền định thường 
được viện dẫn trong sự kết hợp với Thiện Công Đức — có thé dắt dẫn 
đến niềm hạnh phúc ở ca hai - ngay bay giờ và trong hiện tại, mà nó 
còn có thể làm thế nào giúp những kết quả xấu xa của các hành động 
bất minh trí của mình ở trong quá khứ giảm đến mức tôi thiêu. 


All three of these forms of Merit conduce to the highest form of 
Merit: the realization of Stream — Entry — entering the "Stream" to 
Nibbüna—the first glimpse of the deathless. Thus the penultimate 
section of this study guide focuses on the happiness and well - being 
that derive from this attainment. 

Cả ba hinh thức Thiện Công Đức này đều dắt dẫn đến hinh thức 
Thiện Công Đức cao nhất: sự chứng tri “Quả Dự Luu”- dự vào “khê 
lưu” đưa đến Nip Bàn — sự lĩnh hội đầu tiên về sự bất diệt. Do đó, phần 


4 PUNNA - MERIT 


áp chót của quyên sách hướng dẫn nghiên cứu này tập trung vào niềm 
hạnh phúc và sự an lạc là bắt nguồn từ sự thành đạt này. 

For all the rewards of meritorious action, however, the 
concluding section serves as a reminder that the pursuit of happiness 
ultimately leads beyond the pursuit of Merit. In fact, this book is 
planned as part of a two - part series covering the Buddhist approach 
to the pursuit of happiness, with the second part discussing the 
perceptions of inconstancy, stress and not - self as the next stage in 
approaching the deathless happiness attained with Arahantship. Still, 
it would be a mistake to view the two stages as radically separate. In 
the course of developing a wise sense of self in the pursuit of Merit, one 
is already learning how to let go of unwise ways of "selfing" as one 
learns to overcome stinginess, apathy, and hard - heartedness through 
the development of Giving, Virtue, and Good Will. The teachings on 
the three perceptions simply carry this same process of "de - selfing” 
for the sake of an even truer happiness to a higher pitch. 

Tuy nhiên, đối với tat cả các phan tưởng lệ của Công Đức Hanh 
thì ở phần kết luận đã đóng vai trò như một lời nhắc nhở rằng việc tám 
cầu niềm hanh púc một cách tối hậu dắt dán đến không gi khác ngoài 
sự tầm cầu Thiện Công Đức. Trên thực té, quyén sách này đã duoc trù 
tính phân ra một chuỗi liên tiếp bao gồm hai phần về cách tiếp cận vào 
Phật Giáo dé tầm câu niềm hạnh phúc, VỚI phân thứ hai được thảo luận 
về những suy tưởng về sự đa biến, tinh thần áp lực và vô ngã như là 
giai đoạn kế tiếp trong việc tiếp cận niềm hạnh phúc bất diệt đã được 
thành đạt với Quả vị Vô Sinh. Tuy nhiên, sẽ là một su lầm lẫn khi xem 
hai giai đoạn là hoàn toàn tách biệt. Trong quá trình phát triển một tuệ 
tri cảm quan về bản ngã trong việc tam cầu Thiện Công Đức thì người 
ta đã học được cách dé xà ly những phương thức bất minh trí về “cái tự 
ngã” khi mà người ta học để khắc phục được sự keo kiệt, sự thờ ơ lãnh 
đạm và sự vô tình thông qua sự phát trién về Xả Thí, Giới Đức và Thiện 
Ý (Từ Ái Tâm). Những huẫn từ về ba suy tưởng - một cách đơn giản 
là chuyển tải cùng một quá trình về “diệt bản ngã” vì lợi ích của một 
chân hạnh phúc cao hơn thậm chí còn đạt đến một đỉnh cao hơn nữa. 


PHƯỚC BẦU - THIỆN CÔNG ĐỨC 5 


Basic Wisdom 
Trí Tué Cán Bàn 


"There are some cases in which a person overcome with pain, 
his mind exhausted, grieves, mourns, laments, beats his breast, and 
becomes bewildered. Or one overcome with pain, his mind exhausted, 
comes to search outside, "Who knows a way or two to stop this pain ?" 
I tell you, monks, that stress results either in bewilderment or in 
search." (AN VI. # 63) 

“Có một số trường hợp mà trong đó một người bị áp phục với sự 
đau đớn, tam của vi ay da kiét qué, dau buồn, thương tiếc, than vãn, đập 
vào ngực của vi ay, và trở nên bị khốn hoặc. Hoặc một người bi áp 
phục với sự đau đớn, tâm của vi ay da kiét qué, di tim kiếm ở bên ngoài 
“Có ai biết được một hoặc hai phương thức dé cham dứt su dau đớn nay 
không ?” Này các vị tu sĩ, Ta nói VỚI các nguoi rằng chính tinh than áp 
lực dẫn tới kết quả hoặc là ở trong sự khốn hoặc, hay là ở trong sự tìm 
kiếm. (Tăng Chi Bộ Kinh VI. # 63) 


"This is the way leading to discernment: when visiting a priest 
or contemplative, to ask: 'What is skillful, Venerable Sir ? What is 
unskillful ? What is blameworthy ? What is blameless ? What should 
be cultivated ? What should not be cultivated ? What, when I do it, will 
be for my long - term harm and suffering ? Or what, when I do it, will 
be for my long - term welfare and happiness? " (MN. # 135) 

“Đây là con đường đưa đến động sát lực: khi sự ving thăm của 
một vị té hành hoặc một bậc hảo trầm tư giả, để van hỏi: “Thế nào là sự 
thiện xảo, kính bạch Tôn Giả ? Thế nào là sự bất thiện xảo ? Thế nào 
là sự ứng thụ khiến trách ? Thé nào là sự vô khả trách bị ? Thé nào là 
nén được tu dưỡng ? Thé nào là không nên được tu dưỡng ? Điều chị, 
khi con làm điều đó, sẽ làm cho con bị tốn hại và sự khó đau lâu dài 
không ? Hoặc điều chi, khi con làm điều đó, sẽ làm cho con được sự 
phúc lợi và niềm hạnh phúc lâu dài không ? (Trung Bộ Kinh # 135) 


“What do you think, Rahula: What is a mirror for ? " 
F or reflection, Sir. ` 
‘In the same way, Rahula, bodily acts, verbal acts and mental 
acts are to be done with repeated reflection. 


6 PUNNA - MERIT 


"Whenever you want to perform a bodily act, you should reflect 
on it: 'This bodily act I want to perform—would it lead to self - 
affliction, to the affliction of others, or to both ? Is it an unskillful bodily 
act, with painful consequences, painful results ? ' If, on reflection, you 
know that it would lead to self - affliction, to the affliction of others, or 
to both; it would be an unskillful bodily act with painful consequences, 
painful results, then any bodily act of that sort is absolutely unfit for 
you to do. But if on reflection you know that it would not cause 
affliction... it would be a skillful bodily action with happy 
consequences, happy results, then any bodily act of that sort is fit for 
you to do. 

- Con nghi thé nào, này Rahula: Cái gương là dé làm chi ? 

- Dé phán tinh, kính bach Ngài. 

- Trong cùng phuong thức, này Rahula, những hành động về 
Thân (Than Hành Nghiệp Lực), những hành động vé Lời (Ngữ Hành 
Nghiệp Lực) và những hành động về Ý (Ý Hành Nghiệp Lục) sẽ được 
thực hiện với sự phản tỉnh đã được lặp đi lặp lại nhiều lần. 

“Bất luận khi nảo con muốn thực hiện một hành động về Thân, 
con nên phản tỉnh về việc đó: Hành động về Thân này Ta muốn thực 
hiện — nó sẽ dắt dẫn đến sự tự làm mình thống khổ, đến sự thống khô ở 
tha nhân, hoặc đến ca hai chăng ? Việc đó có phải là một hành động 
bát thiện xảo về Thân, với những hệ quả dau khó, những kết quả đau 
khó cháng ? Néu nhu, trong su phán tinh, con biết được rằng việc đó 
sẽ đắt dẫn đến sự tự làm mình thống khổ, đến sự thống khó € ở tha nhân, 
hoặc đến cả hai; việc đó sẽ là một hành động bất thiện xảo về Thân, với 
những hệ quả đau khó, những kết quả dau khó; thế rói bất luận một 
hành động nào về Thân thuộc thể loại đó thì hoàn toàn không thích hợp 
cho con để làm. Thế nhưng, nếu như trong sự phản tỉnh, con biết được 
rằng việc đó sẽ không gây ra sự thống khô... việc đó sẽ là một hành 
động thiện xảo vê Thân với những hệ quả an lạc, những kết quả an lạc, 
thế rồi bất luận một hành động nào về Thân thuộc thể loại đó là thích 
hop cho con dé làm. 


“While you are performing a bodily act, you should reflect on it: 
This bodily act I am doing—is it leading to self - affliction, to the 
affliction of others, or to both ? Is it an unskillful bodily act, with painful 
consequences, painful results ?' If, on reflection, you know that it is 


PHƯỚC BÁU - THIỆN CÔNG ĐỨC 7 


leading to self - affliction, to affliction of others, or both... you should 
give it up. But if on reflection you know that it is not... you may continue 
with it. 

“Khi con đang thực hiện một hành động về Thân, con nên phản 
tỉnh về việc đó: “Hành động về Thân Ta đang làm đây — nó có dang dắt. 
dẫn đến sự tự làm mình thống khó, đến sự thống khổ ở tha nhân, hoặc 
đến cả hai chăng ? Việc đó có phải là một hành động bát thiện xảo về 
Thân, với những hệ quả đau khổ, những kết quả đau khô chăng ? Nếu 
như, trong sự phản tỉnh, con biết được rằng việc đó đang dắt dẫn đến 
sự tự làm mình thống khó, đến sự thống khô ở tha nhân, hoặc cả hai... 
con nên từ bỏ việc đó. Thế nhưng trong sự phản tỉnh con biết được 
rằng việc đó không ... con có thé tiếp tục với việc đó. 


"Having performed a bodily act, you should reflect on it.... If, on 
reflection, you know that it led to self - affliction, to the affliction of 
others, or to both; it was an unskillful bodily act with painful 
consequences, painful results, then you should confess it, reveal it, lay 
it open to the Teacher or to a knowledgeable companion in the holy life. 
Having confessed it... you should exercise restraint in the future. But if 
on reflection you know that it did not lead to affliction... it was a skillful 
bodily action with happy consequences, happy results, then you should 
stay mentally refreshed and joyful, training day and night in skillful 
mental qualities. 

“Khi đã thực hiện một hành động về Thân, con nên phản tỉnh về 
điều đó... Nếu như, trong sự phản tỉnh, con biết được rằng việc đó đã 
dắt dẫn đến sự tự làm mình thông khổ, đến sự thống khô ở tha nhân, 
hoặc đến cả hai; việc đó đã là một hành động bất thiện xảo về Thân với 
những hệ quả đau khổ, những kết quả đau khó; thé rồi con nên sám tội 
việc đó, phát lộ việc đó, bố trí việc đó bộc bạch đến Bậc Đạo Sư hoặc 
đến một bạn Đồng Phạm Hạnh uyên bác trong đời sống Thánh Thiện. 
Đã sám tội việc đó... con nên huấn tập sự kiểm thúc trong tương lai. 
Thế nhưng, nếu như trong sự phản tỉnh, con biết được rằng việc đó đã 
không có dắt dẫn đến sự thống khỗ.. .việc đó đã là một hành động thiện 
xảo về Thân với những hệ quả an lạc, những kết quả an lạc; thế rồi con 
nên giữ tinh thần thanh khiết và hân hoan duyệt ý, tu dưỡng cả ngày lẫn 
đêm trong những phẩm chat tinh than thiện xảo. 


8 PUNNA - MERIT 


[Similarly with verbal and mental acts, except for the last 
paragraph under mental acts: ] 

“Having performed a mental act, you should reflect on it.... If, 
on reflection, you know that it led to self - affliction, to the affliction of 
others, or to both; it was an unskillful mental action with painful 
consequences, painful results, then you should feel distressed, 
ashamed, and disgusted with it. Feeling distressed... you should 
exercise restraint in the future. But if on reflection you know that it did 
not lead to affliction... it was a skillful mental action with happy 
consequences, happy results, then you should stay mentally refreshed 
and joyful, training day and night in skillful mental qualities. 

[Mot cach tuong tu voi cac hanh dong về Lời va Y, ngoại trừ ở 
đoạn văn cuối đưới tiêu đề các hành động về Ý:] 

“Khi đã thực hiện một hành động về Ý, con nên phản tỉnh về điều 
đó... Nếu như, trong sự phản tỉnh, con biết được răng việc đó đã dắt 
dẫn đến sự tự làm mình thong khô, đến sự thống khó ở tha nhân, hoặc 
đến cả hai; việc đó đã là một hành động bất thiện xảo về Y với những 
hệ quả đau khó, những kết quả đau khó; thé rồi con nên cảm my bi 
thống khó, đã có tam quý với việc đó. Đã cảm thấy bị thông khó... con 
nén huấn tập su kiểm thúc trong tương lai. Thé nhưng, néu nhu one 
su phan tinh, con biết được rang việc đó đã không có dắt dẫn đến sự 
thống khó...viéc đó đã là một hành động thiện xào vé Y với những hệ 
quả an lạc, những kết quả an lạc; thế rồi con nên giữ tỉnh thần thanh 
khiết và hân hoan duyệt ý, tu dưỡng cả ngày lẫn đêm trong những phẩm 
chát tinh thần thiện xảo. 


"Rühula, all those priests and contemplatives in the course of 
the past who purified their bodily acts, verbal acts and mental acts, did 
it through repeated reflection on their bodily acts, verbal acts and 
mental acts in just this way. 

"All those priests and contemplatives in the course of the future 
who will purify their bodily acts, verbal acts and mental acts, will do it 
through repeated reflection on their bodily acts, verbal acts and mental 
acts in just this way. 

" All those priests and contemplatives at present who purify their 
bodily acts, verbal acts and mental acts, do it through repeated 


PHƯỚC BẦU - THIỆN CÔNG ĐỨC 9 


reflection on their bodily acts, verbal acts and mental acts in just this 
way. 

- “Nay Rahula, tát cả những vị tế hành hoặc các bậc hảo trầm tu 
già áy trong khoáng thời gian quá khứ, ho đã tịnh hóa các hành động về 
Thân, các hành động về Lời và các hành động về Ý của họ, đã làm việc 
đó thông qua sự phản tỉnh đã được lặp đi lặp lại nhiều làn vé các hành 
dóng vé Thàn, các hành dóng về Lời và các hành động vé Y ngay chính 
trong phương thức này. 

“Tất cả những vị tế hành và các bậc hảo tram tư giả ấy trong 
khoảng thời gian vi lai, họ sẽ tịnh hóa các hành động về Thân, các hành 
động vé Lời và các hành động về Y, sé làm việc đó thông qua sự phản 
tỉnh đã được lặp đi lặp lại nhiều làn vé các hành dóng vé Thán, các hành 
dóng vé Lói và các hành dóng vé Y ngay chính trong phuong thức này. 

“Tất cá những vi té hành và các bác hào trám tu già ay ngay hiện 
tai, ho tinh hóa các hành dóng vé Thán, các hành dóng vé Lói và các 
hành động. về Y, làm việc đó thông qua sự phản tinh đã duoc lặp đi lặp 
lại nhiều lần. vé các hành động vé Thân, các hành động về Lời và các 
hành động về Ý ngay chính trong phương thức này. 


"Thus, Rühula, you should train yourself: T will purify my 
bodily acts through repeated reflection. I will purify my verbal acts 
through repeated reflection. 1 will purify my mental acts through 
repeated reflection. ` That's how you should train yourself. ' '(MN. # 61) 

“Như thé, này Rãhula, con cần phải tu dưỡng bản thân mình: 
“Ta sẽ tịnh hóa các hành động về Thân của mình thông qua sự phản 
tỉnh đã được lặp di lặp lai nhiều lần. Ta sẽ tịnh hóa các hành động về 
Lời của mình thông qua sự phản tỉnh đã được lặp đi lặp lại nhiêu lân. 
Ta sẽ tịnh hóa các hành động vé Ý của mình thông qua sự phản tỉnh đã 
được lặp đi lặp lại nhiều lần.” Đó là cách thức con cân phải tu dưỡng 
bản thân mình. (Trung Bộ Kinh # 61) 


"As for the course of action that is unpleasant to do but that, 
when done, leads to what is profitable, it's in light of this course of 
action that one may be known—in terms of manly stamina, manly 
persistence, manly effort—as a fool or a wise person. For a fool doesn't 
reflect, 'Even though this course of action is unpleasant to do, still when 
it is done it leads to what is profitable.' So he doesn't do it, and thus 


10 PUNNA - MERIT 


the non-doing of that course of action leads to what is unprofitable for 
him. But a wise person reflects, ‘Even though this course of action is 
unpleasant to do, still when it is done it leads to what is profitable.' So 
he does it, and thus the doing of that course of action leads to what is 
profitable for him. 

“Theo quan niệm — là một xuân nhân hoặc là một bậc trí nhân - 
về quá trình hành động mà người ta có thé được biết đến — được xem 
như là có sức quả cảm chịu đựng, sự quả cảm bèn chí, sự qua cám nỗ 
lực - đối với quá trình hành động mà bất duyệt y để làm, nhưng mà điều 
đó, khi đã được làm xong thì lại dắt dẫn đến bao điều hoạch lợi. Thì 
đối với một xuân nhân không có phản tỉnh, nghĩ suy rằng: “Dù cho quá 
trình hành động này là bất duyệt y để làm, tuy vậy khi nó đã được làm 
xong, nó dắt dẫn đến bao điều hoạch lợi.” Vì vậy, vị ay không lam diéu 
đó, va bởi do không thực hiện quá trình hành động ấy dắt dẫn đến bao 
điều bất hoạch lợi cho vị ay. Thé nhưng một bậc trí nhân phản tỉnh rằng 
“Mặc dù quá trình hành động â ay la bat duyét y dé lam, tuy vay khi no 
đã được làm xong, nó dat dẫn đến bao điều hoạch lợi.” Do vậy, vị ấy 
làm điều đó và bởi do thực hiện quá trình hành động ấy dắt dẫn đến bao 
điều hoạch lợi cho vị ay. 


As for the course of action that is pleasant to do but that, when 
done, leads to what is unprofitable, it’s in light of this course of action 
that one may be known—in terms of manly stamina, manly persistence, 
manly effort—as a fool or a wise person. For a fool doesn't reflect, 
‘Even though this course of action is pleasant to do, still when it is done 
it leads to what is unprofitable.’ So he does it, and thus the doing of 
that course of action leads to what is unprofitable for him. But a wise 
person reflects, ‘Even though this course of action is pleasant to do, 
still when it is done it leads to what is unprofitable.’ So he doesn’t do 
it, and thus the non - doing of that course of action leads to what is 

profitable for him.” (AN IV. # 115) 

“Theo quan niệm -môt xuân nhân hoặc là một bac trí nhân - về 
quá trinh hành động mà người ta có thê được biết đến — được xem như 
là có sức quả cảm chịu đựng, sự quả cảm bên chí, sự quả cảm nỗ lực - 
đối với quá trình hành động mà duyệt y để làm, nhưng mà điều đó, khi 
đã được làm xong thì lại dắt dẫn đến bao điều bất hoạch lợi. Thì đối 
với một xuân nhân không có phản tỉnh, nghĩ suy rằng: “Dù cho quá 


PHƯỚC BÁU - THIỆN CÔNG ĐỨC 11 


trình hành động này là duyệt y dé làm, tuy vậy khi nó đã được làm xong, 
nó dắt dẫn đến bao điều bất hoạch lợi.” VÌ vậy, vị ay làm điều đó, và 
bởi do thực hiện quá trình hành động ấy dắt dẫn đến bao điều bất hoạch 
lợi cho vi ay. Thé nhung mót bàc trí nhàn phàn tinh rằng “Mặc dù quá 
trình hành động â áy là duyệt ý để làm, tuy vậy khi nó đã được làm xong, - 
nó dắt dẫn đến bao điều bất hoạch lợi.” Do vậy, vị ay khóng làm điều 
đó, và bởi do không thực hiện quá trình hành động ây. dát dẫn đến bao 
điều hoạch lợi cho vị ấy. (Tăng Chi Bộ Kinh IV. # 115) 


Your own self is 
your own mainstay, 
for who else could your mainstay be ? 
With you yourself well-trained 
you obtain the mainstay 
hard to obtain. (Dhp. # 160) 
Tu minh y chi minh, 
Nao co y chi khac. 
Nhờ khéo điều phục mình, 
Được y chỉ khó được. (Pháp Cú # 160) 


Evil is done by oneself, 

by oneself is one defiled. 
Evil is left undone by oneself, 

by oneself is one cleansed. 

Purity and impurity are one's own doing. 
No one purifies another. 
No other purifies one. (Dhp. # 165) 
Tu minh làm diéu ác, 
Tu minh làm nhiém 6, 
Tu minh khóng làm ác, 
Tu minh làm thanh tinh, 
Tinh, khóng tinh tu minh. | 
Không ai thanh tinh ai ! (Pháp Cú # 165) 


You yourself should reprove yourself, 
should examine yourself. 
As a self-guarded monk 


12 PUNNA - MERIT 


with guarded self, 

mindful, you dwell at ease. (Dhp. # 379) 
Tu minh chi trich minh, 

Tu minh do xét minh, 

Ty Khưu tự phòng hộ, 

Chính Niệm, trú an lạc. (Pháp Cú # 379) 


" And what is the self as a governing principle ? There is the case 
where a monk, having gone to a wilderness, to the foot of a tree, or to 
an empty dwelling, reflects on this: ‘It’s not for the sake of robes that I 
have gone forth from the home life into homelessness; it's not for the 
sake of almsfood, for the sake of lodgings, or for the sake of this or that 
state of [future] becoming that I have gone forth from the home life into 
homelessness. Simply that I am beset by birth, aging, and death; by 
sorrows, lamentations, pains, distresses and despairs; beset by stress, 
overcome with stress, [and I hope,] "Perhaps the end of this entire 
mass of suffering and stress might be known !" Now, if I were to seek 
the same sort of sensual pleasures that I abandoned in going forth from 
home into homelessness—or a worse sort—that would not be fitting for 
me. ' So he reflects on this: 'My persistence will be aroused and not lax; 
my mindfulness established and not confused; my body calm and not 
aroused; my mind centered and unified.' Having made himself his 
governing principle, he abandons what is unskillful, develops what is 
skillful, abandons what is blameworthy, | develops what is 
unblameworthy, and looks after himself in a pure way. This is called 
the self as a governing principle.” (AN III. # 40) 

“Và thé nào là ban ngã nhu là một yếu tó cơ bản điêu hành đặc 
trưng ? Có trường hợp nơi mà một vi tu sĩ đã đi đến một vùng hoang 
dã, đến một gốc cây, hoặc đến ngôi nhà trông rỗng, phản tỉnh vé điều 
này: “Không phải vì lợi ích của những y áo mà Ta đã thụ giáo từ đời 
sống gia đình đi vào tình trạng vô gia cư; không phải vì lợi ích của món 
ăn khất thực, vì lợi ích của những trú xứ, hoặc vì lợi ích của tình trạng 
này hoặc tình trạng ấy [ở vi lai] của việc trở thành mà Ta đã thụ giáo từ 
đời sóng gia dinh đi vào tinh trạng vô gia cư. Một cách đơn giản là Ta 
đã bị khốn nhiễu do bởi sự sản sinh, sự lão mại và sự tử vong; đo bởi 
những nói buồn phiên, những sự than khóc, những nói đau đớn, những 
sự thông khô và những nỗi thất vọng; bị khốn nhiễu do bởi tinh than áp 


PHƯỚC BÁU - THIỆN CÔNG ĐỨC 13 


lực, bi áp phục do bởi tinh thần áp lực, [va Ta hy vong] “Có lễ sự kết 
thúc của toàn bộ khối khô đau và tinh thân á áp lực này có thể là được 
biết đến !” Bay giờ, nếu như Ta sẽ đi mưu cầu cùng một thé loại của 
những dục trần mà Ta đã từ bỏ trong khi đã được thụ giáo từ đời sống 
gia đình đi vào tình trạng vô gia cư — hoặc một thể loại xấu xa té hai 
nhất — thì điều đó sẽ không phù hợp cho Ta.” Thé là vi ay phản tỉnh vé 
điều này: “Sự bền chí của Ta sẽ được kích hoạt lên và không có buông 
lỏng; niệm của Ta đã được an trú và không bị thất niệm; cơ thé của Ta 
an tĩnh và không bị dao động; tâm thức của Ta đã được tập trung và 
nhất thông.” Khi tự bản thân đã thực hiện được yêu tó cơ bản chủ quản 
đặc trưng, vị ay xà ly điều mà bất thiện xảo, phát triển điều thiện xảo; 

xà ly điều mà ứng thu khiến trách, phát triển điều vô khả trách bị, và 
khán hộ bản thân một cách thuần khiết. Điều này đã gọi ban ngã là một 
yếu tô cơ bản điều hành đặc trưng”. (Tăng Chi Bộ Kinh III. # 40) 


Ananda: “ ‘This body comes into being through conceit. And yet 
it is by relying on conceit that conceit is to be abandoned.’ Thus it was 
said. And in reference to what was it said ? There is the case, sister, 
where a monk hears, “The monk named such — and - such, they say, 
through the ending of the fermentations, has entered and remains in the 
fermentation - free Awareness - Release and Discernment - Release, 
having directly known and realized them for himself right in the here 
and now.' The thought occurs to him, “The monk named such — and - 
such, they say, through the ending of the fermentations, has entered and 
remains in the fermentation - free Awareness - Release and 
Discernment - Release, having directly known and realized them for 
himself right in the here and now. Then why not me ?' Then, at a later 
time, he abandons conceit, having relied on conceit.” (AN IV.# 159) 

Trưởng Lão Ananda: “Co thé nay hình thành tốt dep bởi do sự 
kiêu mạn. Tuy thế nó thì y cứ vào sự kiêu mạn mà sự kiêu mạn sẽ được 
xa ly. Như thế nó đã được nói đến. Và hữu quan đến cái chi mà nó đã 
được nói đến ? Có một trường hợp, này người Chị, nơi mà một vị tu sĩ 
nghe rang: “Vi tu sĩ có tên goi như thế như thế, họ nói rằng, bởi do sự 
chấm dứt các Lậu Hoặc, đã có dự vào và vẫn còn trong việc thoát khỏi 
Lậu Hoặc, Tỉnh Giác Giải Thoát và Động Sát Lực Giải Thoát, đã liễu 
tri một cách trực tiếp và đã chứng tri chúng đối với chính tự bản thân 
mình ngay tức thời.” Sự nghĩ suy náy sinh đến vị ấy: “Vị tu sĩ có tên 


14 PUNNA - MERIT 


gọi nhu thé nhu thé, ho nói ráng, bởi do sự chấm dứt các “Pháp lên 
men” (Lâu Hoặc), đã có du vào và van còn trong việc thoát khỏi “Pháp 
lên men" (Lâu Hoặc), Tỉnh Giác Giải Thoát và Động Sát Lực Giải 
Thoát, đã liễu tri một cách trực tiếp và đã chứng tri chúng đối với chính 
tự bản thân mình ngay tức thời. Thế thì vì sao không là Ta ? Thế rồi, 
vào một thời gian sau, vị ây xả ly sự kiêu mạn [dù] đã đang có y cứ vào 
sự kiêu man," (Tăng Chi Bộ Kinh IV. # 159) 


Gentle sages, 

constantly restrained in body, 

go to the unwavering state 

where, having gone, 

there's no grief. (Dhp. # 225) 

Bậc hiền không hai ai, 

Thân thường được ché ngự, 

Dat được cảnh bát tử, 

Đến đây, không ưu sáu. (Pháp Cú # 225) 


They awaken, always wide awake: 
Gotama's disciples 
whose mindfulness, both day and night, 
is constantly immersed 
in the Buddha ...the Dhamma...the Sangha. 


They awaken, always wide awake: 
Gotama’s disciples 
whose mindfulness, both day and night, 
is constantly immersed 
in the body. (Dhp. # 296 — 299) 
Đệ tử Gotama, 
Luôn luôn tự tỉnh giác, 
Vô luận ngày hay đêm, 
Tưởng Phật Đà thường niệm.” 
Đệ tử Gotama, 
Luôn luôn tự tỉnh giác, 
Vô luận ngày hay đêm, 
Tưởng Chánh Pháp thường niệm 


PHƯỚC BÁU - THIỆN CÔNG ĐỨC 15 


Đệ tử Gotama, 

Luôn luôn tự tỉnh giác, 

Vô luận ngày hay đêm, 

Tưởng Tăng Đoàn thường niệm. 
(Pháp Cú # 296 — 299) 


If, by forsaking a limited ease, 

he would see an abundance of ease, 

the enlightened man would forsake the limited ease 
for the sake of the abundant. (Dhp. # 290) 

Nhờ từ bó lac nhỏ, 

Thấy được lạc lớn hơn, 

Bậc trí nhân bỏ lạc nhỏ, 

Thấy được lạc lớn hơn. (Pháp Cú # 290) 


"These four types of action have been understood, realized, and 
made known by me. Which four ? There is action that is dark with dark 
result; action that is bright with bright result; action that is dark and 
bright with dark and bright result; and action that is neither dark nor 
bright with neither dark nor bright result, leading to the ending of 
action. 

“Bốn thé loại Tác Hành (Nghiép Lực) này đã được Ta liễu tri, đã 
được chứng tri và đã được tuệ tri. Thế nào là bốn ? Có Tác Hành 
(Nghiệp Lực) hắc ám với kết quả hắc ám; có Tác Hành (Nghiệp Lực) 
minh lượng với kết quả minh lượng; có Tác Hành (Nghiệp Lực) hắc ám 
và minh lượng với kết quả hắc ám và minh lượng; và có Tác Hành 
(Nghiệp Lực) không có hắc ám mà cũng không có minh lượng với kết 
quả không có hắc ám mà cũng không có minh lượng, dắt dẫn đến sự 
chấm dứt Tác Hành. 


“And what is action that is dark with dark result ? There is the 

case where a certain person fabricates an injurious bodily fabrication 

.. an injurious verbal fabrication... an injurious mental fabrication ... 

He rearises in an injurious world where he is touched by injurious 

contacts... He experiences feelings that are exclusively painful, like 

those of the beings in hell. This is called action that is dark with dark 
result. 


16 PUNNA - MERIT 


*Và thé nào là Tác Hành (Nghiép Luc) hác ám vói két quả hắc 
ám ? Có trường hợp nơi mà một người nào đó tạo tác ra một sự ton hai 
về Thân... một sự tôn hai vé Loi.. . mot su ton hai vé Y... Vi ay tuc 
sinh trong một thế giới đầy tốn hại nơi mà vị ấy phải bị tiếp xúc với 
những xúc cham. tốn hại... Vị ấy trải nghiệm đặc hữu nhất những cảm 
giác đau khó, giống như chúng hữu tình ở trong Địa Nguc. Điều này 
đã được goi là Tác Hành (Nghiệp Lực) hắc ám với kết quả hắc ám. 


"And what is action that is bright with bright feel ? There is 
the case where a certain person fabricates an uninjurious bodily 
fabrication... an uninjurious verbal fabrication... an uninjurious 
mental fabrication. ... He rearises in an uninjurious world where he is 
touched by uninjurious contacts.... He experiences feelings that are 
exclusively pleasant, like those of the Ever - radiant Devas. This is 
called Kamma that is bright with bright result. 

“Va thé nào là Tác Hành (Nghiép Lực) minh lượng với kết quả 
minh lượng ? Có trường hợp nơi mà một người nảo đó tạo tác ra một 
sự bát tôn hại về Thân... một sự bát tôn hai về Lời... một sự bát tôn hại 
vé Y... Vị ấy tuc sinh trong một thế giới bat ton hai nơi mà vị ây đã 
được tiếp xúc với những xúc chạm bất tôn hại... Vị áy trải nghiệm đặc 
hữu nhất những cảm giác duyệt ý, giống như Chứng Phạm Thiên ở 
Cói Quang Âm Thiên Giới (Cói Biến Quang Thiên Giới). Điều này 
đã được gọi là Nghiệp Lực minh lượng với kết quả minh lượng. 


"And what is action that is dark and bright with dark and bright 
result ? There is the case where a certain person fabricates a bodily 
fabrication that is injurious and uninjurious ... a verbal fabrication that 
is injurious and uninjurious... a mental fabrication that is injurious and 
uninjurious.... He rearises in an injurious and uninjurious world where 
he is touched by injurious and uninjurious contacts.... He experiences 
injurious and uninjurious feelings, pleasure mingled with pain, like 
those of human beings, some Devas, and some beings in the lower 
realms. This is called Kamma that is dark and bright with dark and 
bright result. 

“Và thé nào là Tác Hành (Nghiép Lực) hắc ám và minh luong 
với kết quả hắc ám và minh lượng ? Có trường hợp noi mà một người 
nào đó tạo tác ra một sự tốn hại và sự bất tổn hại về Thân... một sự tôn 


PHƯỚC BẦU - THIỆN CÔNG ĐỨC 17 


hại và sự bất tốn hại về Lời.. . một Sự ton hai và SỰ bat tôn hai vé NE 
Vị ấy tục sinh trong một thé giới ton hại và bất tốn hại nơi mà vị ay da 
phải bị tiếp xúc với những xúc chạm tốn hại và bất tôn. hại... VỊ â ấy trải 
nghiệm đặc hữu nhất những cảm giác tôn hai và bat ton hại, niềm vui 
sướng pha trộn với nói dau khó, gióng như Chúng Nhân Loại, một số. 
Chư Thiên và một số Chúng Hữu Tình trong các Cõi Giới thấp kém. 
Điều này đã được gọi là Nghiệp Lực hắc ám và minh lượng với kết quả 
hắc ám và minh lượng. 


"And what is action that is neither dark nor bright with neither 
dark nor bright result, leading to the ending of action ? The intention 
right there to abandon this action that is dark with dark result ... this 
action that is bright with bright result... this action that is dark and 
bright with dark and bright result. This is called action that is neither 
dark nor bright with neither dark nor bright result, leading to the 
ending of action.” (AN IV: # 232) 

“Va thé nào là Tác Hành (Nghiép Luc) khóng có hác ám mà cüng 
không có minh lượng với kết quả không có hắc ám mà cũng không có 
minh lượng, dắt dẫn đến sự chấm dứt Tác Hành (Nghiép Lực) ? Tác ý 
chính ở ngay lúc xà ly Tác Hành (Nghiép Lực) mà hắc ám với kết quả 
hắc ám này... Tác Hành (Nghiép Lực) mà minh lượng với kết quả minh 
lượng này... Tác Hành (Nghiệp Lực) mà hắc ám và minh lượng với kết 
quả hắc ám và minh lượng này. Điều này đã được gọi là Tác Hành 
(Nghiệp Lực) không có hắc ám mà cũng không có minh lượng với kết 
quả không có hắc ám mà cũng không có minh lượng, dắt dẫn đến sự 
chấm dứt Tác Hành (Nghiệp Lực). ” (Tăng Chi Bộ Kinh IV. # 232) 


[A related discourse repeats most of the above, defining dark 
action with dark result with the following example: "There is the case 
of a certain person who kills living beings, steals what is not given, 
engages in sexual misconduct, tells lies, and drinks fermented and 
distilled liquors that are the basis for heedlessness, " and bright action 
with bright result with the following example: "There is the case of a 
certain person who abstains from killing living beings, abstains from 
stealing what is not given, abstains from engaging in sexual 
misconduct, abstains from telling lies, and abstains from drinking 
fermented and distilled liquors that are the basis for heedlessness. `” j 


18 PUNNA - MERIT 


(AN IV. # 234) 

[Một bài Pháp Thoại được lặp di lặp lai dà hữu quan hầu hết với 
những điều trên, khi đã định nghĩa Tác Hành (Nghiép Luc) hắc ám có 
kết quả hắc ám với ví dụ điển hình như sau: “Có trường hợp ở một 
người nào đó sát mạng những chúng sinh hữu tình, thâu đạo điều mà đã 
không được cho, dự phân trong tính dục tà hạnh, vọng ngữ và uống 
những chất say đã lên men và đã chưng cất mà đó là cơ sở để cho mạn 
bát kinh tâm,” và Tác Hành (Nghiệp Luc) minh lượng có kết quả minh 
lượng với ví dụ điển hình như sau: “Có trường hợp ở một người nào đó 
giới trừ việc sát mạng những chúng sinh hữu tình, giới trừ việc thâu đạo 
điều mà đã không được cho, giới trừ việc dự phán trong tính dục tà 
hạnh, giới trừ việc vọng ngữ, và giới trừ việc âm tửu với rượu lên men 
và đã được chưng cất mà đó là cơ sở dé cho mạn bát kinh tâm.”] (Tăng 
Chi Bộ Kinh IV. # 234) 


" And what is action that is neither dark nor bright with neither 
dark nor bright result, leading to the ending of action ? Right view, 
right resolve, right speech, right action, right livelihood, right effort, 
right mindfulness, right concentration.” (AN 4:# 237) 

“Và thé nào là Tác Hanh (Nghiệp Luc) không có hắc ám mà cũng 
không có minh lượng với kết quả không có hắc ám mà cũng không có 
minh lượng, dat dẫn đến sự cham đứt Tác Hành (Nghiệp Lực) ? Chính 
Kiến, Chính Quyết Định (Chính Tw Duy), Chính Ngữ, Chính Nghiệp, 
Chính Mạng, Chính Tình Tấn, Chính Niệm Chính Định.” (Tăng Chi 
Bộ Kinh IV. # 237) 


So, aiming at Suppabuddha the leper, the Blessed One gave a 
step — by - step talk, i.e., a talk on generosity, on virtue, on heaven; he 
declared the drawbacks, degradation, and corruption of sensual 
passions, and the rewards of renunciation. Then when he saw that 
Suppabuddha the leper's mind was ready, malleable, free from 
hindrances, elated, and bright, he then gave the Dhamma - talk 
peculiar to Awakened Ones, i.e., stress, origination, cessation, and 
path. And just as a clean cloth, free of stains, would properly absorb a 
dye, in the same way, as Suppabuddha the leper was sitting in that very 
seat, the dustless, stainless Dhamma eye arose within him, "Whatever 
is subject to origination is all subject to cessation. " (Ud. V: # 3) 


PHƯỚC BẦU - THIỆN CÔNG ĐỨC 19 


Như thế, hướng vào người mắc bệnh phong hủi Suppabuddha, 
Đức Thé Tôn đã tuân tự khải thuyết, tức là một sự khải thuyết về lòng 
hảo tam (Xa Thi), về Giới Đức, về Thiên Giới; Ngai đã tuyên bố những 
khuyết điểm, sự thoái hóa và sự hủ hóa đọa lạc của những đam mê tình 
dục, và sự tưởng lệ về sự tuyên bố phóng khí (Ly Dục). Sau đó, khi 
Ngài đã thâm thị rằng tâm thức của người mac bệnh phong hui 
Suppabuddha đã dễ dàng uốn nắn, thoát khỏi những Pháp chướng 
ngại, phần chán và minh lượng: thế rồi Ngài đã ban bó Pháp đàm đặc 
thù đưa đến các Bậc Đã Được Giác Ngộ, tức là Khô, Tập, Diệt và Đạo. 
Và cũng như một tắm vải trong sạch, không có những váy bán, sẽ thích 
hợp hấp thụ một thuốc nhuộm thì trong cùng phương thức, trong khi 
người mặc bệnh phong hui Suppabuddha đã dang ngôi chính tại chỗ 
nơi áy, Pháp Nhãn xa trần ly cấu đã khởi sinh lên ở trong vị ấy “Bat 
luận điều chi tùy thuộc vào sự khởi nguyên thì đều phải chịu sự chấm 
dứt.” (Tự Thuyết Kinh V.# 3) 


Puñña: Merit 
Phước Báu: Thiện Công Đức 


A blessing: friends when the need arises. 

A blessing: contentment with whatever there is. 

Merit at the ending of life is a blessing. 

A blessing: the abandoning of all suffering and stress. 


A blessing in the world: 
reverence to your mother. 
A blessing: reverence to your father as well. 
A blessing in the world: 
reverence to a contemplative. 
A blessing: reverence for a Brahmin, too. 
A blessing into old age is virtue. 
A blessing: conviction established. 
A blessing: discernment attained. 
The non - doing of evil things is a blessing. 
(Dhp. # 331—333) 


20 PUNNA - MERIT 


Vui thay, ban lúc cần ! 
Vui thay, sống biết đủ, 
Vui thay, chết có đức ! 
Vui thay, moi khó đoạn.” 


_ Vui thay, hiéu kính Me, 
Vui thay, hiéu kính Cha, 
Vui thay, kính Sa Món, 
Vui thay, kính Hién Thánh. 


Vui thay, già có giói ! 

Vui thay, tín an trà ! 

Vui thay, được trí tuệ, 

Vui thay, ác không làm. (Pháp Cú # 331- 333) 


This was said by the Blessed One, said by the Arahant, so I have 
heard: | 
"Monks, don't be afraid of acts of merit. This is another way of 
saying what is blissful, desirable, pleasing, endearing, charming—i.e., 
acts of merit. I am cognizant that, having long performed meritorious 
deeds, I long experienced desirable, pleasing, endearing, charming 
results. Having developed a mind of Good Will for seven years, then 
for seven aeons of contraction and expansion I didn't return to this 
world. Whenever the aeon was contracting, I went to the realm of 
Streaming Radiance. Whenever the aeon was expanding, I reappeared 
in an empty Brahma - abode. There I was the Great Brahman, the 
Unconquered Conqueror, All - seeing, and Wielder of Power. Then for 
thirty - six times I was Sakka, ruler of the Devas. For many hundreds 
of times I was a king, a wheelturning emperor, a righteous king of 
Dhamma, conqueror of the four corners of the earth, maintaining 
stable control over the countryside, endowed with the seven 
treasures *—to say nothing of the times I was a local king. The thought 
occurred to me: 'Of what action of mine is this the fruit, of what action 
the result, that I now have such great power and might?' Then the 
thought occurred to me: 'This is the fruit of my three [types of] action, 
the result of three types of action, that I now have such great power and 
might: i.e., generosity, selfcontrol and restraint. ' 


PHƯỚC BÁU - THIỆN CÔNG ĐỨC 21 


Điều này đã được Đúc Thé Tôn nói đến, đã được bậc Bậc Vô 
Sinh nói đến, và như thé Tôi đã được nghe: 

. “Nay các vi tu sĩ, đừng có e ngại những Thiện Công Đức Hanh. 
Điều này - nói theo một cách thức khác là, với điều mà tĩnh lạc, khả 
vọng, duyệt ý, khả ái, mê nhân — tức là những thiện công đức hạnh. Ta. 
đã liễu tri được rằng, khi đã có thực hiện những thiện công đức hạnh 
thời gian dài thi Ta đã được trải nghiệm lâu dài những hệ quả khả vọng, 
duyệt ý ý, mê nhân. Khi đã có được phát triển một tâm thức Thiên Y (Từ 
Ái Tâm) trong bảy năm, thế rồi Ta đã không quay trở lại thế gian này 
trong bảy thiên ký của sự Tiêu Hoại và sự Thành Trụ. Bất luận khi nào 
thiên kỷ đã đang là sự Tiêu Hoại thì Ta đã đi đến Cõi Biến Quang Thiên 
Giới. Bất luận khi nào thiên kỷ đã đang là Thành Trụ thì Ta đã tái tục 
trong một Cõi Phạm Thiên trồng không. Ở nơi ay, Ta da la Bac Dai 
Phạm Thiên, Bậc Chiến Thắng và Đã Không Bi Chinh Phuc, Bậc Thiện 
Kiến và Kim Cang Thủ Lực. Sau đó Ta đã là Dé Thích, Thiên Chủ 
Chúng Thiên trong ba mươi sáu lần. Trong hàng trăm lần Ta đã là vị 
vua, một Bậc Chuyển Luân Vương, một Bậc Chánh Pháp Vương, Bác 
Chiến Thắng cả tứ phương thiên hạ, đã duy trì sự an ôn ở khắp cả thôn 
quê, đã hội đủ phúc duyên với bảy trân báu*- huóng hó ké chi dén 
nhüng lần Ta đã từng là một nhà vua ở dia phương. Thế rồi sự nghĩ suy 
đã nây sinh đến Ta như sau: Đây là thành quả của Tác Hành mà Ta đã 
làm, hệ quả của Tác Hành nào mà bây giờ Ta đã có được đại thần lực 
và đại năng lực như vậy ? Thé rồi su nghĩ suy đã nay sinh đến Ta: Day 
là thành quả của ba [thé loai] Tác Hành, kết quả của ba thé loại Tác 
Hành, mà bây giờ Ta đã có được đại thần lực và đại năng lực như vậy: 
tức là lòng hảo tâm (Xd Thi), sự tự chủ và sự kiểm thúc.” 


Train in acts of merit 
that bring long - lasting bliss— 
develop generosity, 

a life in tune, 

a mind of Good Will. 
Developing these 
three things 
that bring about bliss, 

the wise reappear 

in a world of bliss unalloyed. 


22 PUNNA - MERIT 


* NOTE: The seven treasures are a divine wheel, an ideal jewel, 
an ideal elephant, an ideal horse, an ideal wife, an ideal treasurer, an 
ideal counselor. (It.# 22) 

Hãy dé cho vi ấy, 

Học tập về công đức, 
Công đức là lạc căn, 

Tối thượng trong tương lai, 
Hãy tu tập xả thí, 

Sống nếp sóng an tịnh, 
Và tu tập Từ Tâm. 

Sau khi đã tu tập, 

Các Pháp này như vậy, 
Tức là cá ba Pháp, 
Khién an lac sinh khói, 
Bác Hién Trí duoc sinh 
Trong thé giói an lac, 
Thé giói khóng Sán Hán. 


*Ghi chú: Bảy trân báu là xa báu, ngọc báu, voi báu, ngựa báu, 
nữ báu, tướng quân trân báu và gia chủ báu. (Như Thị Ngữ Kinh. # 22) 


Here he rejoices 

he rejoices hereafter. 

In both worlds 

the merit - maker rejoices. 
He rejoices, is jubilant, 
seeing the purity of his deeds. 


Here he delights 

he delights hereafter. 

In both worlds 

the merit - maker delights. 

He delights at the thought, 

Tve made merit. ` 

Having gone to a good destination, 

he delights all the more. (Dhp. f 16 — Ï 8) 
Nay vui, dói sau vui, 


PHƯỚC BÁU - THIỆN CÔNG ĐỨC 23 


Làm Phước, hai đời vui, 
Nó vui, nó an vui, 
Thây Nghiệp tịnh mình làm. 


Nay sướng, đời sau sướng, 

Làm Phước, hai đời sướng. 

Nó sướng: “Ta làm Thiên’, | 

Sinh Cói lành, sướng hơn. (Pháp Cú, 4 16 — 18) 


Be quick in doing | 

what's admirable. 

Restrain your mind 

from what's evil. 

When you're slow 

in making merit, 

evil delights the mind. (Dhp. # 116) 
Hãy gấp làm điều lành, 

Ngăn Tâm làm điều ác. 

A1 chậm làm việc lành, 

Ý ưa thích việc ác. (Pháp Cú. # 116) 


Even the evil 

meet with good fortune 

as long as their evil 

has yet to mature. 

But when it's matured 

that's when they meet with evil. 


Even the good 

meet with bad fortune 

as long as their good 

has yet to mature. 

But when it's matured 

that's when they meet with good fortune. 


Don’t be heedless of evil 
(‘It won't come to me’). 


24 PUNNA - MERIT 


A water jar fills, 

even with water 

falling in drops. 

With evil—even if 

bit by bit, habitually— 
the fool fills himself full. 


Don’t be heedless of merit 
(‘It won't come to me’). 

A water jar fills, 

even with water 

falling in drops. 

With merit—even if 

bit by bit, habitually— 

the enlightened one fills himself full. (Dhp. # 119-122) 
Người ác thấy là hiện. 
Khi ác chưa chin mudi, 
Khi Ác Nghiệp chín mui 
Người ác mới thấy ác. 


Người hiền thấy là ác, 

Khi Thiện chưa chín mudi. 

Khi Thién duoc chin mudi, 

Người hiền thấy là Thiện. - 


Chớ chê khinh điều ác, 

Cho răng “chưa đến mình “, 
Như nước nhỏ từng giot, 
Rồi bình cũng day tràn. 
Xuân nhân chứa đây ác 

Do chất chứa dần dần. 


Chớ chê khinh điều Thiện 
Cho rằng “Chưa đến mình, ” 
Như nước nhỏ từng giọt, 
Rồi bình cũng đây tràn. 

Bậc trí chứa đây Thiện, 


PHƯỚC BÁU - THIỆN CÔNG ĐỨC 25 
Do chất chứa dần dần. (Pháp Cú. # 119-122) 


. This was said by the Blessed One, said by the Arahant, so I have 
heard: 

"There are these three grounds for meritorious activity. Which 
three ? The ground for meritorious activity made of Generosity, the 
ground for meritorious activity made of Virtue, and the ground for 
meritorious activity made of development [Meditation]. These are the 
three grounds for meritorious activity. " 


Train in acts of merit 
that bring long - lasting bliss— 
develop generosity, 
a life in tune, 
a mind of Good Will. 
Developing these 
three things 
that bring about bliss, 
the wise reappear 
in a world of bliss unalloyed. (Iti. # 60) 

Diéu này dà được Đúc Thé Tôn nói đến, đã được bác Bác Vó 
Sinh nói đến, và như thé Tôi dà được nghe: 

“Có những ba lãnh vực này cho sự hoạt động công đức. Thế nào 
là ba? Lãnh vực cho sự hoạt động công đức đã được tao ra từ lòng hảo 
tam (Xá Thi), lãnh vực cho sự hoạt động công đức đã được tao ra từ 
Giới Đức, và lãnh vực cho sự hoạt động công đức đã được tạo ra từ sự 
phát triển /Thién Dinh]. Những điều này là ba lãnh vực cho sự hoạt 
động công đức. 


Hãy để cho người ấy, 
Học tập làm công đức, 
Hướng dẫn đến tương lai 
Đem lại căn an lạc. 

Hãy tu tập xả thị, 

Tập sở hành an tịnh, 

Và tu tập Từ Tâm, 

Tu xong ba Pháp ấy, 


26 PUNNA - MERIT 


Nhüng Pháp khói lac tho. 

Bác Hién Trí duoc sinh, 

Tai thé giói an lac, 

Không phiền não hận thù. (Nhu Thi Ngữ Kinh. # 60) 


This was said by the Blessed One, said by the Arahant, so I have 
heard: 

"I have seen beings who—endowed with bodily good conduct, 
verbal good conduct, and mental good conduct; who did not revile 
noble ones, who held right views and undertook actions under the 
influence of right views—at the break - up of the body, after death, have 
re - appeared in a good destination, a heavenly world. It is not from 
having heard this from other priests and contemplative that I tell you 
that I have seen beings who—endowed with bodily good conduct, 
verbal good conduct and mental good conduct; who did not revile noble 
ones, who held right views and undertook actions under the influence 
of right views—at the break - up of the body, after death, have re- 
appeared in a good destination, a heavenly world. It’s from having 
known it myself, seen it myself, realized it myself that I tell you that I 
have seen beings who—endowed with bodily good conduct, verbal good 
conduct, and mental good conduct; who did not revile noble ones, who 
held right views and undertook actions under the influence of right 
views—at the break - up of the body, after death, have re - appeared in 
a good destination, a heavenly world. ” 

With mind rightly directed, 

speaking right speech, 

doing right deeds with the body: 

a person here of much learning, 

a doer of merit 

here in this life so short, 

at the break-up of the body, 

discerning, reappears in heaven. (Iti. # 71) 

Diéu này đã được Đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc Bậc Vó 
Sinh nói đến, và như thế Tôi đã được nghe: ] 

“Ta đã thám thi chúng hữu tinh — họ đã hội đủ phúc duyên với 
hảo phẩm hạnh về Thân, hảo phẩm hạnh về Lời và hảo phẩm hạnh về 
Y; họ đã không có phi báng các Bậc Thánh Nhân, là các Bậc đã gìn giữ 


PHƯỚC BÁU - THIEN CÔNG ĐỨC 27 


Chính Kiến và đã thông hiểu các Tác Hành dưới ảnh hưởng của Chính 
Kiến — khi thân hoại và sau khi mạng chung, đã tái tục trong một Thiện 
Thú, một Cói Thiên Giới. Không phải là đã được nghe điều này từ 
những vị tế hành hoặc các bậc hảo trầm tư giả mà Ta đã nói với các 
người rang Ta da tham thị chung hữu tinh họ — đã hội đủ phúc duyên. 
với hảo phẩm hanh về Thân, hảo phẩm hạnh về Lời và hảo phẩm hạnh 
vé Y; họ đã không có phi báng các Bậc Thánh Nhân, là các Bậc đã gin 
giữ Chính Kiến và đã thông hiểu các Tác Hành dưới ảnh hưởng của 
Chính Kiến — khi thân hoại và sau khi mạng chung, đã tái tục trong một 
Thiện Thú, một Cõi Thiên Giới. Đó là chính tự nơi Ta liễu tri điều đó, 
đã chính tự Ta đã thâm thị điều đó, chính tự Ta đã chứng tri điều đó mà 
Ta đã nói với các người rằng Ta đã thám thị chúng hữu tinh họ — đã hội 
đủ phúc duyên với hảo phẩm hanh vé Thân, hảo phẩm hạnh về Lời và 
hảo phẩm hanh vé Y; ho đã không có phi bang các Bậc Thánh Nhân, là 
các Bậc đã gìn giữ Chính Kiến và đã thông hiểu các Tác Hành dưới ảnh 
hưởng của Chính Kiến — khi thân hoại và sau khi mạng chung, đã tái 
tục trong một Thiện Thú, một Cõi Thiên Gidi. 


Dẫn ý vào đường chánh, 
Nói những lời Chính Ngữ, 
Với thân làm Nghiệp chánh, 
Người ở đời làm vậy. 

Nghe nhiều học hỏi nhiều 
Làm các việc công đức, 

Ở đây sống trong đời, 

Với sinh mang Ít oi, 

Khi thân hoại mạng chung, 
Người ấy với trí tuệ. 

Người ấy làm như vậy, 
Được sinh lên Cói Trời. (Như Thị Ngữ Kinh. # 71) 


As he was sitting to one side, King Pasenadi Kosala said to the 
Blessed One: “Just now, Lord, while I was alone in seclusion, this train 
of thought arose in my awareness: 'Who are dear to themselves, and 
who are not dear to themselves ?' Then it occurred to me: 'Those who 
engage in bodily misconduct, verbal misconduct, and mental 
misconduct are not dear to themselves. Even though they may say, "We 


28 PUNNA - MERIT 


are dear to ourselves, " still they aren't dear to themselves. Why is that? 
Of their own accord, they act toward themselves as an enemy would act 
toward an enemy; thus they aren't dear to themselves. But those who 
engage in good bodily conduct, good verbal conduct, and good mental 
conduct are dear to themselves. Even though they may say, "We aren't 
dear to ourselves, " still they are dear to themselves. Why is that ? Of 
their own accord, they act toward themselves as a dear one would act 
toward a dear one; thus they are dear to themselves. '" 

Khi đã ngồi xuống một bên, Đức Vua Pasenadi Xứ Kosala đã 
tác bạch với Đức Thế Tôn: “Thoạt mới đây, bạch Đức Thé Tôn, trong 
khi chỉ có mình con ở trong sự tịch tịnh, một loạt nghĩ suy này đã khởi 
sinh lên trong sự nhận thức của con thấy rằng: “Những ai là trân ái với 
tự ngã của mình và những ai là bắt trân ái với tự ngã của mình 2 Thế 
rồi nó đã nây sinh đến với con: “Những ai mà dự phần trong việc bát 
đoan hành vi về Thân, bát đoan hành vi về Lời và bát đoan hành vì về 
Ý thì bất trân ái với tự ngã của mình. Cho dù là họ có thể nói rằng: 
“Chúng tôi trân ái với tự ngã của mình” nhưng họ vẫn bát trân ái với tự 
ngã của mình. Vì sao vậy ? Thể theo tự nguyện của họ, họ hành động 
đối với tự ngã của mình nhu thé một kẻ thù sé hành động đối với một 
kẻ thù; bởi do vậy họ bất trân ái với tự ngã của mình. Thế nhưng những 
ai dự phần trong hảo phẩm hanh về Thân, hảo phẩm hạnh về Lời và hảo 
phẩm hạnh về Ý thì trân ái với tự ngã của mình. Cho dù là họ CÓ thé 
nói rằng: “Chúng tôi bát trân ái với tự ngã của minh" nhưng ho vẫn trân 
ái với tự ngã của mình. Vì sao vậy 2 Thé theo tự nguyện của họ, họ 
hành động đối với tự ngã của mình như thé một người trân ái sẽ hành 
động đối với một người trân ái; bởi do vậy họ trân ái với tự ngã của 
mình. 


"That's the way it is, great king ! That's the way it is ! Those 
who engage in bodily misconduct, verbal misconduct, and mental 
misconduct are not dear to themselves. Even though they may say, 'We 
are dear to ourselves, ` still they aren't dear to themselves. Why is that? 
Of their own accord, they act toward themselves as an enemy would act 
toward an enemy; thus they aren't dear to themselves. But those who 
engage in good bodily conduct, good verbal conduct, and good mental 
conduct are dear to themselves. Even though they may say, 'We aren't 
dear to ourselves, ' still they are dear to themselves. Why is that? Of 


PHƯỚC BẦU - THIỆN CÔNG ĐỨC 29 


their own accord, they act toward themselves as a dear one would act 
toward a dear one; thus they are dear to themselves. " 

. *Phuong thüc thi nó là nhu thé dáy, này Dai Vuong ! Phuong 
thức thì nó là nhu thé đấy, này Dai Vương ! “Những ai mà dự phần 
trong việc bất đoan hành vi vé Thân, bát đoan hành vi về Lời và bat. 
đoan hành vi về Y thì bất trân ái với tự ngã của họ. Cho dù là họ có thể 
nói rằng: “Chúng tôi trân ái với chính tự ngã của mình” nhưng họ vẫn 
bất trân ái với tự ngã của họ. Vi sao vậy ? Thé theo tự nguyện của họ, 
họ hành động đối với bản thân của họ nhu thé một kẻ thù sẽ hành động 
đối với một kẻ thù; bởi do vậy họ bất trân ái với tự ngã của họ. Thế 
nhưng những ai dự phán trong hảo phẩm hạnh về Thân, hảo phẩm hạnh 
về Lời và hảo phẩm hạnh về Ý thì trân ái với tự ngã của họ. Cho dù là 
họ có thể nói rằng: “Chúng tôi bất trân ái với chính tự ngã của mình” 
nhưng họ vẫn trân ái với tự ngã của họ. Vì sao vậy ? Thê theo tự nguyện 
của họ, họ hành động đối với chính họ như thể một người trân ái sẽ 
hành động đối với một người trân ái; bởi do vậy họ trân ái với tự ngã 
của họ.” 


That is what the Blessed One said. Having said that, the One Well 
- Gone, the Teacher, said further: 
“ you hold yourself dear 
then don't fetter yourself with evil, 
for happiness isn't easily gained 
by one who commits a wrong-doing. 
When seized by the End-maker 
as you abandon the human state, 
what's truly your own ? 
What do you take along when you go? 
What follows behind you 
like a shadow 
that never leaves ? 
Both the merit and evil 
that you as a mortal perform here: 
that's what's truly your own, 
what you take along when you go; 
that's what follows behind you 
like a shadow 


30 PUNNA - MERIT 


that never leaves. 
So do what is admirable, 
as an accumulation for the future life. 
Deeds of merit are the support for beings 
when they arise 
in the other world.” (SN IIT. # 4) 
Đó là diéu mà Đức Thé Tôn đã nói đến. Khi đã nói diéu ấy xong, 
Bác Thiện Thệ, Bậc Đạo Sư đã nói thêm rằng: 
“Nếu những ai biết được, 
Tự ngã là trân ái, 
Họ sẽ không liên hệ, 
Với các điều ác hạnh. 
Kẻ làm điều ác hạnh, 
Khó được chơn hạnh phúc, 
Bị thần chết cầm tù, 
Từ bỏ thân làm người. 
Kẻ có Nghiệp Lực như vậy, 
Cái chi là của mình 2 
Lấy cái chi đem đi ? 
Cái chi theo dõi họ, 
Nhu bóng theo dõi hình 2 
Ở đây kẻ bị chết, 
Làm các Nghiệp Lực công đức, 
Làm các Nghiệp Lực ác đức, 
Lấy cả hai dem di. 
Cả hai của kẻ ấy, 
Như bóng theo dõi hình. 
Cả hai theo kẻ ấy, 
Do vậy hãy làm lành, 
Tích lũy cho đời sau, 
Công đức cho đời sau, 
Là hậu cứ cho người. (Tương Ung Bộ Kinh III. # 4) 


As he was sitting to one side, King Pasenadi Kosala said to the 
Blessed One: "Is there, Lord, any one quality that keeps both kinds of 
benefits secure—benefits in this life and benefits in lives to come ?". 


PHƯỚC BẦU - THIỆN CÔNG ĐỨC 31 


"There is one quality, great king, that keeps both kinds of 
benefits secure—benefits in this life and benefits in lives to come. ” 

“But what, Venerable Sir, is that one quality... ?” 

“Heedfulness, great king. Just as the footprints of all living 
beings with legs can be encompassed by the footprint of the elephant, 
and the elephant's footprint is declared to be supreme among them in 
terms of its great size; in the same way, heedfulness is the one quality 
that keeps both kinds of benefits secure—benefits in this life and 
benefits in lives to come. " 

Khi dá ngói xuóng một bên, Đức Vua Pasenadi Xứ Kosala đã 
tác bạch với Đức Thế Tôn: “Kính bạch Đức Thé Tôn, liệu có một phẩm 
chất nào mà gìn giữ an ón cho cả hai thé loại phúc lợi — những phúc lợi 
ở trong đời sông này và những phúc lợi ở trong đời sống sắp tới không?” 

“Có một phẩm chất, này Đại Vuong, ma gin giữ an ôn cho cả hai 
thê loại phúc lợi — những phúc lợi ở trong đời sông này và những phúc 
lợi ở trong đời sống sắp tới. 

“Thế nhưng, kính bạch Ngài, một phẩm chất ấy là chi ? 

“Bất phóng dật, này Đại Vương. Cũng như những dấu chân của 
tất cả chúng sinh hữu tình có những chân thì có thể được bao bọc bởi 
dấu chân của CON VOI, dáu chân của con voi có thé được tuyên bó là 
cùng tột trong số chúng, được xem nhu là kích thước cu đại của nó; 
trong cùng phương thức, bát phóng dật là một phẩm chất mà gin giữ an 
ón cho cả hai thé loại phúc lợi — những pau lợi ở trong đời sóng này 
và những phúc lợi ở trong đời sóng sắp tới.” 


That is what the Blessed One said. Having said that, the One Well 
- Gone, the Teacher, said further: 
"For one who desires 
long life, health, 
beauty, heaven and noble birth, 
—lavish delights, one after another— 
the wise praise heedfulness 
in doing acts of merit. 


When heedful, wise, 
you achieve both kinds of benefit: 
benefits in this life, 


32 PUNNA - MERIT 


and benefits in lives to come. 
By breaking through to your benefit, 
you re called enlightened, wise. (SN. III. tt 17) 
Đó là điều mà Đức Thé Tôn đã nói đến. Khi đã nói diéu ấy xong, 
Bậc Thiện Thệ, Bậc Đạo Sư đã nói thêm rằng: 
Ai ước nguyện tuói thọ, 
Không bệnh, có diệu sắc, 
Được Sinh lên Thiên Giới, 
Sinh các nhà quý tộc, 
Phải liên tục tăng thượng, 
Tinh tán, không dừng nghĩ. 
Người hiển triết tán than, 
Hạnh lành không phóng dật, 
Đối với những người lành, 
Làm các hạnh công đức, 
Người hiền không phóng dật, 
Được cả hai lợi ích, 
Lợi ích trong đời này, 
Loi ích cả đời sau. 
Kẻ anh hùng được goi, 
Là bậc chon hiền trí, 
Nếu biết nắm chụp lấy, 
Hanh phúc cho chính mình. (Tương Ung Bộ Kinh III. #17) 


Dana: Giving 
Xà Thí: Viéc Cho Ra 


"Without abandoning these five qualities, one is incapable of 
entering and remaining in the first Jhüna... second Shana ... the third 
Jhàna ... the fourth Jhüna; incapable of realizing the fruit of stream - 
entry... the fruit of once - returning... the fruit of non - returning... 
Arahantship. Which five ? Stinginess as to one's monastery [lodgings] 

. one's family [of supporters]... one’s gains... one's status, and 
stinginess as to the Dhamma.” (AN 5. # 256 — 257) 


PHƯỚC BÁU - THIỆN CÔNG ĐỨC 33 


“Không xả ly năm thé loại Pháp này thì người ta không đủ năng 
lực dé dự tri và duy tri trong tang So Thiền... Nhị Thiền... Tam 
Thiền... Tứ Thiền; vô năng lực để chứng tri được Quả Vi Dự 
Lưu...Quả Vị Nhất Lai... Quả Vị Bắt Lai... Quả Vị Vô Sinh. Thế nào 
là năm ? Lan sắc vé tu viện của mình [những trú xú], ...gia đình của: 
mình [của những người hỗ tro], .. .những lợi lộc của mình, ...dia vi của 
minh,...và lận sắc về Giáo Pháp. (Tăng Chi Bộ Kinh V. # 256 — 257) 


Conquer the angry one by not getting angry 
(i.e.by loving kindness); 

Conquer the wicked by goodness; 

Conquer the stingy by generosity, and 

The liar by speaking the truth. (Dhp. # 223) 

Lay không giận tháng giận (ức là bằng với Từ Ai), 

Lay Thién thang không Thiện, 

Lay Thi thang xan Tham, 

Lay chon thang hư ngụy. (Pháp Cú # 223) 


“And what is the treasure of generosity ? There is the case of a 
disciple of the noble ones, his awareness cleansed of the stain of 
stinginess, living at home, freely generous, openhanded, delighting in 
being magnanimous, responsive to requests, delighting in the 
distribution of alms. This is called the treasure of generosity." (AN VII. 
#6) 

“Va cai chi la tran bau cua long hao tam (Xa Thi) ? Co truong 
hợp một đệ tử của Chu Thanh Nhân, sự nhận thức của vi ay da duoc 
gột rửa sự vay ban của Pháp lận sắc, dang sống ở tại gia, một cách tự 
do phóng khí, đã hào phóng, vui thích trong việc khoan hồng đại lượng, 
dé dàng đáp lại những yêu cau và vui thích trong việc phân phát các vật 
xả thí. Điều này đã được goi là trân báu của lòng hảo tâm (Xá Thi) 
(Tăng Chi Bộ Kinh VII. # 6) 


Then another Deva exclaimed in the Blessed One's presence: 
"Giving is good, dear Sir! 
Even when there's next to nothing, 
giving is good. 
Giving with conviction is good ! 


34 PUNNA - MERIT 


The giving of what's righteously gained 
is good ! 
And further: 
Giving with discretion is good ! 
It’s praised by the One Well - Gone: 
giving with discretion, 
to those worthy of offerings 
here in the world of the living. 
What's given to them bears great fruit 
like seeds sown in a good field." (SN I. # 33) 
Thế rồi, một vị Thiên Tử khác đã nói lên lời cảm than trước sự 
hiện diện của Đức Thế Tôn: 
Lành thay sự xả thí, 
Kính thưa Bậc Tôn Giá ! 
Nhưng thật tốt lành thay, 
Xã thí trong thiếu thốn ! 
Lành thay sự xả thí, 
Phát xuất từ lòng tin ! 
Lành thay sự xả thí, 
Với tài sản hợp Pháp ! 
Lành thay sự xả thí, 
Có suy tu sáng suốt ! 
XÀ thí có suy tư, 
Bậc Thiện Thệ tán thán. 
Xà thí cho những vi, 
Đáng kính trọng ở đời, 
Xa thí những vi ay, 
Được hưởng qua Phước lớn, - 
Nhu hạt giống tốt đẹp, 
Gieo vào ruộng tốt lành.” (Tương Ưng Bộ Kinh I. # 33) 


"These are the five rewards of generosity: One is dear and 
appealing to people at large, one is admired by good people, one's 
good name is spread about, one does not stray from the rightful duties 
of the householder, and with the break - up of the body at death, one 
reappears in a good destination, a heavenly world." (AN V.# 35) 


PHƯỚC BẦU - THIỆN CÔNG ĐỨC 35 


“Đây là năm sự tưởng lệ của lòng hảo tâm (Xå Thi): người ta 
được trân ái và hữu hấp dẫn lực đối với một số lượng lớn người, người 
ta được Thiện Nhân ngưỡng mộ, hảo danh xưng của mình được lan 
truyền ra, người ta không có lầm lạc rời khỏi những bón phận chính 
dáng của người gia chủ, và khi thân hoại và sau khi mạng chung, đã tái. 
tục trong một Thiện Thú, một Cõi Thiên Giới.” (Tăng Chi Bộ Kinh V. 
# 35) 


"If beings knew, as I know, the results of giving and sharing, they 
would not eat without have given, nor would the stain of miserliness 
overcome their minds. Even if it were their last bite, their last mouthful, 
they would not eat without having shared, if there were someone to 
receive their gift. But because beings do not know, as I know, the 
results of giving and sharing, they eat without have given. The stain of 
miserliness overcomes their minds." (Iti. # 26) 

*Néu nhu chúng hữu tinh đã duoc tuệ tri nhu Ta tuệ tri, những 
két quá cüa viéc cho ra và su cộng hưởng thi ho sẽ không tho thực mà 
không có cho ra, và su váy bán của Pháp lận sác cũng sẽ không có áp 
phục tâm thức của họ. Dù đó đã là lần cán cuối cùng của họ, miếng ăn 
cuôi cùng của họ, họ sẽ không thọ thực mà không có cộng hưởng, néu 
như có ai đó đón nhận vật thí của họ. Thé nhưng vì chúng hữu tình đã 
không được tuệ tri như Ta tuệ tri, những kết quả của việc cho ra và sự 
cộng hưởng, họ thọ thực mà không có cho ra. Sự váy bán cüa Pháp làn 
sắc áp phục tâm thức của họ. (Nhu Thi Ngữ Kinh. # 26) 


Asibandhakaputta the headman said to the Blessed One, 
“Venerable Sir, doesn’t the Blessed One in many ways praise kindness, 
protection, and sympathy for families?” 

“Yes, headman, the Tathagata in many ways praises kindness, 
protection, and sympathy for families.” 

“Then how, Venerable Sir, is the Blessed One, together with a 
large community of monks, wandering on tour around Nalanda in the 
midst of famine, a time of scarcity, when the crops are white with blight 
and turned to straw ? The Blessed One is practicing for the ruin of 
families. The Blessed One is practicing for the demise of families. The 
Blessed One is practicing for the downfall of families.” 


36 PUNNA - MERIT 


"Headman, recollecting back over 91 aeons, I do not know any 
family to have been brought to downfall through the giving of cooked 
alms. On the contrary: Whatever families are rich, with much wealth, 
with many possessions, with a great deal of money, a great many 
accoutrements of wealth, a great many commodities, all have become 
so from giving, from truth, from restraint." (SN XLII. # 9) 

Vị thôn trưởng Asibandhakaputta đã tác bạch Đức Đức Thé Tôn: 

“Kính bạch Ngài, có phải Đức Thế Tôn - trong nhiều phương 
thức, tán thán lòng thân ái, sự bảo hộ và sự thiện cảm cho các gia dinh? 

“Đúng vậy, này thôn trưởng, Nhu Lai - trong nhiều phương thức, 
tán thán lòng thân ái, sự bảo hộ và sự thiện cảm cho các gia dinh." 

“Thế làm sao, kính bạch Ngài, Đức Thé Tôn cùng với một dai 
chúng các vi tu si đã du hành đảo quanh tại thành phó Nalanda giữa 
thời lúc của nạn đói, một thời gian của sự khan hiểm, khi các vụ thu 
hoạch mùa màng đã trắng xóa với sự tàn rui và đã chuyên sang rom ra? 
Đức Thế Tôn đã đang thực hành làm cho sự tử vong của các gia đình. 
Đức Thế Tôn đã đang thực hành làm cho sự sụp đồ của các gia đình.” 

- Này thôn trưởng, khi đã được truy niệm hơn 91 thiên kỷ qua, 
Ta không biết bất luận gia đình nào đã bị đưa đến sự sụp đồ bởi do việc 
cho ra các vật thí thực đã được nấu chín. Trái lại, bất luận gia đình nào 
cũng đều rất giàu có, với lắm của cải, VỚI nhiều tài sản, với rất nhiều 
tiền bạc, rất nhiều sự trang bị về của cải, rất nhiều hàng hóa, tất cả đã 
trở nên như vậy là từ việc xả thí cho ra, từ sự thành thật, từ sự kiểm 
thúc.” (Tương Ưng Bộ Kinh XLI. # 9) 


What the miser fears, 

that keeps him from giving, 

is the very danger that comes 

when he doesn't give. (SN 1.# 32) 

Điều kẻ lận sắc sợ, 

Nên không dám xả thí, 

SQ ây đến với họ, 

Chính vì không xả thí. (Tương Ung Bộ Kinh I. # 32) 


No misers go 
to the world of the Devas. 
Those who don't praise giving 


PHƯỚC BẦU - THIỆN CÔNG ĐỨC 37 


are ƒools. 

The enlightened 

express their approval for giving 
and so find ease 
in the world beyond. (Dhp.# 177) 
Lán sác khóng sinh Thién, 
Xuán nhán ghét xà thí, 
Bậc trí thích xà thí, 

Đời sau, được hưởng lạc.” (Pháp Cú # 177) 


"In giving a meal, the donor gives five things to the recipient. 
Which five ? He / she gives life, beauty, happiness, strength and quick- 
wittedness. Having given life, he / she has a share in long life, either 
human or divine. Having given beauty, he / she has a share in beauty, 
either human or divine. Having given happiness, he / she has a share 
in happiness, either human or divine. Having given strength, he / she 
has a share in strength, either human or divine. Having given quick - 
wittedness, he / she has a share in quick - wittedness, either human or 
divine. [n giving a meal, the donor gives these five things to the 
recipient. ” 

“Trong việc xa thí một bữa án, vi thí chủ đã cho năm điều đến vị 
thụ thí giả. Thé nào là năm ? Ông ay / bà ấy cho tho mạng, mỹ lệ, niềm 
hạnh phúc, nang lực và cơ man. Khi đã cho tho mang, ông ay / ba à ay 
đã có một cô phan trong sự trường thọ, hoặc là Nhân Loại hoặc là Chư 
Thiên. Khi đã cho mỹ lệ, ông ay / ba ấy đã có một có phan trong sự mỹ 
lệ, hoặc là Nhân Loại hoặc là Chư Thiên. Khi đã cho niềm hạnh phúc, 
ông ấy / bà ấy đã có một có phan trong niềm hạnh phúc, hoặc là Nhân 
Loại hoặc là Chư Thiên. Khi đã cho năng lực, ông ấy / bà ấy đã có một 
cô phần trong năng lực, hoặc là Nhân Loại hoặc là Chư Thiên. Khi đã 
cho cơ mẫn, ông áy / bà ay đã có một có phán trong co mán, hoác là 
Nhân Loại hoặc là Chu Thiên. Trong việc xả thí một bữa án, vi thí chủ 
đã cho năm điều đến vị thụ thí giả.” 


The enlightened person giving life, strength, 
beauty, quick - wittedness— 

the wise person, a giver of happiness— 
attains happiness himself. 


38 PUNNA - MERIT 


Having given life, strength, beauty, 
happiness, and quick - wittedness, 
he has long life and status wherever he arises. 
(AN V.# 37) 
Bậc hiền cho thọ mạng, 
Năng lực, sắc, cơ mẫn, 
Bật trí cho an lạc, 
Được chia phan an lac, 
Cho tho mang, nang luc, 
Sắc, an lac, co mẫn, 
Được trường thọ, danh xưng, | 
Tại chỗ được tái sinh. (Tăng Chi Bộ Kinh V.# 37) 


Then a certain Devata, in the far extreme of the night, her 
extreme radiance lighting up the entirety of Jeta's Grove, went to the 
Blessed One and, on arrival, having bowed down to him, stood to one 
side. As she was standing there, she recited these verses in the Blessed 
One's presence: 

When a house is on fire, 

the vessel salvaged 

is the one that will be of use, 
not the one left there to burn. 


So when the world is on fire 

- with aging and death, 
you should salvage [your wealth] by giving: 
what's given is well salvaged. 


What's given bears fruit as pleasure. 
What isn't given does not: 

Thieves take it away, or kings; 

it gets burnt by fire or lost. 


Then in the end 

you leave the body 

together with your possessions. 
Knowing this, the intelligent man 


PHƯỚC BẦU - THIỆN CÔNG ĐỨC 39 


enjoys possessions and gives. 


Having enjoyed and given 

in line with your means, 
uncensured you go 

to the heavenly state. (SN LH 41) 

Thé rồi một vi Thiên Tử no, sau khi đêm đã gan mãn, hao quang 
cuc kỳ chói loi của cô ấy đã làm cho sáng ngời toàn bộ khu vườn của 
Hoàng Tử Jeta (Ky Viên), đã đi đến Đức Thế Tôn và khi đến noi, đã 
cúi đầu đảnh lễ đến Ngài, rồi đã đứng sang một bên. Khi cô ấy đã đang 
đứng nơi đó, cô ay đã trùng tung những câu kệ này trong sự hiện diện 
của Đức Thế Tôn: 


Trong ngôi nhà thiêu cháy, 
Vật dụng đem ra ngoài, 
Vật ay có lợi ich, 

Không phải vật bị thiêu. 


Cũng vậy trong đời này, 
Bị già chết thiêu cháy, 
Hãy đem ra, bằng Thí, 
Vật Thí, khéo đem ra. 


Có Thí, có Lạc Quả, 
Không Thí, không như vậy. 
Kẻ trộm, Vua cướp đoạt, 
Lửa thiêu đốt hủy hoại. 


Khi giờ cuối cùng đến, 
Bỏ thân, bỏ sở hữu, 
Kẻ trí hiểu biết vậy, 
Tho dụng và xả thí. 


Thí xong, thọ dụng xong, 

Theo lực hành động ấy, 

Không bi ai chỉ trích, 

Vị ấy được sinh Thiên. (Tương Ưng Bộ Kinh I. # 41) 


40 PUNNA - MERIT 


Now on that occasion Princess Sumanàü—with an entourage of 
500 ladies-in-waiting riding on 500 carriages—went to where the 
Buddha was staying. On arrival, having bowed down, she sat to one 
side. As she was sitting there, she said to the Blessed One, "Suppose 
there were two disciples of the Blessed One, equal in conviction, virtue, 
and discernment, but one was a giver of alms and the other was not. At 
the break - up of the body, afier death, they would reappear in a good 
destination, a heavenly world. Having become devas, would there be 
any distinction, any difference between the two ? ” 

“Yes, there would,” said the Blessed One. “The one who was a 
giver of alms, on becoming a Deva, would surpass the other in five 
areas: in divine life span, divine beauty, divine pleasure, divine status, 
and divine power.... ” 

Bay giờ vào dip nọ, Công Chúa Sumana với một đoàn tùy tùng 
gồm 500 nữ hầu đang cưỡi trên 500 cỗ xe ngựa — đã đi đến nơi mà Đức 
Phật đã đang trú ngụ. Khi đến nơi, sau khi đã cúi đầu đánh lễ, cô ấy đã 
ngồi sang một bên. Khi cô ấy đã đang ngồi ở nơi đó, cô ay đã tác bach 
đến Đức Thế Tôn: “Giả sử đã có hai môn đồ của Đức Thé Tôn, tương 
đồng trong kiên dinh tín niệm, giới đức và động sát lực, thé nhưng một 
người đã là một vị thí chủ các vật thí và người kia thì không. Khi thân 
hoại và sau khi mạng chung, họ đã tái tục trong một Thiện Thú, trong 
một Cõi Thiên Giới. Khi đã trở thành Chúng Thiên, liệu sẽ có tính chất 
đặc thu nào, sự sai biệt nào giữa hai người không ? 

“Có, sẽ có” Đức Thế Tôn đã nói. “Người mà đã là một thí chủ 
các vật thí, khi đã trở thành một Thiên Tử thì sẽ vượt trội hơn người kia 
trong năm lĩnh vực: trong Thiên thọ mạng, Thiên mỹ lệ, Thiên lạc thú, 
Thiên dia vị và Thiên quyền lực...” 


“And if they were to fall from there and reappear in this world: 
Having become human beings, would there be any distinction, any 
difference between the two ? ” 

“Yes, there would," said the Blessed One. “The one who was a 
giver of alms, on becoming a human being, would surpass the other in 
five areas: in human life span, human beauty, human pleasure, human 
status, and human power. ... " 


PHƯỚC BẦU - THIỆN CÔNG ĐỨC 41 


“Và néu như ho đã từ nơi đó doa xuống và tái tục ở trong thé gian 
này: khi đã trở thành Nhân Loại, liệu sé có tính chất đặc thù nào, sự sai 
biệt nào giữa hai người không ? 

“Có, sẽ có” Đức Thế Tôn đã nói. “Người mà đã là một thí chù 
các vật thí, khi đã trở thành một Nhân Loại thì sẽ vượt trội hơn người 
kia trong năm lĩnh vực: trong Nhân thọ mạng, Nhân mỹ lệ, Nhân lạc 
thú, Nhân địa vị và Nhân quyền lực...” 


"And if they were to go forth from home into the homeless life of 
a monk: Having gone forth, would there be any distinction, any 
difference between the two ? " 

"Yes, there would, " said the Blessed One. “The one who was a 
giver of alms, on going forth, would surpass the other in five areas: He 
would often be asked to make use of robes; it would be rare that he 
wouldn't be asked. He would ofien be asked to take food... to make use 
of shelter... to make use of medicine; it would be rare that he wouldn't 
be asked. His companions in the holy life would often treat him with 
pleasing actions... pleasing words... pleasing thoughts... and present 
him with pleasing gifts, and rarely with unpleasing. ... " 

“Và nếu nhu ho đã thu giáo từ trong nhà di vào đời sống vô gia 
cư của một vị tu sĩ: sau khi đã thụ giáo, liệu sẽ có tính chất đặc thù nào, 
sự sai biệt nào giữa hai người không ? 

“Có, sẽ có” Đức Thế Tôn đã nói. “Người mà đã là một thí chủ 
các vật thí, khi đã được thụ giáo thì sẽ vượt trội hơn người kia trong 
năm lĩnh vực: vi ay sẽ thường được yêu ‹ cầu để tho dụng vé các y áo, sẽ 
hiểm khi là vị ấy sẽ không được yêu cầu. Vị ấy sẽ thường được yêu 
cầu dé thọ thực... để tho dụng vé trú xứ...đề thọ dụng về được phẩm; 
sẽ hiếm khi là vị áy sẽ không được yêu cầu. Các bạn đồng Phạm Hạnh 
trong đời sống Thánh Thiện sẽ thường đối đãi vị ấy với những tác hành 
duyệt ý.. những lời nói duyệt ÿ...những nghĩ suy duyệt ý... và tớ 
tặng vị ấy với những qua tặng duyệt y, và hiém khi với sự bát duyệt ý.. 


"And if both were to attain Arahantship, would there be any 
distinction, any difference between their attainments of Arahantship ? ” 

"In that case, I tell you that there would be no difference between 
the two as to their release.” 


42 PUNNA - MERIT 


£é 


ts awesome, Lord, and astounding. Just this is reason enough 
to give alms, to make merit, in that it benefits one as a Deva, as a human 
being and as a monk.” (AN V. # 31) 

“Và néu như cả hai đã thành đạt Quả vị Vô Sinh, liệu sẽ có tính 
chất đặc thù nào, sự sai biệt nào giữa sự thành đạt Quả vị Vô Sinh của 
họ không ? 

“Trong trường hợp đó, Ta nói với ngươi rằng sẽ không có sự khác 
biệt giữa hai người về sự giải thoát của họ. 

“Thật vi diệu thay, kính bạch Đức Thế Tôn, và thật đáng kinh 
ngạc. Chính ngay điều này đã hội đủ lý tính để cho việc xả thí các vật 
thí, để tạo tác công đức, mà qua đó đã mang lại những quả phúc lợi cho 
người thành một Thiên Tử, thành một Nhân Loại và thành một vị tu sĩ.” 
(Tăng Chi Bộ Kinh V. # 31) 


A person stashes a fund away, 
deep underground, at the water line: 
"When a need or duty arises, 
this will provide for my needs, 
for my release if I’m denounced by the king, 
molested by thieves, 
in case of debt, famine, or accidents. " 
With aims like this in the world 
a reserve fund is stashed away. 


But no matter how well it’s stored, 

deep underground, at the water line, 

it won't all always serve one's need. 

The fund gets shified from its place, 

or one’s memory gets confused; 
or—unseen—water serpents make off with it, 
spirits steal it, or hateful heirs run off with it. 

When one’s merit’s ended, it’s totally destroyed. 


But when a man or woman 

has laid aside a well - stored fund 
of generosity, virtue, 
restraint and self - control, 


PHƯỚC BẦU - THIỆN CÔNG ĐỨC 


with regard to a shrine, the Sangha, 

a fine individual, guests, 

mother, father, or elder sibling: 
That's a well - stored fund. 

It can't be wrested away. 

It follows you along. 
When, having left this world, 

for wherever you must go, 

you take it with you. 
This fund is not held in common with others, 
and cannot be stolen by thieves. 


So, enlightened, you should make merit, 
the fund that will follow you along. 

This is the fund that gives all they want 
to beings human, divine. (Khp. # 9) 
Một người cất kho báu, 

Ở tận dưới giếng sâu, 

Nghĩ: “Nếu can giúp đỡ, 

Nó ích lợi cho ta". 


Nếu bị Vua kết án, 
Hoặc trả các nợ nan, 
Hoặc bị cướp giam cầm, 
Và đòi tiền chuộc mạng, 


Khi mất mùa, tai nạn, 
Với mục đích như vay, 
Ở trên Cói đời này, 

Sẽ đến giành kho báu. 


Dau nó không bao giờ, 
Được cất kỹ như vậy, 

Ở tận dưới giếng sâu, 
Vẫn không đủ hoàn toàn, 
Giúp ích người mọi lúc. 


43 


44 PUNNA - MERIT 


Kho báu bi dói chó, 
Hoặc người quên dấu vết, 
Hoặc rắn thân lấy đi, 
Hoặc thần linh tâu tán, 


Hoặc đám người thừa kế, 
Kẻ ấy không chấp nhận, 
Di chuyên khi báu đi, 
Khi kẻ ấy không thấy. 
Và khi Phước Đức tận, 
Tát cả đều tiêu tan. 


Những khi người nam, nữ, 
Có Xả Thí, Trì Giới, 

Hoặc Thiền Định, Trí Tuệ, 
Kho báu khéo dé dành. 


Trong Chùa, Tháp, Tăng Đoàn, 
Một cá nhân, lữ khách, 

Hoặc người Mẹ, người Cha, 
Hoặc là người Anh nữa. 


Kho này khéo dé dành, 

Đi theo người, không mát, 
Gitta moi vật phải rời, 
Người cùng di với nó. 


Không ai khác chia phần, 
Không cướp nào lấy được, 
Vậy những kẻ tỉnh cần, 
Hãy làm việc Phước Đức, 
Kho báu ấy theo người, 

Sẽ không bao giờ mắt. 


Đây là một kho báu, 
Có thê làm thỏa mãn, 
Mọi ước vọng Thiên, Nhân, 


PHƯỚC BÁU - THIỆN CÔNG ĐỨC 45 


Dù họ mong muon chi, 
Déu đạt được tat ca, 
Nhờ công đức Phước Nghiệp Lực. (Tiêu Bộ Kinh # 9) 


Then Janussoni the Brahman went to the Blessed One and, on. 
arrival, exchanged courteous greetings with him. After an exchange of 
friendly greetings and courtesies, he sat to one side. As he was sitting 
there, he said to the Blessed One, "Master Gotama, you know that we 
Brahmans give gifts, make offerings, [saying,] ‘May this gift accrue to 
our dead relatives. May our dead relatives partake of this gift.' Now, 
Master Gotama, does that gift accrue to our dead relatives ? Do our 
dead relatives partake of that gift ? " 

"In possible places, Brahman, it accrues to them, but not in 
impossible places. " 

Thé rồi Bà La Món Janussoni đã đi đến Đức Thé Tôn, khi đến 
nơi, đã trao đối những lời chào hỏi lịch sự với Ngài. Sau việc trao đôi 
những lời chào hỏi một cách thân hữu và lịch sự, vị ấy đã ngồi sang một 
bên. Khi vị ấy đã đang ngồi ở nơi đó, vị ấy đã tác bạch đến Đức Thế 
Tôn: “Thưa Tôn Giả Gotama, Ngài biết rằng chúng tôi là Bà La Môn 
xả thí các lễ vật, thực hiện các lễ cúng dường, [đang khi nói rằng] “Ước 
mong lễ vật này lũy tích đến các gia quyến đã quá vãng của chúng tôi. 
Ước mong các gia quyén đã quá vãng của chúng tôi hưởng dụng lễ vật 
này. Bay giờ, thưa Tôn Giả Gotama, lễ vật áy có lũy tích đến các gia 
quyến đã quá vãng của chúng tôi không ? Các gia quyến đã quá vãng 
của chúng tôi có hưởng dụng lễ vật ay không ?" 

“Trong những trú xứ khả thi, này Bà La Môn thì nó lũy tích đến 
cho họ, nhưng không có ở trong những trú xứ bất khả thi.” 


"And which, Master Gotama, are the possible places 2 Which 
are the impossible places ? " 

"There is the case, Brahman, where a certain person takes life, 
takes what is not given, engages in sexual misconduct, engages in false 
speech, engages in divisive speech, engages in abusive speech, engages 
in idle chatter, is covetous, bears ill will, and has wrong views. With 
the break - up of the body, after death, he reappears in hell. He lives 
there, he remains there, by means of whatever is the food of hell - 


46 PUNNA - MERIT 


beings. This is an impossible place for that gift to accrue to one staying 
there. 

“Và thưa Tôn Giả Gotama, thé nào là những trú xứ khả thi ? Thế 
nào là những trú xứ bất khả thị 2 

“Có trường hợp, này Bà La Môn, nơi mà một người nào đó đoạt 
lay sinh mạng, lay điều ma đã không được cho, dự phan trong tính dục 
tà hạnh, dự phần trong việc nói lời dối trá, dự phần trong việc nói lời 
gáy chia rẽ, dự r phân trong việc nói lời thóa mạ, dự phan trong cuộc trò 
chuyện nhàn rỗi vô ích, có sự tham ái, giữ ở trong tâm ý tưởng cừu hận 
và có những kiến giải sai lầm (Tà Kiến). Khi thân hoại và sau khi mạng 
chung, vi ay tái tục trong Địa Ngục. Vị ấy sóng ở nơi đó, vị ày tòn tại 
ở nơi đó, bằng bất luận thứ gì là thức ăn của chúng hữu tình Địa Ngục. 
Đây là một trú xứ bất khả thi để cho lễ vật được lũy tích đối với người 
đang lưu lại nơi đó. 


"Then there is the case where a certain person takes life, takes 
what is not given, engages in sexual misconduct, engages in false 
speech, engages in divisive speech, engages in abusive speech, engages 
in idle chatter, is covetous, bears ill will, and has wrong views. With 
the break - up of the body, afier death, he reappears in the animal 
womb. He lives there, he remains there, by means of whatever is the 
food of common animals. This, too, is an impossible place for that gift 
to accrue to one staying there. 

“Thế rồi có trường hop noi mà một người nào đó đoạt lẫy sinh 
mạng, lay điều mà đã không được cho, du phần trong tính dục tà hạnh, 
dự phan trong việc nói lời dối trá, dự phần trong việc nói lời gây chia 
rẽ, dự phần trong việc nói lời thóa mạ, dự phán trong cuộc trò chuyện 
nhàn roi vô ích, có sự tham ái, giữ ở trong tâm ý tưởng cừu hận và có 
những kiến giải sai lầm (Tà Kiến). Khi thân hoại và sau khi mạng 
chung, vi áy tái tuc trong thai bào động vật. Vi ay sóng ở nơi đó, vi ay 
tồn tại ở nơi đó, bằng bất luận thứ gi là thíre ăn của chúng động vật 
thông thường. Day cũng là một trú xứ bát khả thi dé cho lễ vật được 
lũy tích đối với người đang lưu lại nơi đó. 


"Then there is the case where a certain person refrains from 
taking life, refrains from taking what is not given, refrains from sexual 
misconduct, refrains from false speech, refrains from divisive speech, 


PHƯỚC BÁU - THIỆN CÔNG ĐỨC 47 


refrains from abusive speech, refrains from idle chatter, is not 
covetous, bears no ill will, and has right views. With the break - up of 
the body, after death, he reappears in the company of human beings. 
He lives there, he remains there, by means of whatever is the food of 
human beings. This, too, is an impossible place for that gift to accrue. 
to one staying there. 

“Thé rôi có trường hợp nơi mà một người nào đó tự kiểm thúc 
việc đoạt lay sinh mang, tự kiểm thúc việc lây điều mà đã không được 
cho, tự kiểm thúc trong tính dục tà hạnh, tự kiểm thúc trong việc nói lời 
dối trá, tự kiểm thúc trong việc nói lời gây chia rẽ, tự kiểm thúc trong 
việc nói lời thóa mạ, tự kiểm thúc trong cuộc trò chuyện nhàn rỗi vô 
ích, không có sự tham ái, không giữ ở trong tâm y tưởng cừu hận và có 
những kiến giái chán chính (Chính Kién). Khi thàn hoai và sau khi 
mang chung, vi ay tai tuc trong quan thé của Nhân Loai. Via ay song 0 
nơi đó, vi áy tôn tại ở nơi đó, bằng bất luận thứ gi là thức ăn của Nhân 
Loại. Đây cũng là một trú xứ bất khả thi để cho lễ vật được lũy tích đối 
với người đang lưu lại nơi đó. 


"Then there is the case where a certain person refrains from 
taking life, refrains from taking what is not given, refrains from sexual 
misconduct, refrains from false speech, refrains from divisive speech, 
refrains from abusive speech, refrains from idle chatter, is not 
covetous, bears no ill will, and has right views. With the break - up of 
the body, after death, he reappears in the company of the Devas. He 
lives there, he remains there, by means of whatever is the food of Devas. 
This, too, is an impossible place for that gift to accrue to one staying 
there. 

“Thế rồi có trường hợp nơi mà một người nào đó tự kiểm thúc 
việc đoạt lay sinh mang, tự kiểm thúc việc lây điều mà đã không được 
cho, tự kiêm thúc trong tính dục tà hạnh, tự kiểm thúc trong việc nói lời 
dối trá, tự kiểm thúc trong việc nói lời gây chia rẽ, tự kiếm thúc trong 
việc nói lời thóa mạ, tự kiểm thúc trong cuộc trò chuyện nhàn roi vô 
ích, không có sự tham ái, không giữ ở trong tâm ý tưởng cừu hận và có 
những kiến giải chân chính ( Chính Kién). Khi thán hoai và sau khi 
mang chung, vi ay tái tục trong quán thé của Chw Thiên. Via ay sông ở 
nơi đó, vị ấy tồn tại ở nơi đó, bằng bát luận thứ gì là thire ăn của Chư 


48 PUNNA - MERIT 


Thiên. Đây cũng là một trú xứ bát khả thi dé cho lễ vật được lũy tích 
đôi với người đang lưu lại nơi đó. 


"Then there is the case where a certain person takes life, takes 
what is not given, engages in sexual misconduct, engages in false 
speech, engages in divisive speech, engages in abusive speech, engages 
in idle chatter, is covetous, bears ill will, and has wrong views. With 
the break - up of the body, after death, he reappears in the realms of 
the hungry shades. He lives there, he remains there, by means of 
whatever is the food of hungry shades. He lives there, he remains that, 
by means of whatever his friends or relatives give in dedication to him. 
This is the possible place for that gift to accrue to one staying there. 

“Thế rồi có trường hợp nơi mà một người nào đó đoạt lây sinh 
mạng, lay điều mà đã không được cho, du phân trong tính dục tà hạnh, 
dự phan trong việc nói lời dối trá, dự phần trong việc nói lời gây chia 
rẽ, dự phân trong việc nói lời thóa mạ, dự phân trong cuộc trò chuyện 
nhàn rói vô ích, có sự tham ái, giữ ở trong tâm ý tưởng cừu hận và có 
những kiến giải sai lam (Tà Kiến). Khi thân hoại và sau khi mang 
chung, vị ấy tái tuc trong những Cói Giới của quỷ hôn đói khát (Cõi 
Nga Quy). Via ay song ở nơi đó, vi ấy tôn tại ở nơi đó, bằng bắt luận 
thứ gì là thực phẩm của các quy hôn đói khát (Nga Quy). VỊ â ây sống 
0 nơi đó, vi ay ton tại ở nơi đó, bằng, bất luận thứ gì mà những bằng hữu 
hoặc gia quyên của vị ay đã cúng té cho vị ấy. Day là một trú xứ khả 
thi để cho lễ vật được lũy tích đối với người đang lưu lại nơi đó. 


"But, Master Gotama, if that dead relative does not reappear in 
that possible place, who partakes of that gift ? " 

"Other dead relatives, Brahman, who have reappeared in that 
possible place. " 

"But, Master Gotama, if that dead relative does not reappear in 
that possible place, and other dead relatives have not reappeared in 
that possible place, then who partakes of that gift ? " 

"It's impossible, Brahman, it cannot be, that over this long time 
that possible place is devoid of one's dead relatives (1). But at any rate, 
the donor does not go without reward. 


PHƯỚC BAU - THIEN CÔNG ĐỨC 49 


“Thế nhưng, thưa Tôn Giả Gotama, nếu nhu vi gia quyền đã quá 
vãng ay không có tái tục ở trong trú xứ khả thi ấy, thì ai hưởng dụng lễ 
vật áy ?” 

“Các gia quyến khác đã quá văng, này Bà La Môn, là người mà 
đã tái tục ở trong trú xứ khả thi ây.” : 

"Thé nhung, thua Tón Già Gotama, néu nhu vi gia quyén dà quá 
vãng ấy không có tái tuc ở trong trú xứ khả thi ấy, và các gia quyên 
khác đã quá vãng đã không có tái tục ở trong trú xứ khả thi ấy, thế rồi 
ai hưởng dụng lễ vật ấy ?” 

“Đó là bất khả thi, này Bà La Môn, không thể nào được, rang 
trong thời gian dài ở trú xứ kha thi a ay đã chang có những gia quyén đã 
quá vãng của mình (1). Thế nhưng bằng với bất cứ giá nào, vi quyên 
hién giả không phải là không có sự tưởng lệ. 


"Does Master Gotama describe any preparation for the 
impossible places ? " 

“Brahman, I do describe a preparation for sie impossible 
places. There is the case where a certain person takes life, takes what 
is not given, engages in sexual misconduct, engages in false speech, 
engages in divisive speech, engages in abusive speech, engages in idle 
chatter, is covetous, bears ill will, and has wrong views. But he gives 
food, drink, cloth, vehicles, garlands, scents, creams, bed, lodging and 
lamps to priests and contemplatives. With the break - up of the body, 
after death, he reappears in the company of elephants. There he 
receives food, drink, flowers, and various ornaments. It’s because he 
took life, took what is not given, engaged in sexual misconduct, engaged 
in false speech, engaged in divisive speech, engaged in abusive speech, 
engaged in idle chatter, was covetous, bore ill will, and had wrong 
views that he reappears in the company of elephants. But it’s because 
he gave food, drink, cloth, vehicles, garlands, scents, creams, bed, 
lodging and lamps to priests and contemplatives that he receives food, 
drink, flower, and various ornaments. 

“Có phải Tôn Gia Gotama miêu thuật bat cứ su chuẩn bi nao cho 
những trú xứ bất khả thi ?" 

“Này Bà La Môn, Ta miêu thuật một sự chuẩn bị cho những trú 
xứ bát khả thi. Có trường hợp nơi mà một người nào đó đoạt láy sinh 
mạng, lấy điều mà đã không được cho, dự phân trong tính dục tà hạnh, 


50 PUNKA - MERIT 


dự phần trong việc nói lời dối trá, dự phán trong việc nói lời gây chia 
rẽ, dự phần trong việc nói lời thóa mạ, dự phân trong cuộc trò chuyện 
nhàn rỗi vô ích, có sự tham ái, giữ ở trong tâm ý tưởng cừu hận và có 
những kiến giải sai lầm (Ta Kiến). Thé nhưng vị ấy cho thức ăn, đồ 
uống, vải vóc, những xe có, các vòng tràng hoa, những hương liệu, các 
phán sáp, giường năm, trú xứ và đèn đuốc đến những vị tế hành hoặc 
các bậc hảo trâm tư giả. Khi thân hoại và sau khi mạng chung, vi ay tái 
tục trong quán thé của những con voi. Noi đó vi ay đón nhận thức ăn, 
đồ uống, các bông hoa và các loại trang sức khác. Đó là vì vị ấy đã 
đoạt lay sinh mang, đã lay điều mà đã không được cho, đã dự phần 
trong tính dục tà hạnh, đã dự phần trong việc nói lời dối trá, đã dự phần 
trong việc nói lời gây chia rẽ, đã dự phân trong việc nói lời thóa mạ, đã 
dự phần trong cuộc trò chuyện nhàn rỗi vô ích, đã có sự tham ái, đã giữ 
ở trong tâm ý tưởng cừu hận và đã có những kiến giải sai lầm (72 Kiến) 
mà qua đó vị ây tái tuc ó trong quán thé của những con voi. Thế 
nhưng, đó là vì vị ấy đã cho thức ăn, đồ uống, vải vóc, những xe cộ, các 
vòng tràng hoa, những hương liệu, các phán sáp, giường năm, trú xứ và 
đèn đuốc đến những vị tế hành hoặc các bậc hảo trầm tu giá mà qua đó 


vị áy đón nhận thức ăn, đồ uống, các bóng hoa và các loại trang sức 
khác.” 


"Then there is the case where a certain person takes life... has 
wrong views. But he gives food... lamps to priests and contemplatives. 
With the break - up of the body, afier death, he reappears in the 
company of horses... in the company of cattle... in the company of 
poultry. There he receives food, drink, flowers, and various ornaments 
(2) It’s because he took life... and had wrong views that he reappears 
in the company of poultry. But it's because he gave food, drink... and 
lamps to priests and contemplatives that he receives food, drink, 
flowers and various ornaments. 

“Thế rồi có trường hop noi mà một người nào đó đoạt lẫy sinh 
mạng, lấy điều mà đã không được cho, dự phần trong tính dục tà hạnh, 
dự phần trong việc nói lời dối trá, dự phần trong việc nói lời gây chia 
rẽ, dự phần trong việc nói lời thóa mạ, dự phán trong cuộc trò chuyện 
nhàn rỗi vô ích, có sự tham ái, giữ ở trong tâm ý tưởng cừu hận và có 
những kiến giải sai lầm (Ta Kién). Thé nhung vi ấy cho thức ăn, đồ 
uông, vải vóc, những xe cộ, các vòng tràng hoa, những hương liệu, các 


PHƯỚC BÁU - THIỆN CÔNG ĐỨC 51 


phán sáp, giuóng nám, trü xit và dén duóc dén nhüng vi té hành hoác 
các bác hào trâm tư giả. Khi thân hoại và sau khi mạng chung, vị ấy tái 
tục trong quán thé của những con ngựa.... 

“Có trường hợp nơi mà một người nào đó đoạt lẫy sinh mạng, 
lây điều mà đã không được cho, dự phán trong tính dục tà hạnh, dự. 
phần trong việc nói lời dối tra, dự phán trong việc nói lời gây chia TẾ, 
dự phán trong việc nói lời thóa mạ, dự phán trong cuộc trò chuyện nhàn 
rỗi vô ích, có sự tham ái, giữ ở trong tâm ý tưởng cừu hận và có những 
kiến giải sai lầm (Tà Kién). Thé nhung vị ấy cho thức ăn, đồ uống, vải 
vóc, những xe cộ, các vòng tràng hoa, những hương liệu, các phán sáp, 
giường nam, tru xứ và đèn đuốc đến những vị tế hành hoặc các bậc hảo 
trầm tư giả. Khi thân hoại và sau khi mạng chung, vị áy tái tuc trong 
quán thé của những loài trâu bò... 

“Có trường hợp nơi mà một người nào đó đoạt lẫy sinh mạng, 
lấy điều mà đã không được cho, dự phần trong tính dục tà hạnh, dự 
phần trong việc nói lời đối trá, dự phần trong việc nói lời gây chia rẽ, 
dự phán trong viéc nói lói thóa ma, du phàn trong cuộc trò chuyện nhàn 
rỗi vô ích, có sự tham ái, giữ ở trong tâm ý tưởng cừu hận và có những 
kiến giải sai lầm (Ta Kiến). Thé nhung vị ấy cho thức ăn, đồ uống, vải 
vóc, những xe cộ, các vòng tràng hoa, những hương liệu, các phần sáp, 
giường năm, trú xứ và đèn đuốc đến những vị tế hành hoặc các bậc hảo 
trầm tư giả. Khi thân hoại và sau khi mang chung, vi ấy tái tục rong 
quán thé của những loài gia cám (2). Do là vì vi ấy đã đoạt lẫy sinh 
mạng, đã lấy điều mà đã không được cho, đã dự phần trong tính dục tà 
hạnh, đã dự phan trong việc nói lời dôi tra, đã dự phân trong việc nói 
lời gây chia rẽ, đã dự phần trong việc nói lời thóa mạ, đã dự phần trong 
cuộc trò chuyện nhàn rỗi vô ích, đã có sự tham ái, đã giữ ở trong tâm y 
tưởng cừu hận và đã có những kiến giải sai lầm (7à Kiến) mà qua đó vị 
ay tái tục ở trong quan thể của những loài gia cám. Thé nhưng đó là 
vì vị ấy đã cho thức ăn, đồ uống, vải vóc, những xe cộ, các vòng tràng 
hoa, những hương liệu, các phán sáp, giường năm, trú xứ và đèn đuốc 
đến những vị tế hành hoặc các bậc hảo trầm tư giả mà qua đó vị ấy đón 
nhận thức ăn, đồ uống, các bông hoa và các loại trang sức khác.” 


"Then there is the case where a certain person refrains from 
taking life, refrains from taking what is not given, refrains from sexual 
misconduct, refrains from false speech, refrains from divisive speech, 


52 PUNNA - MERIT 


refrains from abusive speech, refrains from idle chatter, is not 
covetous, bears no ill will, and has right views. And he gives food, 
drink, cloth, vehicles, garlands, scents, creams, bed, lodging, and 
lamps to priests and contemplatives. With the break - up of the body, 
afier death, he reappears in the company of human beings. There he 
experiences the five strings of human sensuality [delightful sights, 
sounds, smells, tastes, tactile sensations]. It's because he refrained 
from taking what is not given, refrained from sexual misconduct, 
refrained from false speech, refrained from divisive speech, refrained 
from abusive speech, refrained from idle chatter, was not covetous, 
bore no ill will, and had right views that he reappears in the company 
of human beings. And it's because he gave food, drink, cloth, vehicles, 
garlands, scents, creams, bed, lodeing and lamps to priests and 
contemplatives that he experiences the five strings of human sensuality. 

“Thế rồi có trường hợp noi mà một người nào đó tự kiểm thúc 
việc đoạt lấy sinh mạng, tự kiểm thúc việc lây điều mà đã không được 
cho, tự kiểm thúc trong tính dục tà hạnh, tự kiểm thúc trong việc nói lời 
dối trá, tự kiểm thúc trong việc nói lời gây chia rẽ, tự kiểm thúc trong 
việc nói lời thóa mạ, tự kiểm thúc trong cuộc trò chuyện nhàn rỗi vô 
ích, không có sự tham ái, không giữ ở trong tâm y tưởng cừu han và có 
những kiến giải chân chính (Chính Kiến). Và vị ấy cho thức ăn, đồ 
uóng, vải vóc, những xe có, các vòng trang hoa, những hương liệu, các 
phần sáp, giuóng năm, trú xứ và đèn đuốc đến những vị tế hành hoặc 
các bậc hảo trầm tư giả. Khi thân hoại và sau khi mạng chung, vị ấy tái 
tục ong quan thé của Nhân Loại. Nơi đó vi ấy trải nghiệm năm chuỗi 
hoặc quan mãn túc [những cảnh sắc, những âm thanh, những mùi hơi, 
những hương vị, những cam thọ xúc cham thích thu] thuộc về nhân loại. 
Đó là vì vị áy đã tự kiểm thúc việc lẫy điều mà đã không được cho, đã 
tự kiểm thúc trong tính dục tà hạnh, đã tự kiểm thúc trong việc nói lời 
dối tra, đã tự kiểm thúc trong việc nói lời gây chia rẽ, đã tự kiêm thúc 
trong việc nói lời thóa mạ, đã tự kiểm thúc trong cuộc trò chuyện nhàn 
rồi vô ích, đã không có sự tham ái, đã không giữ ở trong tâm ý tưởng 
cừu hận và đã có những kiến giải chân chính (Chính Kiến) mà qua đó 
vị ấy tái tục trong quan thé của Nhân Loại. Và đó là vì vi ay đã cho 
thức ăn, đồ uống, vải vóc, những xe cộ, các vòng tràng hoa, những 
hương liệu, các phán sáp, giường nằm, trú xứ và đèn đuốc đến những 
vị tế hành hoặc các bậc hảo trầm tư giả mà qua đó vị ấy trải nghiệm 


PHƯỚC BÁU - THIỆN CÔNG ĐỨC 53 


năm chuỗi hoặc quan mãn túc [những cảnh sắc, những ám thanh, 
những mùi hơi, những hương vị, những cảm thọ xúc chạm thích thi] 
thuộc về nhân loại. 


"Then there is the case where a certain person refrains from 
taking life... and has right views. And he gives food, drink, cloth, 
vehicles, garlands, scents, creams, bed, lodeing, and lamps to priests 
and contemplatives. With the break - up of the body, after death, he 
reappears in the company of Devas. There he experiences the five 
strings of divine sensuality [delightful sights, sounds, smells, tastes, 
tactile sensations]. It's because he refrained from taking what is not 
given... and had right views that he reappears in the company of 
Devas. And it's because he gave food, drink, cloth, vehicles, garlands, 
scents, creams, bed, lodging and lamps to priests and contemplatives 
that he experiences the five strings of divine sensuality. But at any rate, 
Brahman, the donor does not go without reward.” 

“Thế rồi có trường hợp nơi mà một người nào đó tự kiểm thúc 
việc đoạt lay sinh mang, tự kiểm thúc việc lây điều mà đã không được 
cho, tự kiểm thúc trong tính dục tà hạnh, tự kiểm thúc trong việc nói lời 
dối trá, tự kiểm thúc trong việc nói lời gây chia rẽ, tự kiểm thúc trong 
việc nói lời thóa mạ, tự kiểm thúc trong cuộc trò chuyện nhàn rỗi vô 
ích, không có sự tham ái, không giữ ở trong tâm ý tưởng cừu hận và có 
những kiến giải chân chính (Chính Kiến). Và vị ấy cho thức ăn, đồ 
uông, vải vóc, những xe cộ, các vòng tràng hoa, những hương liệu, các 
phần sáp, giường nam, trú xứ và đèn đuốc đến những vị tế hành hoặc 
các bậc hảo tram tư gia. Khi thân hoại và sau khi mạng chung, vị ay tái 
tục frong quán thé của Chư Thiên. Noi đó, vi ay trải nghiệm nam 
chuỗi hoặc quan mán túc [những cảnh sắc, những âm thanh, những 
mùi hơi, những hương vị, những cảm thọ xúc chạm thích thú] thuộc về 
Chư Thiên. Đó là vì vị ấy đã tự kiểm thúc việc lấy điều mà đã không 
được cho, đã tự kiểm thúc trong tính dục tà hạnh, đã tự kiểm thúc trong 
việc nói lời dối trá, đã tự kiểm thúc trong việc nói lời gây chia rẽ, đã tự 
kiểm thúc trong việc nói lời thóa mạ, đã tự kiểm thúc trong cuộc trò 
chuyện nhàn rỗi vô ích, đã không có sự tham ái, đã không giữ ở trong 
tâm ý tưởng cừu hận và đã có những kiến giải chân chính (Chính Kiến) 
mà qua đó vị ấy tái tục trong quan thé của Chư Thiên. Và đó là vi vị 
áy đã cho thức ăn, đồ uống, vải vóc, những xe cộ, các vòng tràng hoa, 


54 PUNNA - MERIT 


những huong liệu, các phán sáp, giường năm, trú xứ và đèn duóc dén 
những vị té hành hoặc các bậc hảo trầm tư giả mà qua đó vị ây trải 
nghiệm năm chuỗi hoặc quan mán túc [những cảnh sắc, những âm 
thanh, những mui hơi, những hương vi, những cảm thọ xúc chạm thích 
thú] thuộc về Chư Thiên. Thé nhưng bằng với bất cứ giá nào, này Bà 
La Môn, vị quyên hién giả không phải là không có sự tưởng lệ.” 


"It's amazing, Master Gotama, it's astounding, how it's enough 
to make one want to give a gift, enough to make one want to make an 
offering, where the donor does not go without reward.” 

"That's the way it is, Brahman. That's the way it is. The donor 
does not go without reward. " 

"Magnificent, Master Gotama ! Magnificent ! Just as if he were 
to place upright what was overturned, to reveal what was hidden, to 
show the way to one who was lost, or to carry a lamp into the dark so 
that those with eyes could see forms, in the same way has Master 
Gotama—through many lines of reasoning—made the Dhamma clear. 
I go to Master Gotama for refuge, to the Dhamma, and to the 
community of monks. May Master Gotama remember me as a lay 
follower who has gone to him for refuge, from this day forward, for 
life. ” 

“Thật vi diệu thay, thưa Tôn Giá Gotama, thát là dáng kinh ngac, 
ráng dó quà là du dé khiến cho người ta muón xa thí một vật thí, đủ dé 
khiến người ta muôn thực hiện một sự cúng dường, nơi mà vị quyên 
hiến giả không phải là không có sự tưởng lệ.” 

“Phương thức thì nó là như thế đây, này Bà La Môn ! Phương 
thức thì nó là như thế đấy. Vị quyên hiến giả không phải là không có 
sự tưởng lệ.” 

“Thật tuyệt diệu thay, thưa Tôn Giả Gotama, thật là tuyệt diệu ! 
Cũng như người dựng đứng lại những gi đã bị quăng xuống, phơi bày 
những gì đã bị che kín, chỉ đường cho người đã bị lạc hướng, hoặc đem 
đèn sáng vào trong bóng tối để mà những người có đôi mắt có thể nhìn 
thấy các hình thái; trong cùng phương thức, Tôn Gia Gotama — thông 
qua rất nhiều lý luận dẫn chứng — đã làm cho Chánh Pháp được rõ ràng. 
Con xin đi đến để được nương nhờ vào Tôn Giả Gotama, nương nhờ 
vào Giáo Pháp, nương nhờ vào Tăng Đoàn. Uóc mong Tôn Giả 


PHƯỚC BÁU - THIỆN CÔNG ĐỨC 55 


Gotama phi nhớ đến con là một môn đồ tại gia đã di đến Ngài dé được 
nương nhờ, ké từ ngày hôm nay trở di, cho đến trọn đời.” 


NOTES: 

(1). The Vinaya counts as one's relatives all those related back 
through seven generations past one's grandparents—in other words, 
all those descended from one's great — great — great — great — great — 
great — great - grandparents. 

(2). Apparently, "ornaments" for poultry would consist of 
brilliant plumage. Similarly, "ornaments" for elephants, horses, and 
cattle might consist of attractive markings. (AN X.# 177) 

Ghi chú: 

(1) Tang Luát ké nhüng gia quyén cüa minh vói tát cà nhüng bác 
dà có liên hé qua bảy thé hé tó phu trong quá khứ - nói một cách khác, 
tát cà nhüng nguói có nguón góc từ những bảy đời tô phụ [trong quan 
hệ gia đình cách từ thứ hai thé hệ (theo quan hệ gián tiếp) và ba thế hệ 
(theo quan điểm trực tiếp), chang han nhu là "great grandfather”: c 

“great grandson”: chát.] 

(2) Một cách hiển nhiên, “những trang sức” cho loài gia cầm sẽ 
bao góm bộ lông vũ rực rỡ. Một cách tương tự, “những trang sức” cho 
những loài voi, ngựa, và trâu bò sẽ bao gồm những ban điểm hấp dẫn. 
(Tăng Chi Bộ Kinh X.# 177) 


O, 


Then Venerable Sariputta, together with the lay followers from 
Campa, went to the Blessed One and on arrival, having bowed down to 
him, sat to one side. As he was sitting there, he said to the Blessed One: 
" Might there be the case where a person gives a gift of a certain sort 
and it does not bear great fruit or great benefit, whereas another person 
gives a gift of the same sort and it bears great fruit and great benefit?” 

“Yes, Sariputta, there would. ... " 

“Why, Lord... 2” 

Thé rồi Trưởng Lão Sariputta, cùng với các môn đồ tại gia từ 
thành phó Campa, đã đi đến Đức Thế Tôn và khi đến nơi, đã cúi đầu 
dành lễ đến Ngài, đã ngòi sang một bên. Khi đã Ngài đã đang ngồi noi 
đó, Ngài đã tác bạch đến Đức Thế Tôn: “Có thể có trường hợp nơi mà 
một người xả thí một thé loại vật thí nào đó, và nó không mang lại thành 
quả to lớn hoặc quả phúc lợi to lớn, trong khi đó một người khác xả thí 


56 PUNNA - MERIT 


một thê loại vật thí nào đó và nó mang lại thành quả to lớn và quả phúc 
lợi to lớn không 2 

“Có, này Sáriputta, sẽ có có trường hợp nơi mà một người xa 
thí một thể loại vật thí nào đó, và nó không mang lại thành quả to lớn 
hoặc quả phúc lợi to lớn, trong khi đó một người khác xả thí một thể 
loại vật thí nào đó và nó mang lại thành quả to lớn và quả phúc lợi to 
lớn.” 

*Vi sao, kính bach Đức Thé Tôn, có trường hợp nơi mà một 
người xả thí một thê loại vật thí nào đó, và nó không mang lại thành 
quả to lớn hoặc quả phúc lợi to lớn, trong khi đó một người khác xả thí 
một thể loại vật thí nào đó và nó mang lại thành quả to lớn và quả phúc 
loi to lớn ?" 


"Sariputía, there is the case where a person gives a gift seeking 
his own profit, with a mind attached [to the reward], seeking to store 
up for himself [with the thought], TIl enjoy this after death.’ He gives 
his gifi—food, drink, clothing, a vehicle; a garland, perfume, and 
ointment; bedding, shelter, and a lamp—to a priests or a contemplative. 
What do you think, Sariputta ? Might a person give such a gift as this?” 

“Yes, Lord." 

“Này Sariputta, có trường hop noi ma một người xả thí một vật 
thí đang khi mưu câu lợi ích của chính mình, với một tâm thức đã dính 
mắc [đến sự tưởng lệ], đang khi mưu cầu đề tích trữ cho bản in minh 
[với su nghĩ suy] “Ta sẽ thụ hưởng điều này sau khi đã tử vong." ' Vi ay 
xả thí vật thí của mình — thức ăn, đồ uống, y phục, xe có; một vòng 
tràng hoa, hương thơm và mỹ phẩm; giường nam, trú xứ và đèn đuốc — 
đến những vị tế hành hoặc các bậc hảo trầm tư giả. Người nghĩ thế nào, 
này Sãriputta ? Có thé có một người xả thí một vật thí như thế này 
chăng ? 

“Da có, kính bach Duc Thế Tôn.” 


| “Having given this gift seeking his own profit—with a mind 
attached [to the reward], seeking to store up for himself, [with the 
thought], TIl enjoy this after death —on the break - up of the body, 
after death, he reappears in the company of the Four Great Kings. 
Then, having exhausted that action, that power, that status, that 
sovereignty, he is a Returner, coming back to this world. 





PHƯỚC BÁU - THIỆN CÔNG ĐỨC 57 


“Khi đã xả thí một vật thí đang khi mưu cầu lợi ích của chính 
mình, với một tâm thức đã dính mắc [đến sự tưởng lệ], đang khi mưu 
cầu dé tích trữ cho bản thân mình [với sự nghĩ suy] “Ta sẽ thụ hưởng 
điều này sau khi đã tử vong”- - đến khi thân hoại và sau khi mạng chung, 
vị ấy tái tục trong quán thé của Tứ Đại Thiên Vương. Thế rồi, khi đã 
cạn kiệt tác hành ây, năng lực â ây, trạng thái ấy, chí cao vô thượng quyền 
lực ấy, vị ấy là một Phản Hói Giá, sẽ quay trở lại thé gian này. 


"Then there is the case of a person who gives a gift not seeking 
his own profit, not with a mind attached [to the reward], not seeking to 
store up for himself, nor [with the thought], ‘T’ll enjoy this after death. ' 
Instead, he gives a gift with the thought, ‘Giving is good.’ He gives his 
gift—food, drink, clothing, a vehicle; a garland, perfume, and ointment; 
bedding, shelter, and a lamp—to a priests or a contemplative. What do 
you think, Sáriputta ? Might a person give such a gift as this ?” 

“Yes, Lord." 

“Thế rồi có trường hợp cùa một người xả thí một vật thí đang khi 
bất mưu câu lợi ích của chính mình, với một tâm thức đã không có dính 
mắc [đến sự tưởng lệ], đang khi bất mưu cau để tích trữ cho ban thân 
mình mà cũng không [với sự nghĩ suy] “Ta sẽ thụ hưởng điều này sau 
khi đã tử vong.” Thay vào đó vị ây xả thí vật thí với sự nghĩ suy răng: 
“Việc cho ra là thiện hảo.” VỊ â ay xà thí vật thí của mình - thức ăn, đồ 
uống, y phục, xe có; một vòng tràng hoa, huong thơm và mỹ phẩm; 
giường nam, trú xứ và đèn duóc — đến những vi tế hành hoặc các bậc 
hảo trầm tư giả. Người nghĩ thé nào, này Sãriputta ? Có thé có một 
người xà thí một vật thí như thé này chăng ? 

“Dạ có, kính bạch Đức Thế Tôn.” 


"Having given this gift with the thought, ‘Giving is good, ` on the 
break - up of the body, afier death, he reappears in the company of the 
Devas of the Thirty - three. Then, having exhausted that action, that 
power, that status, that sovereignty, he is a Returner, coming back to 
this world. 

“Khi đã xả thí vật thí này với su nghĩ suy rằng: “Việc cho ra là 
thiện hảo,” đến khi thân hoại và sau khi mạng chung, vị ấy tái tục ong 
quán thể của Cói Chúng Thiên Tam Thập Tam (Dao Lợi Thiên). Thé 
rồi, khi đã cạn kiệt tác hành ay, nang luc ay, trang thái ấy, chí cao vô 


58 PUNNA - MERIT 


thượng quyén lực ấy, vi ay là một Phản Hói Giả, sẽ quay trở lại thế gian 
này. 


“Or, instead of thinking, ‘Giving is good, ` he gives a gift with the 
thought, ‘This was given in the past, done in the past, by my father and 
grandfather. It would not be right for me to let this old family custom 
be discontinued’ ... on the break - up of the body, after death, he 
reappears in the company of the Devas of the Hours. Then, having 
exhausted that action, that power, that status, that sovereignty, he is a 
Returner, coming back to this world. 

^Hoác, thay vi nghi suy rang: “Viéc cho ra là thiện hao,” vị ấy xà 
thí một vật thí với sự nghĩ suy rằng “Điều này đã được Tô Phụ Ta xà 
thí ở trong quá khứ, đã được thực hiện ở trong quá khứ. Sẽ là bất chính 
doi với Ta dé cho tập tục có truyền nay của gia đình mình bị ngưng 
lại”... đến khi thân hoại và sau khi mạng chung, vị ây tái tuc trong quan 
thể. của Cói Chúng T. hiên Ngán Trường Thời Gian (Dạ Ma Thiên). 
Thế rồi, khi đã can kiệt tác hành à ay, năng lực 4 Ấy, trạng thái ấy, chí cao 
vô thượng quyền lực ấy, vị ấy là một Phan Hồi Giả, sẽ quay trở lại thé 
gian này. 


“Or, instead of thinking, ‘Giving is good, ` he gives a gift with the 
thought, ‘I am well - off. These are not well - off. It would not be right 
for me, being well - off, not to give a gift to those who are not well - off" 

. on the break - up of the body, afier death, he reappears in the 
company of the Contented Devas. Then, having exhausted that action, 
that power, that status, that sovereignty, he is a Returner, coming back 
to this world. 

“Hoặc, thay vì nghĩ suy rằng: “Việc cho ra là thiện hảo,” vị ấy xả 
thí một vật thí với sự nghĩ suy răng "Ta thì sung túc. Những người này 
thì không có đầy đủ. Sẽ là bất chính đối với Ta, là hữu tình sung túc, 
mà không có xả thí một vật thí đến những người ấy, họ thì không có 
được day đủ”... đến khi thân hoại và sau khi mạng chung, vi ây tái tục 
trong quán thé của Cói Chúng Thiên Duyét Y (Dáu Xuát Dà Thién). 
Thé rói, khi dà can kiét tác hành à ay, năng lực â Ấy, trạng thái ấy, chí cao 
vô thượng quyền lực ấy, vị ấy là một Phản Hồi Giả, sẽ quay trở lại thé 
gian này. 














PHƯỚC BẦU - THIỆN CÔNG ĐỨC 59 


"Or, instead of thinking, ‘Giving is good, ` he gives a gift with the 
thought, Just as there were the great sacrifices of the sages of the 
past—Atthaka, | Vamaka, | Vamadeva, | Vessamitta, | Yamataggi, 
Angirasa, Bharadvaja, Vasettha, Kassapa and Bhagu—in the same 
way will this be my distribution of gifts’ ... on the break - up of the body, - 
afier death, he reappears in the company of the Devas who delight in 
creation. Then, having exhausted that action, that power, that status, 
that sovereignty, he is a Returner, coming back to this world. 

“Hoặc, thay vi nghi suy rằng: “Việc cho ra là thiện hảo,” vị ấy xà 
thí một vật thí với sự nghĩ suy rằng: “Cũng như có những đại lễ hién tế 
của các bậc dué trí ở trong quá khứ - Atthaka, Vamaka, Vamadeva, 
Vessamitta, Yamataggi, Angirasa, Bharadvaja, Vasettha, Kassapa 
và Bhagu—trong cùng phương thức, đây sẽ là sự phân phát các vật thí 
của Ta". . đến khi thân hoại và sau khi mạng chung, vị ấy tái tục ong 
quan thé cua Cói Chung Thiên Khoai Lac Trong Sự Sáng Tao (Hóa 
Lạc Thiên). Thế rồi, khi đã cạn kiệt tác hành ây, năng lực ây, trạng thái 
ay, chí cao vô thượng quyên lực ấy, vị ấy là một Phản Hồi Giá, sẽ quay 
trở lại thế gian này. 


"Or, instead of thinking, 'Giving is good, he gives a gift with the 
thought, 'When this gift of mine is given, it makes the mind serene. 
Gratification and joy arise’ ... on the break-up of the body, after death, 
he reappears in the company of the Devas who have power over the 
creations of others. Then, having exhausted that action, that power, 
that status, that sovereignty, he is a Returner, coming back to this 
world. 

“Hoặc, thay vì nghĩ suy rằng: “Viéc cho ra là thiện hao,” vi ấy xả 
thí một vật thí với sự nghĩ suy rằng: “Khi vật thí này của Ta đã được 
cho ra, nó làm cho tâm thức được thanh thản. Sự mãn ý và hân hoan 
duyệt ý khởi sinh lên”... đến khi thân hoại và sau khi mạng chung, vị 
ay tái tục trong quan thể của Cối Chúng Thiên Có Quyền Lực Hon 
Đối Với Sự Sáng Tao Của Chúng Thiên Khác (Tha Hóa Tự Tai 
Thiên). Thé rồi, khi đã cạn kiệt tác hành ấy, năng lực ấy, trạng thái ấy, 
chí cao vô thượng quyên lực ấy, vị ấy là một Phản Hồi Gia, sẽ quay trở 
lại thé gian này. 


60 PUNNA - MERIT 


"Or, instead of thinking, ‘When this gift of mine is given, it makes 
the mind serene. Gratification and joy arise, ` he gives a gift with the 
thought, ‘This is an ornament for the mind, a support for the mind. ` He 
gives his gift—food, drink, clothing, a vehicle; a garland, perfume, and 
ointment; bedding, shelter, and a lamp—to a priests or a contemplative. 
What do you think, Sariputta ? Might a person give such a gift as this? " 

“Yes, Lord." 

“Hoặc, thay vi nghi suy rằng: “Khi vật thí này của Ta đã được 
cho ra, nó làm cho tâm thức được thanh thản. Sự mãn ý và hân hoan 
duyệt ý khởi sinh lên,” vị ấy xả thí một vật thí với sự nghĩ suy rằng: 
“Đây là một sự trang sức cho tâm thức, một sự hỗ trợ cho tâm thức.” 
Vị áy xả thí vật thí của mình - thức ăn, đồ uống, y phục, xe cộ; một 
vòng tràng hoa, hương thơm và mỹ phẩm; giường năm, trú xứ và đèn 
đuốc — đến những vị tế hành hoặc các bậc hảo trầm tư giả. Người nghĩ 
thé nào, này Sariputta ? Có thé có một người xả thí một vật thí như 
thế này chăng ? 

“Dạ có, kính bạch Ngài.” 


"Having given this, not seeking his own profit, not with a mind 
attached [to the reward], not seeking to store up for himself, nor [with 
the thought], TIl enjoy this after death, ` 

—nor with the thought, ‘Giving is good,’ 

—nor with the thought, ‘This was given in the past, done in the 
past, by my father and grandfather. It would not be right for me to let 
this old family custom be discontinued,’ 

“Khi đã xả thí điều nay, mà bat mưu câu lợi ich của chính minh, 
không có với một tâm thức đã dính mắc [đến sự tưởng lệ], dang khi bát 
mưu câu dé tích trữ cho bản thân minh mà cũng không [với sự nghi suy] 
“Ta sẽ thụ hưởng điều này sau khi đã tử vong,” 

- mà cũng không với sự nghĩ suy rằng: “Việc cho ra là thiện hao,” 

- mà cũng không với sự nghĩ suy rằng: “Điều này đã được Tổ 
Phụ Ta xả thí ở trong quá khứ, đã được thực hiện ở trong quá khứ. Sẽ 
là bất chính đối với Ta để cho tập tục cô truyền này của gia đình mình 
bị ngưng lạt” 


—nor with the thought, ‘I am well - off. These are not well - off. 
It would not be right for me, being well - off, not to give a gift to those 





PHƯỚC BẦU - THIỆN CÔNG ĐỨC 61 


who are not well - off,’ nor with the thought, ‘Just as there were the 
great sacrifices of the sages of the past —Atthaka, Vamaka, Vamadeva, 
Vessamitta, Yamadaggi, Angirasa, Bharadvaja, Vasettha, Kassapa 
and Bhagu—in the same way this will be my distribution of gifts,’ 

—nor with the thought, 'When this gift of mine is given, it makes. 
the mind serene. Gratification and joy arise, ' 

—but with the thought, ‘This is an ornament for the mind, a 
support for the mind'—on the break - up of the body, after death, he 
reappears in the company of Brahma's Retinue. Then, having 
exhausted that action, that power, that status, that sovereignty, he is a 
Non - Returner. He does not come back to this world. 

"This, Sariputta, is the cause, this is the reason, why a person 
gives a gift of a certain sort and it does not bear great fruit or great 
benefit, whereas another person gives a gift of the same sort and it 
bears great fruit and great benefit.” (AN VIL.# 49) 

— mà cũng không với su nghĩ suy rang: “Ta thì sung túc. Những 
người này thì không có dày đủ. Sẽ là bát chính đối với Ta, là hữu tình 
sung túc, mà không có xả thí một vật thí đến những người ay, ho thi 
không có được đây đủ,” 

— mà cũng không với sự nghĩ suy rằng: “Cũng như có những đại 
lễ hién tế của các bậc dué trí ở trong quá khử - Atthaka, Vamaka, 
Vamadeva, Vessamitta, Yamataggi, Angirasa, Bharadvaja, 
Vasettha, Kassapa va Bhagu—trong cùng phương thức, day sẽ là sự 
phân phát các vật thí của Ta,” 

— mà cũng không với sự nghĩ suy rằng: “Khi vật thí này của Ta 
đã được cho ra, nó làm cho tâm thức được thanh thản. Sự mãn ý và hân 
hoan duyệt ý khởi sinh lên,” 

— mà với sự nghĩ suy răng: “Đây là một sự trang sức cho tâm 
thức, một sự hỗ trợ cho tâm thức”- đến khi thân hoại và sau khi mạng 
chung, vị ấy tái tục ong quán thể của Cói Pham Phụ Thiên. Thế rồi, 
khi đã cạn kiệt tác hành ấy, năng lực ấy, trạng thái ấy, chí cao vô thượng 
quyền lực ấy, vị ấy là một Bat Phản Hồi Già (Bác Quả Bát Lai). Vi ấy 
không có quay trở lại thế gian này. 

“Này Sariputta, đây là nguyên nhân, đây là ly do, vì sao một 
người xả thí một thể loại vật thí nào đó, và nó không mang lại thành 
quả to lớn hoặc quả phúc lợi to lớn, trong khi đó một người khác xả thí 


62 PUNNA - MERIT 


một thể loại vật thí nào đó và nó mang lại thành quả to lớn và quả phúc 
lợi to lớn.” (Tăng Chi Bộ Kinh VII. # 49) 


"These five are a person of integrity's gifts. Which five ? A 
person of integrity gives a gift with a sense of conviction. A person of 
integrity gives a gift attentively. A person of integrity gives a gift in 
season. A person of integrity gives a gift with an empathetic heart. A 
person of integrity gives a gift without adversely affecting himself or 
others. 

“Đây là năm thé thức của một người chính trực với những vật 
thí. Thế nào là năm ? Một người chính trực xả thí một vật thí với một 
ý thức kiên định tín niệm. Một người chính trực xả thí một vật thí một 
cách ân cần. Một người chính trực xả thí một vật thí trong mùa nào 
thức nay. Một người chính trực xả thí một vật thí với một trái tim đồng 
cảm. Một người chính trực xả thí một vật thí mà không làm ảnh hưởng 
một cách bát lợi đến bản thân mình hoặc đến tha nhân. 


"Having given a gift with a sense of conviction, he—wherever 
the result of that gift ripens—is rich, with much wealth, with many 
possessions. And he is well - built, handsome, extremely inspiring, 
endowed with a lotus - like complexion. 

“Khi đã xa thí một vật thí với một ý thức kiên định tín niệm, vi 
áy — bát luận nơi nào kết quả của vật thí ay đã trở nên chín muói — thi 
duoc giàu có, vói lắm của cải, với nhiều tài sản. Và vị ấy thì cường 
kiện, anh tuán, một cách vô cùng khải phát linh cảm, được hội đủ phúc 
duyên với một dung sắc như hoa sen. 


“Having given a gift attentively, he—wherever the result of that 
gift ripens —is rich, with much wealth, with many possessions. And his 
children, wives, slaves, servants, and workers listen carefully to him, 
lend him their ears, and serve him with understanding hearts. 
| “Khi đã xả thí một vật thí một cách ân cần, vị áy — bát luận nơi 
nào kết quả của vật thí ấy đã trở nên chín muỗi — thì được giàu có, với 
lắm của cải, với nhiều tài sản. Và những người con, các bà vợ, những 
nô tài, các dụng nhân và các nhân công chú ý nghe vị ấy một cách cần 
trọng, lắng tai để nghe vị ấy và phục vụ vị ây với thâm tâm hiểu biết. 








PHƯỚC BẦU - THIỆN CÔNG ĐỨC 63 


"Having given a gift in season, he—wherever the result of that 
gift ripens—is rich, with much wealth, with many possessions. And his 
goals are fulfilled in season. 

“Khi đã xả thí một vật thí trong mùa nào thức nấy, vi ấy — bát 

luận nơi nào kết quả của vật thí ấy đã trở nên chín muói — thì duoc giàu 
có, với lắm của cải, với nhiều tài sản. Và những mục tiêu của vi ay được 
hoàn thành viên mãn đúng thời vụ. 
"Having given a gift with an empathetic heart, he—wherever the 
result of that gifi ripens—is rich, with much wealth, with many 
possessions. And his mind inclines to the enjoyment of the five strings 
of lavish sensuality. 

“Khi đã xà thí một vật thí với một trái tim đồng cảm, vi ay — bat 
luận nơi nào kết quả của vat thí áy đã trở nên chin mudi — thì được giàu 
có, với lắm của cái, với nhiều tài sản. Và tâm thức của VỊ ay thiên hướng 
đến việc thụ hướng một cách hào phóng về năm chuỗi hoặc quan man 
túc [những cánh sắc, những ám thanh, những mùi hoi, những hương 
vị, những cảm tho xúc cham thích thi] thuộc về nhân loại. 


"Having given a gift without adversely affecting himself or 
others, he—wherever the result of that gift ripens—is rich, with much 
wealth, with many possessions. And not from anywhere does 
destruction come to his property—whether from fire, from water, from 
kings, from thieves, or from hateful heirs. 

"These five are a person of integrity's gifts.” (AN V.# 148) 

“Khi đã xà thí một vật thí mà không làm ảnh hưởng một cách bát 
lợi đến bản thân mình hoặc đến tha nhân, vị ay - bất luận nơi nào kết 
quả của vật thí ấy đã trở nên chín muói — thì được giàu có, với lắm của 
cải, với nhiều tài sản. Và không có sự tai họa bất luận từ nơi nào đi đến 
tàn phá tài sản của vi ay — cho dù là từ nơi hoa tai, từ noi thủy tai, từ 
nơi các vị vua chúa, từ nơi những bọn đạo tặc, hoặc từ những người 
thừa kế đáng ghét. 

“Đây là năm thê thức của một người chính trực với những vật 
thí. (Tăng Chi Bộ Kinh V. #148) 


"There are these five seasonable gifts. Which five ? One gives 
to a newcomer. One gives to one going away. One gives to one who is 


64 PUNNA - MERIT 


ill. One gives in time of famine. One sets the first fruits of field and 
orchard in front of those who are virtuous. These are the five 
seasonable gifts.” 

“Có năm vật thí đúng thời. Thé nào là năm ? Người ta xà thí 
đến một người mới tới. Người ta xả thí đến một người sắp đi xa. Người 
ta xả thí đến một người bị bệnh. Người ta xả thí trong thời gian của nạn 
đói khát. Người ta sắp bày những trái quả đầu tiên của cánh đồng và 
vườn cây ăn trái ở phía trước các bậc phẩm đức cao thượng. Đây là 
năm vật thí đúng thời.” 


In the proper season they give— 
those with discernment, 
responsive, free from stinginess. 
Having been given in proper season, 
with hearts inspired by the Noble Ones 
—straightened, Such— 
their offering bears an abundance. 
Those who rejoice in that gift 
or give assistance, 
they, too, have a share of the merit, 
and the offering isn't depleted by that. 
So, with an unhesitant mind, 
one should give where the gifi bears great fruit. 
Merit is what establishes 
living beings in the next life. (AN V.# 36) 
Có Trí, Thí đúng thời, | 
Lời Từ Ái, không Tham, 
Đúng thời, thì Bậc Thánh, 
Bậc Chánh Trực, Đức Thế Tôn. 
Cúng dường vậy to lớn, 
Đưa đến lòng tịnh tín, 
Ở đây người tùy hy. 
Cùng người làm Nghiệp vụ. 
Không ai thiếu cúng dường, 
Họ san sẻ công đức, 
Do vậy hãy xả thí, 
Với Tâm không hạn chế, 


PHƯỚC BAU - THIEN CÔNG ĐỨC 65 


Chỗ nào với xả thí, 

Đưa đến kết quả lớn, 

Đối với các hữu hình, 

Công đức được an lập, 

Cho đến trong đời sau. (Tăng Chi Bộ Kinh V.# 36) 


So Prince Payüsi established a donation for Brahmans, 
contemplatives, indigents, hoboes, paupers and beggars. And in that 
donation he gave food of this sort: unhusked rice porridge together with 
pickle brine. And he gave rough cloth with knotted fringe. Now a 
Brahman youth named Uttara was the superintendent of that donation. 
As he was giving the donation he dedicated it in this way: "Through 
this donation may I be associated with Prince Péayasi in this life, but 
not in the next.” Prince Pãyãsi heard that Uttüra, when giving the 
donation, dedicated it in this way: "Through this donation may I be 
associated with Prince Pāyāsi in this life, but not in the next." So, 
having summoned him, he said to him, "Is it true, dear boy, that when 
giving the donation you dedicated in this way: ‘Through this donation 
may I be associated with Prince Payasi in this life, but not in the next’? " 

“Yes, Sir." 

Thé là Thái Tử Payasi đã thiết lập sự quyên tặng vật cho các vị 
Bà La Môn, những bậc hảo trầm tư giả, những bàn dân, các vi lưu lãng 
giả, những cùng nhân và những hàng khất cái. Và trong sự quyên tặng 
vật ấy, Ngài đã cho thể loại thực phẩm như sau: cháo yên mạch với gạo 
đã xay và ngâm ở trong nước muôi. Và Ngài đã ban phát vải thô với 
nút thắt viền xung quanh. Báy giờ một thanh niên Bà La Môn có tên 
goi Uttara đã là chủ quản nhân của việc quyên tặng vật ay. Trong khi 
vi ay dang ban phát sự quyên tặng vat, vi ay đã phụng hién ở tâm linh 
trong công việc ấy bằng với phương thức như sau: “Do bởi việc quyên 
tang vật này, ước mong lôi được câu hành với Thai Tử Payasi ở trong 
kiếp sóng này, nhung mà không có ở trong kiếp sống kế tiếp.” Thái Tử 
Payasi đã nghe rang Uttara, trong khi dang ban phát việc quyên tặng 
vật, đã phụng hiến ở tám linh trong công việc ay bằng với phương thức 
như sau: “Do bởi việc quyên tặng vật này, ước mong Tôi được câu hành 
với Thái Tử Payan ó trong kiếp sóng này, nhung mà không có ó trong 
kiếp sống ké tiếp.” Vì thé, sau khi đã triệu tập vị ay, Ngài đã nói với 
anh ta: “Có qua thật chăng, này chang trai thân yêu, răng trong khi dang 


66 PUNNA - MERIT 


ban phát việc quyên tặng vật, người đã phụng hiễn ở tâm linh trong 
phương thức như sau: “Do bởi việc quyên tặng vật này, ước mong Tôi 
được câu hành với Thái Tử Payasi ở trong kiếp sóng này, nhưng mà 
không có ở trong kiếp sông kế tiép.”? 

“Dạ có, kính bạch Ngài.” 


"But why do you dedicate it in this way...? Don't we who wish 
to gain merit hope for the fruit of our donation ? " 

"But, Sir, the food in the donation is like this: unhusked rice 
porridge together with pickle brine. You wouldn't want to touch it with 
your foot, much less eat it. And the rough cloth with knotted fringe: 
You wouldn't want to touch it with your foot, much less wear it. You are 
dear and charming to us, so how can we connect what is dear and 
charming with what is not charming? " "Then in that case, my dear boy, 
establish [a donation with] the sort of food that I eat and the sort of 
cloth that I wear. " 

^Nhung vi sao nguói phung hiến ở tâm linh trong công việc ấy 
bằng với phương thức như vậy...? Không phải chúng ta, là những 
người mong câu thiện công đức hy vọng răng việc quyên tặng vật của 
chúng ta cho trổ sinh kết qua tốt đẹp sao ?” 

“Nhưng mà, kính bạch Ngài, thực phẩm trong việc quyên tặng 
vật thì như thế này: cháo yến mạch với gạo đã xay và ngâm ở trong 
nước muối. Ngài sẽ chẳng muốn với bàn chân của Ngài dé dung cham 
vào nó, huóng hó là tho lay thực phẩm ấy. Và vải thô với nút thắt viền 
xung quanh: Ngài sẽ chang muốn với bàn chân của Ngai dé đụng chạm 
vào nó, huống hồ là vận mặc lấy nó. Ngài là bậc trân ái và là bậc mê 
nhân đối với chúng tôi, vậy thì làm thế nào chúng ta có thể câu hành 
tương ứng với điều mà trân ái và mê nhân với điều mà bất trân ái và bất 
mê nhân được ? 

“Thế thì trong trường hợp như thế ấy, này chàng trai thân yêu, 
hãy thiết lập [một quyên tặng vật] với thê loại thực phẩm mà Ta thọ 
thực và thể loại vải vóc mà Ta vận mặc.” 


Responding, "Yes, Sir,” Uttara the Brahman youth established 
[a donation with] the sort of food that Prince Payasi ate and the sort of 
cloth that Prince Püyüsi wore. Then Prince Pãyãsi —having given the 
donation inattentively, having given the donation not with his own 





PHƯỚC BÁU - THIỆN CÔNG ĐỨC 67 


hand, having given the donation thoughtlessly, having given the 

donation as if he were throwing it away—on the break - up of the body, 

afier death, reappeared in the company of the devas of the Four Great 
Kings in the empty Serisaka palace. But Uttüra, the Brahman youth 
who was the superintendent of the donation—having given the donation 
attentively, having given the donation with his own hand, having given 

the donation thoughtfully, having given the donation not as if he were 

throwing it away—on the break - up of the body, after death, 

reappeared in a good destination, a heavenly world, in the company of 
the [higher] Devas of the Thirty - three. 

(DN # 23) 

Dap lời: “Da vâng, kính bach Ngai.” Nam thanh niên Bà La Món 
Uttara đã thiết lập [một quyên tặng vật] với thể loại thực phẩm mà Thái 
Tử Payasi đã thọ thực và thể loại vải vóc mà Thái Tử Pãyäsi đã vận 
mặc. Thế rồi, Thái Tử Payasi — sau khi đã ban phát việc quyên tặng 
vật một cách bất chú ý, sau khi đã ban phát việc quyên tặng vật không 
bởi chính bàn tay của mình, sau khi đã ban phát việc quyên tặng vật 
một cách bất khảo lự, sau khi đã ban phát việc quyên tặng vật y như thê 
Ngài đã liệng ném nó di - đến khi thân hoại và sau khi mang chung, vi 
ây đã tái tuc trong quán thể Chung Thiên của Tw Đại Thiên Vương, 
ngự trong tòa thiên cung trống không Serisaka. Trái lai, nam thanh 
niên Bà La Môn Uttara là chủ quản nhân của việc quyên tặng vật ay — 
sau khi đã ban phát việc quyên tặng vật một cách chú ý, sau khi đã ban 
phát việc quyên tặng vật bằng chính bàn tay của mình, sau khi đã ban 
phát việc quyên tặng vật một cách thâm tư thục lự, sau khi đã ban phát 
việc quyên tặng vật không như thé vị ây đã liệng ném nó đi - đến khi 
thân hoại và sau khi mạng chung, vị ây đã tái tục ở trong một Thiện 
Thú, một Cói Thiên Giới, trong quán thé Ching Thiên [cao hon] của 
Tam Thập Tam (Đao Lợi Thién). (Trường Bộ Kinh # 23) 


"And how is a donation endowed with six factors ? There is the 
case where the donor has three factors and the recipients have three. 
And which are the donor's three factors. There is the case where the 
donor, before giving, is happy. While giving his/her mind is clear and 
confident. After giving, he/she is gratified. There are the donor’s three 
factors. And which are the recipients’ three factors ? There is the case 
where the recipients are free from passion or are practicing for the 


68 PUNNA - MERIT 


subduing of passion; they are free of aversion or are practicing for the 
subduing of aversion; they are free of delusion or are practicing for 
the subduing of delusion. These are the recipients’ three factors. ... 
Now, it is not easy to take the measure of the merit of a donation thus 
endowed with six factors as just this much bonanza of Merit, bonanza 
of Skillfulness, nourishment of Bliss, heavenly, ripening in bliss 
leading to heaven, leading to what is agreeable, pleasing, charming, 
happy and beneficial.’ It is reckoned simply as a great mass of merit 
that is unreckonable, immeasurable. 

“Wa thé nao là việc quyên tặng vật đã hội đủ phúc duyên với sáu 
yêu tó ? Có trường hop nơi mà vị thí chủ đã hội đủ ba yêu tố và những 
thụ thí giả đã hội đủ ba yếu tố. Và những chi là ba yéu tô của vi thí chủ? 
Có trường hợp nơi mà vị thi chủ, trước khi cho ra, thi an lac. Trong 
khi đang cho ra thì tâm thức của ông ay / bà ấy thanh tịnh và tín thành. 
Sau khi đã cho ra, ông ấy / ba 4 ay đã được man y. Day là ba yếu tố của 
vị thí chủ. Và những chi là ba yếu tố của những thụ thí giả ? Có trường 
hợp nơi mà những thụ thí giả không có sự khốc ái hoặc dang thực hành 
dé khắc phục sự khốc di; họ không có sự ác cám hoặc đang thuc hành 
dé khắc phục sự ác cám; họ không có sự sỉ mé hoặc đang thực hành để 
khác phục sự si mé. Đây là ba yêu tố của những thụ thí giá.. .Báy giờ, 
thật là không dé dàng dé đo lường được về Thiện Công Đức của việc 
quyên tặng vật đã hội đủ phúc duyên với sáu yếu tő như thé vì “chính 
điều này hoạch lợi phong hậu rất nhiều Thiện Công Đức, hoạch lợi 
phong hậu về Sự Thiện Xáo, bôi dưỡng Sự Tinh Lạc, thuộc Thiên 
Giới, thành thục trong sự tĩnh lạc đưa đến Thiên Giới, dắt dẫn đến điều 
mà thân thiết hữu thiện, duyệt ý, mê nhân, an lạc và quả phúc lợi.” Một 
cách đơn giản nó được coi như là một khối lượng thiện công đức mà 
bất khả bàn toán, bất khả hạn lượng. 


"Just as it is not easy to take the measure of the water in the great 
ocean as Just this many pails of water or hundreds of pails of water or 
thousands of pails of water or hundreds of thousands of pails of water. ` 
It is reckoned simply as a great mass of water that is unreckonable, 
immeasurable. In the same way, it is not easy to take the measure of 
the merit of a donation thus endowed with six factors as. just this much 
bonanza of Merit, bonanza of Skillfulness, nourishment of Bliss, 
heavenly, ripening in bliss leading to heaven, leading to what is 











PHƯỚC BÁU - THIỆN CÔNG ĐỨC 69 


agreeable, pleasing, charming, happy, and beneficial.' It is reckoned 
simply as a great mass of merit that is unreckonable, immeasurable. " 
(AN VI.8 37) 

“Cũng như thật là khong dễ dàng để đo lường được lượng nước 
ở trong đại dương vì “chính điều này phải rất nhiều thùng nước, hoặc. 
hàng trắm thùng nước, hoặc hàng ngàn thùng nước, hoặc hàng trăm 
ngàn thùng nước.” Một cách đơn giản nó được coi như là một khối 
lượng to lớn về nước mà bát khả bàn toán, bất khả han lượng. Trong 
cùng phương thức, thật là không dễ dàng để đo lường được về Thiện 
Công Đức của việc quyên tặng vật đã hội đủ phúc duyên với sáu yếu tő 
như thế vì “chính điều này hoạch lợi phong hậu rất nhiều Thiện Công 
Đức, hoạch lợi phong hậu vé Sự Thiện Xáo, bói dưỡng Sự Tĩnh Lạc, 
thuộc Thiên Giới, thành thục trong sự tĩnh lạc đưa đến Thiên Giới, dắt 
dẫn đến điều mà thân thiết hữu thiện, duyệt ý, mê nhân, an lạc và quả 
phúc lợi.” Một cách đơn giản nó được coi như là một khối lượng Thiện 
Công Đức mà bất khả bàn toán, bất khả hạn lượng.” (Tăng Chi Bộ 
Kinh VI. # 37) 


Then King Pasenadi Kosala went to the Blessed One in the 
middle of the day and, on arrival, having bowed down to the Blessed 
One, sat to one side. As he was sitting there the Blessed One said to 
him, "Well now, great king, where are you coming from in the middle 
of the day? " 

"Just now, Lord, a money - lending householder died in Sãvafthi. 
I have come from conveying his heirless fortune to the royal palace: ten 
million in silver, to say nothing of the gold. But even though he was a 
money - lending householder, his enjoyment of food was like this: he 
ate broken rice and pickle brine. His enjoyment of clothing was like 
this: he wore three lengths of hempen cloth. His enjoyment of a vehicle 
was like this: he rode in a dilapidated little cart with an awning of 
leaves. " 

“Thế rồi Đức Vua Pasenadi Xứ Kosala đã di đến Đức Thé Tôn 
vào giữa trưa và, khi đến nơi, đã cúi đầu đảnh lễ đến Đức Thế Tôn, đã 
ngôi sang một bên. Khi Ngài đã đang ngòi noi đó, Đức Thé Tôn đã nói 
với ông ta: "Này Đại Vương, Đại Vương đã di từ đâu đến trong giữa 
trưa như thế này ? 


70 PUNNA - MERIT 


“Thoat mới đây, bach Đức Thế Tôn, một gia chủ cho vay tiền lay 
lãi đã mệnh chung ở trong thành Savatthi. Con đã đi đến từ sau việc 
chuyền tải tài sản của kẻ không có người kế thừa về hoàng cung: mười 
triệu tiền bằng bạc, huóng hồ kế chi đến vàng. Thé nhưng mặc dù ông 
áy đã là một gia chủ cho vay tiền lây lãi, sự thụ hưởng vé thuc phẩm 
của ông ây đã là như thê này: ông ấy đã á án gạo tắm và ngâm trong nước 
muôi. Sự thụ hướng về y phục của ông ây đã là nhu thé này: ông ay đã 
mặc ba xấp vải được làm bằng sgi gai dâu. Sự thụ hưởng của ông ay 
với một chiếc xe đã là như thé này: ông ấy đã cưỡi trên một chiếc thổ 
mộ nhỏ và hư nát với một mái hiên lợp với những chiếc lá. 


"That's the way it is, great king. That's the way it is. Once in 
the past that money - lending householder provided alms for the Private 
Buddha named Tagarasikhi. Saying [to his servant], 'Give alms to the 
contemplative, ' he got up from his seat and left. After giving, though, 
he felt regret: ‘It would have been better if my slaves or servants had 
eaten those alms’.... Now, the result of his action in having provided 
alms for the Private Buddha named Tagarasikhi was that he appeared 
seven times in a good destination, a heavenly world. And through the 
remaining result of that action he acted as money-lender seven times in 
this very same Sávatthi. But the result of his action in feeling regret 
after giving [those] alms—'It would have been better if my slaves or 
servants had eaten those alms’—was that his mind didn't lend itself to 
the lavish enjoyment of food, didn't lend itself to the lavish enjoyment 
of clothing, didn't lend itself to the lavish enjoyment of a vehicle, didn't 
lend itself to the lavish enjoyment of the five strings of sensuality. " 

(SN HH # 20) 

“Phương thức thi nó là như thé dáy, này Đại Vương. Phuong 
thức thì nó là như thế đấy. Một thuở nọ trong thời quá khứ người gia 
chủ cho vay tiền lay lãi ấy dà cung cấp món án khát thực cho vị Độc 
Giác Phật có tên gọi Tagarasikkhi. Sau khi đã nói với [người giúp 
việc của mình] “Hãy cho món ăn khất thực đến bậc hảo trầm tư giả di," 
ông ấy đã đứng lên khỏi chỗ ngồi của mình và đã bỏ đi. Tuy nhiên, sau 
khi đã cho xong, ông ấy dá cám thấy hỗi tiếc: “Sẽ là tốt hon nếu như 
các nô tài và các dụng nhân của Ta đã được ăn những món ăn khất thực 
ây”...Bấy giờ, kết quả từ hành động của ông ta trong việc đã cung cấp 
món ăn khất thực cho Độc Giác Phật có tên gọi Tagarasikkhi mà qua 





PHƯỚC BẦU - THIỆN CÔNG ĐỨC 71 


đó ông ấy đã được hiện hữu bảy lần ở trong một Thiện Thú, một Cói 
Thiên Giới. Và bởi do kết quả vẫn tón tại từ hành động ấy ông ta đã 
được làm vị phóng thải nhân bảy lần chính ngay ở trong thành Sãvatthi 
này. Thé nhung két quà tir hành động của ông ta frong việc cam thu 
hồi tiếc sau khi đã xả thí món ăn khát thực ấy — “Sẽ là tốt hơn nếu nhu 
a nô tài và các dụng nhân của Ta đã được ăn những món ăn khất thực 
ay”- mà qua đó tâm thức của ông ay đã bất thích hợp dé thụ hưởng một 
cách hào phóng về thực phẩm, đã bát thích hợp dé thụ hưởng một cách 
hào phóng vé y phục, đã bát thích hợp dé thụ hưởng một cách hào phóng 
về xe cộ, đã bát thích hợp dé thụ hưởng một cách hào phóng về việc thụ 
hưởng một cách hào phóng về năm chuỗi hoặc quan mãn túc [ những 
cảnh sắc, những âm thanh, những mùi hơi, những hương vị, những cảm 
thọ xúc cham thích thu] thuộc về nhân loại. (Tương Ưng Bộ Kinh III. 
# 20) 


Then Vacchagotta the wanderer went to the Blessed One and, on 
arrival, exchanged courteous greetings with him. Afier an exchange of 
friendly greetings and courtesies, he sat to one side. As he was sitting 
there, he said to the Blessed One: “Master Gotama, I have heard that 

'Gotama the contemplative says this: "Only to me should a gift be 
given, and not to others. Only to my disciples should a gift be given, 
and not to others. Only what is given to me bears great fruit, and not 
what is given to others. Only what is given to my disciples bears great 
fruit, and not what is given to the disciples of others. "' Now those who 
report this: Are they reporting the Master Gotama's actual words, are 
they not misrepresenting him with what is unfactual, are they 
answering in line with the Dhamma, so that no one whose thinking is 
in line with the Dhamma will have grounds for criticizing them ? For 
we don’t want to misrepresent the Master Gotama. " 

Thé rói vi phiêu bat già Vacchagotta đã di đến Đức Thé Tôn và, 
khi đến noi, đã trao đổi những lời chào hỏi lich sự với Ngài. Sau VIỆC 
trao đối những lời chào hỏi một cách thân hữu và lịch sự, vị áy đã ngôi 
sang một bên. Khi vị ấy đã đang ngồi ở nơi đó, vị ay đã tác bạch đến 
Đức Thé Tôn: “Thưa Tôn Giả Gotama, tôi đã có được nghe rằng bậc 
hảo trầm tư giả Gotama nói như thế này: “Chỉ có Ta cần phải được xả 
thí một vật thí, và không phải để cho những người khác. Chỉ có các 
môn đô của Ta cần phải được xả thí một vật thí, và không phải để cho 


72 PUNNA - MERIT 


những người khác. Chi có điều chi mà đã được xả thí đến Ta thì mang 
lại thành quả to lớn, và không phải điều chi mà đã được xả thí đến 
những người khác. Chỉ có điều chi mà đã được xả thí đến các môn dé 
của Ta thì mang lại thành quả to lớn, và không phải điều chi mà đã được 
xà thí đến các môn đồ của những người khác.” Hiện giờ người ta thuật 
lại như vậy: là có phải họ đã đang thuật lại những lời nói xác thực của 
Tôn Gia Gotama, có phải là họ không có xuyên tac Tôn Gia Gotama 
với điều không chính xác, có phải là họ đang đối đáp phù hợp với Giáo 
Pháp, nhằm để không một ai đang nghĩ suy phù hợp với Giáo Pháp sẽ 
có căn cứ dé phê bình họ ? Vì chúng tôi không có muốn xuyên tạc Tôn 
Giả Gotama. 


"Vaccha, whoever says this: 'Gotama the contemplative says 
this: "Only to me should a gift be given.... Only what is given to my 
disciples bears great fruit, and not what is given to the disciples of 
others,” is not reporting my actual words, is misrepresenting me with 
what is unfactual and untrue. 

"Này Vacchagotta, bát luận người nào nói nhu vầy: “Bậc hảo 
trầm tư giả Gotama nói như thế này: “Chỉ có Ta cần phải được xả thí 
một vật thí, và không phải để cho những người khác. Chỉ có các môn 
đồ của Ta cần phải được xả thí một vật thí, và không phải dé cho những 
người khác. Chi có điều chi mà đã được xả thí đến Ta thì mang lại 
thành quả to lớn, và không phải điều chỉ mà đã được xả thí đến những 
người khác. Chỉ có điều chỉ mà đã được xả thí đến các môn đồ của Ta 
thì mang lại thành quả to lớn, và không phải điều chi mà đã được xả thí 
đến các môn đồ của những người khác” là đã không có thuật lại những 
lời xác thực của Ta, là đã đang xuyên tạc Ta với những gì không chính 
xác và không đúng sự thực. 


"Vaccha, whoever prevents another from giving a gift creates 
three obstructions, three impediments. Which three ? He creates an 
obstruction to the merit of the giver, an obstruction to the recipient's 
gains, and prior to that he undermines and harms his own self. 
Whoever prevents another from giving a gift creates these three 
obstructions, these three impediments. 

“Này Vacchagotta, bất luận người nào ngăn cản người khác 
không cho xả thí một vật thí thì sẽ tạo ra ba sự trở tắc, ba sự chướng 


PHƯỚC BẦU - THIỆN CÔNG ĐỨC 73 


ngại. Thé nào là ba ? Vi ấy tạo ra sự trở tắc đến Thiện Công Đức của 
vị thí chủ, sự trở tắc đến lợi lộc của vị thụ thí giả, và trước sự việc đó 
thì vị ây ngâm ngầm phá hoại và làm tôn hại đến chính tự ngã của minh. 
Bát luận người nào ngăn cản người khác không cho xả thí một vật thí 
thì sẽ tạo ra ba sự trở tác, ba sự chướng ngại này. 


"I tell you, Vaccha, even if a person throws the rinsings of a bowl 
or a cup into a village pool or pond, thinking, ‘May whatever animals 
live here feed on this, ` that would be a source of merit, to say nothing 
of what is given to human beings. But I do say that what is given to a 
virtuous person is of great fruit, and not so much what is given to an 
unvirtuous person." (AN III.8 56) 

“Ta nói với nguoi, này Vacchagotta, ngay cả khi một người đồ 
một bát hoặc một tách nước rửa bát vào trong một vũng nước đọng hoặc 
ao hó ở nơi làng, nghĩ suy rang : “Mong rang bát luận loài động vật nào 
sinh sống ở đây được ăn thứ này,” chính điều ấy cũng sẽ là một nguồn 
Thiện Công Đức, huống hồ kê chi về điều mà đã được xả thí đến Nhân 
Loại. Thế nhưng Ta có nói rằng điều chi mà đã được xà thí đến một 
bậc phẩm đức cao thượng thì đó là một thành quả to lớn, và tuyệt nhiên 
không có nhu thé với điều mà đã xà thí đến một người không có đạo 
đức.” (Tăng Chi Bộ Kinh III. # 58) 


As he was sitting to one side, King Pasenadi Kosala said to the 
Blessed One: "Where, Lord, should a gift be given ?" 

"Wherever the mind feels confidence, great king. " 

"But a gift given where, Lord, bears great fruit 2 ” 

"This [question] is one thing, great king— ‘Where should a gift 
be given ? '—while this—'A gift given where bears great fruit ?’—is 
something else entirely. What is given to a virtuous person—rather 
than to an unvirtuous one—bears great fruit. In that case, great king, I 
will ask you a counter - question. Answer as you see fit. 

Khi đã ngồi xuống một bên, Đức Vua Pasenadi Xứ Kosala đã 
tác bạch với Đức Thé Tôn: “Nơi nào, bach Đức thé Tôn, nên được xả 
thí một vật thí ?” 

“Bất luận nơi nào tâm thức cảm thấy sự tín thành, này Đại 
Vương.” 


74 PUNNA - MERIT 


“Thế nhung một vật thí được xả thí ở nơi nào, bach Đức Thé Tôn, 
thì mang lại thành quả to lớn ?” 

“Câu hỏi này là một van dé [khác], này Dai Vương —“Noi nào 
nén được xả thí một vật thí ? — trong khi van dé này — “Một vật thí được 
xả thí ở noi nào thì mang lại thành quả to lớn ?"- lai là một van dé hoàn 
toàn khác nữa. Điều chỉ mà được xả thí đến một bậc phẩm đức cao 
thượng — hơn là đến một người không có đạo đức — thì mang lại thành 
quả to lớn. Trong trường hợp ấy, này Đại Vương, Ta sẽ vấn hỏi Ngài 
một câu hỏi ngược lại. Hãy trả lời khi Ngài thấy thích hợp. 


"What do you think, great king ? There is the case where you 
have a war at hand, a battle imminent. A noble - warrior youth would 
come along—untrained, unpracticed, undisciplined, undrilled, fearful, 
terrified, cowardly, quick to flee. Would you take him on ? Would you 
have any use for a man like that? ” 

"No, Lord, I wouldn't take him on. I wouldn't have any use for 
a man like that.” 

"Này Dai Vuong, Ngài nghi thé nào ? Có truóng hop noi mà 
Ngài có một cuộc chiến ở trong tâm tay, một trận chiến sap xảy ra. Một 
thanh niên Sát Dé Ly sẽ đi đến — không được huấn luyện, không được 
thực tập, vô kỷ luật, không được tập dượt, sợ hãi, khiếp sợ, hèn nhát, 
thay động: tàu mat. Ngài sẽ thâu nhận anh ấy không ? Ngài sẽ muốn 
sử dụng bất luận một nam nhân nào như vậy không ? 

“Da không, bạch Đức Thế Tôn, con sẽ không thâu nhận anh ay. 
Con sẽ không sử dung bất luận một nam nhân nào như vay.” 


“Then a Brahman youth... a merchant youth... a laborer youth 
would come along—untrained, unpracticed, undisciplined, undrilled, 
fearful, terrified, cowardly, quick to flee. Would you take him on ? 
Would you have any use for a man like that ?” 

“No, Lord, I wouldn’t take him on. I wouldn’t have any use for 
aman like that.” 

“Thế rồi, một thanh niên Bà La Môn...một thanh niên thương 
nhân... một thanh niên lao động sẽ đi đến - không được huấn luyện, 
không được thực tập, vô kỷ luật, không được tập dượt, sợ hãi, khiếp SỢ, 
hèn nhát, thấy động tâu mất. Ngài sẽ thâu nhận anh ấy không ? Ngài 
sẽ muốn sử dụng bất luận một nam nhân nào như vậy không ? 


PHƯỚC BÁU - THIỆN CÔNG ĐỨC 75 


“Dạ không, bạch Đức Thế Tôn, con sẽ không thâu nhận anh ấy. 
Con sẽ không sử dụng bất luận một nam nhân nào như vậy.” 


"Now, what do you think, great king ? There is the case where 
you have a war at hand, a battle imminent. A noble - warrior youth 
would come along—trained, practiced, disciplined, drilled, fearless, 
unterrified, not cowardly, not quick to flee. Would you take him on ? 
Would you have any use for a man like that ? " 

“Yes, Lord, I would take him on. I would have use for a man like 
that. " 

“Bây giờ, này Dai Vương, Ngài nghĩ thế nào ? Có trường hợp 
nơi mà Ngài có một cuộc chiến ở trong tâm tay, một trận chiến Sắp xảy 
ra. Một thanh niên Sát Đề Ly sẽ đi đến — đã được huấn luyện, đã được 
thực tập, có kỷ luật, đã được tập dượt, không có sợ hãi, không có khiếp 
sợ, không có hèn nhát, không có nhanh nhau tau thoát. Ngai sé thau 
nhận anh ay không ? Ngài sé muốn sử dung bat luận một nam nhân nao 
nhu vậy không ? 

“Dạ có, bạch Đức Thế Tôn, con sẽ thâu nhận anh ay. Con sé su 
dung một nam nhân như vay.” 


“Then a Brahman youth... a merchant youth... a laborer youth 
would come along—trained, practiced, disciplined, drilled, fearless, 
unterrified, not cowardly, not quick to flee. Would take you him on ? 
Would you have any use for a man like that ?” 

“Yes, Lord, I would take him on. I would have use for a man like 
that. " 

“Thế rồi, một thanh niên Bà La Món...mót thanh niên thương 
nhân... một thanh niên lao động sẽ di đến - đã được huấn luyện, đã 
được thực tập, có kỷ luật, đã được tập dượt, không có sợ hãi, không có 
khiếp sợ, không có hén nhát, không có nhanh nháu táu thoát. Ngài sé 
thâu nhận anh ấy không ? Ngài sẽ muốn sử dụng bất luận một nam 
nhân nào như vậy không ? 

“Da có, bạch Duc Thé Tôn, con sẽ thâu nhận anh ay. Con sé su 
dụng một nam nhân như vậy.” 


"In the same way, great king. When someone has gone forth from 
the home life into homelessness—no matter from what clan—and he 


76 PUNNA - MERIT 


has abandoned five factors and is endowed with five, what is given to 
him bears great fruit. 

“And which five factors has he abandoned ? He has abandoned 
sensual desire... ill will... sloth and drowsiness... restlessness and 
anxiety ... uncertainty. These are the five factors he has abandoned. And 
with which five factors is he endowed ? He is endowed with the 
aggregate of virtue of one beyond training... the aggregate of 
concentration of one beyond training... the aggregate of discernment 
of one beyond training... the aggregate of release of one beyond 
training... the aggregate of knowledge and vision of release of one 
beyond training. These are the five factors with which he is endowed. 

"What is given to one who has abandoned five factors and is 
endowed with five factors in this way bears great fruit. `” 

"Trong cùng phương thức, này Dai Vương. Khi một người nào 
đó đã thụ giáo từ đời sông gia đình đi vào tinh trạng vó gia cư — bát luận 
từ gia tộc nào — và vị ay đã xà ly nam yếu tô và đã hội đủ phúc duyên 
với năm, điều chỉ mà đã xả thí đến vi Ấy thì mang lại thành quả to lớn. 

“Va thé nào là năm yếu tổ mà vị ấy đã xả ly ? Vi ấy đã xả ly dục 
trần (Tham Dục)... sự cừu hận (Sân Độc)... sự giải đãi và sự thụy miên 
(Hôn Thùy)... sự phóng dat và sự ưu não (Trao Hoi)... sự nghi lu (Hoài 
Nghi). Đây là năm yếu tổ vị ấy đã xả ly. Và với năm yếu tó nào vị ấy 
đã hội đủ phúc duyên 2 Vi ay đã hội đủ phúc duyên với một tập hop về 
Giới Đức (Vô Học Giới Uán) của một người đã được bất khả tu nghi 
huấn tập... tập hợp về Định Thức (Vó Hoc Định Uán) của một người 
đã được bất khả tư nghị huấn tập... tập hợp về Động Sát Lực (V6 Hoc 
Tuệ Uán) của một người đã được bát khả tư nghị huấn tập ...tập hợp vé 
sự Giải Thoát (Vó Hoc Giải Thoát Uán) của một người đã được bất khả 
tư nghị huấn tập... tập hợp về Tri Kiến Giải Thoát (Vó Học Giải Thoát 
Tri Kiến Uán) của một người đã được bát khả tư nghị huấn tập. Đây là 
năm yếu tô với những Pháp mà vị áy đã hội đủ phúc duyên. 

“Điều chi mà đã được xà thí đến Bậc mà đã xả ly năm yếu tó và 
đã hội đủ phúc duyên với năm yếu tô trong phương thức này thì mang 
lại thành quả to lớn.” 


That is what the Blessed One said. Having said that, the One Well 
- Gone, the Teacher, said further: 
"As a king intent on battle 


PHƯỚC BÁU - THIỆN CÔNG ĐỨC 


would hire a youth 
in whom there are archery skills, 
persistence, and strength, 
and not, on the basis of birth, a coward; 
so, too, you should honor 
a person of noble conduct, wise, 
in whom are established 
composure and patience, 
even though his birth may be lowly. 
Let donors build pleasant hermitages 
and there invite the learned to stay. 
Let them make reservoirs 
in dry forests and walking paths 
where it’s rough 
Let them, with a clear, calm awareness 
give food, drink, snacks, 
clothing and lodgings 
to those who’ve become straightforward. 
Just as a hundred - peaked, 
Lightning - garlanded, 
thundering cloud, 
raining on the fertile earth, 
fills the plateaus and gullies, 
even SO 
a person of conviction and learning, wise, 
having stored up provisions, 
satisfies wayfarers 
with food and drink. 
Delighting in distributing alms, 
‘Give to them ! 
Give !' he says. 
That is his thunder, 
like a raining cloud's. 
That shower of merit, 
abundant, rains back on the one 
who gives." (SN HILtf 24) 


77 


78 PUNNA - MERIT 





Đó là điều mà Đức Thé Tôn đã nói đến. Khi đã nói diéu ấy xong, 

Bác Thiện Thệ, Bậc Đạo Sư đã nói thêm rằng: 
Vị vua đang lâm chiến, 
Sẽ giữ lại thanh niên, 
Cung thuật được Thiện xảo, 
Dõng mãnh đây khí lực. 
Nhà vua không tuyến chon, 
Theo tiêu chuẩn thọ Sinh. 
Cũng vậy, người có trí, 
Kính lễ bậc hạ sinh, 
Bậc này sống Thánh hạnh, 
Nhẫn nhục và hiền hòa. 
Hãy làm cốc thoải mái 
Dựng nhà cho đa văn, 
Rừng khó làm bé nước, 
Hiém tró, mó duóng di. 
Vói Tàm tu thanh tinh, 
Hãy cho kẻ trực Tâm, 
Cho đồ ăn, đỗ uống, 
Cho vải mặc, trú xá. 
Như mây giông gầm thét, 
Chớp sáng trăm đầu mây, 
Nước mưa ào ào xuống, 
Tran day đất thấp cao. 
Cũng vậy, bậc Thiện tín, 
Đa văn, trữ đồ ăn, 
Thỏa mãn kẻ khát sĩ. 
Kẻ trí Tâm hoan hy, 
Phân phát vật ăn uống, 
Nói "Cho, hãy dem cho". 
Như vậy, la, gầm, thét, 
Mua móc như than mưa, 
Các công đức to lớn, 
Do xả thí mang lại, 
Dem mua ân, mua móc, 
Trên những người xả thí. (Tương Ung Bộ Kinh III. #24) 


PHƯỚC BẦU - THIỆN CÔNG ĐỨC 79 


This was said by the Blessed One, said by the Arahant, so I have 
heard: "There are these three supreme objects of confidence. Which 
three ?" l 

“Among whatever beings there may be—footless, two - footed, 
fourfooted, many footed; with form or formless; percipient, non - 
percipient, neither percipient nor non - percipient—the Tathāgata, 
worthy and rightly Self - Awakened, is considered supreme. Those who 
have confidence in the Awakened One have confidence in what is 
supreme; and for those with confidence in the supreme, supreme is the 
result. 

Diéu này đã được Đức Thé Tôn nói đến, đã được bậc Bậc Vô 
Sinh nói đến, và như thé Tôi đã được nghe: 

“Có ba đối tượng tôi thượng của lòng tín thành. Thé nào là ba ? 

“Trong số bất luận chúng hữu tình nào có thể có — là loài vô túc, 
nhị túc, tứ túc và loài đa túc; là với hình trạng hoặc vô hình trạng: là có 
sự sáng suốt nhận thức, không có sự sáng suốt nhận thức, cả hai đều 
không - có sự sáng suốt nhận thức và không có sự sáng suốt nhận thức— 
thì Đức Như Lai, Bậc Đã Tự Giác Ngộ, Chánh Đăng Giác, đã được coi 
như là tối thượng. Những ai đã có sự tín thành Đắng Đã Giác Ngộ, đã 
có sự tín thành trong điều mà là tối thượng: và đối với những người ay 
voi su tin thanh trong su toi thuong, thi tôi thượng là kết quả. 


"Among whatever qualities there may be, fabricated or 
unfabricated, dispassion—the subduing of intoxication, the elimination 
of thirst, the uprooting of attachment, the breaking of the round, the 
destruction of craving, dispassion, cessation, the realization of 
Unbinding—is considered supreme. Those who have confidence in the 
quality of dispassion have confidence in what is supreme; and for those 
with confidence in the supreme, supreme is the result. 

“Trong số bất luân những phẩm chất nào có thể có, Hữu Vi hoặc 
Vô Vi, sự không có dục vọng (Ly Tham Ai) - việc ché phục sự say mé, 
việc trừ khử sự khát vọng, việc nhó bật gốc rễ sự dính mắc, việc bẻ gãy 
vòng luân hỏi, việc hủy diệt ái dục, sự không có dục vọng, sự chấm dứt, 
việc chứng tri Pháp Phóng Thích — đã được coi nhu là tôi thượng. 
Những ai đã có sự tín thành trong phẩm chất của Pháp Ly Tham Ái, đã 
có sự tín thành trong điều mà là tối thượng: và đối với những người ấy 
với sự tín thành trong sự tối thượng, thì tối thượng là kết quả. 


80 PUNKA - MERIT 


"Among whatever fabricated qualities there may be, The Noble 
Eightfold Path—right view, right resolve, right speech, right action, 
right livelihood, right effort, right mindfulness, right concentration—is 
considered supreme. Those who have confidence in the quality of The 
Noble Path have confidence in what is supreme; and for those with 
confidence in the supreme, supreme is the result. 

“Trong số bát luận những phẩm chất hữu vi nào có thê có, Bát 
Bội Pháp Thánh Dao — Chính Kiến, Chính Tu Duy (Sự Quyét Dinh 
Chán Chính), Chính Ngữ, Chính Nghiệp, Chính Mang, Chính Tinh 
Tán, Chính Niệm, Chính Dinh — đã được coi nhu là tói thượng. Những 
ai đã có sự tín thành trong phẩm chất của Thánh Đạo, đã có sự tín thành 
trong điều mà là tối thượng; và đối với những người ay với sự tín thành 
trong sự tối thượng, thì tối thượng là kết quả. 


"Among whatever communities or groups there may be, the 
Sangha of the Tathagata’s disciples is considered supreme—i.e., the 
four [groups of noble disciples] when taken as pairs, the eight when 
taken as persons. Those who have confidence in the Sangha have 
confidence in what is supreme; and for those with confidence in the 
supreme, supreme will be the result. "These, monks, are the three 
supreme objects of confidence. " 

“Trong số bát luận thé cộng đồng hoặc hội nhóm nào có thé có, 
Tăng Đoàn thuộc Chúng Đệ Tử của Đức Nhu Lai đã được coi như là 
tối thượng — tức là bốn đôi [hội nhóm của Chư Thánh Đệ Tử] khi đã 
phân tách thành đôi một, là tám Bậc khi đã phân tách theo từng người. 
Những ai đã có sự tín thành trong Tăng Đoàn, đã có sự tín thành trong 
điều mà là tối thượng: và đối với những người ấy với sự tín thành trong 
sự tôi thuong, thì tôi thượng là hệ quả. “Những Pháp này, này các vị tu 
sĩ, là ba đối tượng tối thượng của sự tín thà 


With confidence, 
realizing the supreme Dhamma 
to be supreme, 
confidence in the supreme Buddha, 
unsurpassed in deserving offerings; 
confidence in the supreme Dhamma, 


PHƯỚC BÁU - THIỆN CÔNG ĐỨC 


the stilling of dispassion, bliss; 
confidence in the supreme Sangha, 
unsurpassed as a field of merit; 
having given gifts to the supreme, 
one develops supreme merit, 
supreme long life and beauty, 
status, honor, bliss and strength. 
Having given to the supreme, 
the wise person, centered 
in supreme Dhamma, 
whether becoming a divine or human being, 
rejoices, having attained the supreme. (Iti.# 90) 
Những ai có lòng tin, 
Lòng tín nơi tôi thượng, 
Chính là sự rõ biết, 
Biết Chánh Pháp tối thượng. 
Những ai có lòng tin, 
Nơi Đức Phật tối thượng, 
Bậc Vô thượng xứng đáng, 
Xứng đáng được cúng dường. 
Những ai có lòng tin, 
Nơi Chánh Pháp tối thượng, 
Những Pháp rời bỏ Tham, 
An tịnh, thật tịnh lạc. 
Những ai có lòng tin, 
Nơi Tăng Chúng tối thượng. 
Những ruộng phước công đức, 
V6 thượng không chi hon. 


Những ai đã xà thí, 

Với đôi tượng tôi thượng, 
Công đức được tăng trưởng, 
Tăng trưởng đến tối thượng. 
Thọ mạng được tôi thượng, 
Dung sắc cũng tối thượng, 
Danh vọng, tiếng đồn tốt, 
An lạc và sức mạnh. 


81 


82 PUNNA - MERIT 


Bậc trí nhân có xả thí, 

Xa thí vi tôi thượng, 

Vị định tĩnh, thiền định, 

Trong Chánh Pháp tối thượng, 

Chư Thiên hay Nhân Loại, 

Đạt được sự tối thượng, 

Ho sung sướng hân hoan. (Như Thị Ngữ Kinh.# 90) 


This was said by the Blessed One, said by the Arahant, so I have 
heard: “There are these two kinds of gifts: a gift of material things and 
a gift of the Dhamma. Of the two, this is supreme: a gift of the 
Dhamma. There are these two kinds of sharing: sharing of material 
things and sharing of the Dhamma. Of the two, this is supreme: sharing 
of the Dhamma. There are these two kinds of assistance: assistance 
with material things and assistance with the Dhamma. Of the two, this 
is supreme: help with the Dhamma.” 

The gift he describes 
as foremost and unsurpassed, 
the sharing the Blessed One has extolled: 
who—confident in the supreme field of merit, 
wise, discerning— 
wouldn’t give it at appropriate times? 
Both for those who proclaim it 
and those who listen, 
confident in the message of the One Well - Gone: 
it purifies their foremost benefit— 
those heeding the message 
of the One Well - Gone. (Iti.# 98) 

Diéu này đã được Đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc Bậc Vô 
Sinh nói đến, và như thế Tôi đã được nghe: 

“Có hai thé loại của các vật thí: vật thí thuộc tài vật (Tài Thí) và 
vật thí thuộc Giáo Pháp (Pháp Thí). Trong hai thé loại, điều này là tôi 
thượng: vật thí thuộc Giáo Pháp (Pháp Thí). Có hai thé loại của việc 
cộng hưởng: cộng hưởng tài vật và cộng hưởng Giáo Pháp. Trong hai 
thé loại, điều này là tối thượng: cộng hướng Giáo Pháp. Có hai thé loại 
của sự bang trợ: bang trợ với tài vật và bang trợ với Giáo Pháp. Trong 
hai thé loại, điều này là tối thượng: giúp đỡ với Giáo Pháp. 


PHƯỚC BÁU - THIỆN CÔNG ĐỨC 83 


Điều được gọi xả thí, 

Thù thắng và vô thượng, 

Và sự phân phát nào, 

Được Đức Thế Tôn tán thán, 
Với Tâm tư tín thành, 

Trong ruộng phước tôi thượng, 
Bậc trí nhân rõ biết vậy, 

Ai lại không cúng dường, 

AI làm được cả hai, 

Nói lên va lang nghe, 

Với Tâm tư tịnh tín, 

Trong lời dạy Thiện Thệ, 

Lợi ích â ây của họ, 

Là tối thắng thanh tịnh, 

Những ai không phóng dật, 
Trong lời dạy Thiện Thệ. (Như Thị Ngữ Kinh.# 98) 


"It's not easy to teach the Dhamma to others, Ananda. The 
Dhamma should be taught to others only when five qualities are 
established within the person teaching. Which five ? 

"The Dhamma should be taught with the thought, 'I will speak 
step — by - step’... ‘I will speak explaining the sequence [of cause and 
effect]' ... 'Ï will speak out of compassion' ... 'Ï will speak not for the 
purpose of material reward’ ... ‘I will speak without hurting myself or 
others.” (AN V.# 159) 

“Này Ananda, thật là không dé dàng dé giáo đạo Giáo Pháp đến 
những tha nhân. Giáo Pháp chỉ nên được giáo đạo đến tha nhân một khi 
năm phẩm chất đã được thiết lập ở trong con người giảng dạy. Thế nào 
là năm 2 

“Giáo Pháp chỉ nên được giáo đạo với sự nghĩ suy: “Ta sẽ thuyết 
từng bước một”..“Ta sẽ thuyết giảng giải trình tự về [nhân và 


quả|”... “Fa sẽ thuyét với lòng bi man”...“Ta sẽ thuyết không vì mục 
đích của việc tưởng lệ vật chât”...“Fa sẽ thuyét mà không làm tôn 


thương bản thân hoặc tha nhân.” (Tăng Chi Bộ KinhV. # 159) 


84 


PUNNA - MERIT 


A Deva: 

"4 giver of what is a giver of strength ? 
A giver of what, a giver of beauty ? 

A giver of what, a giver of ease ? 

A giver of what, a giver of vision ? 

And who is a giver of everything ? 
Being asked, please explain this to me. ' 
Một vị Thiên Tử: 

Cho chi là cho sức lực 2 

Cho chỉ là cho sắc đẹp ? 

Cho chi là cho an lạc ? 

Cho chi là cho nhãn muc ? 

Cho chi là cho tát cà ? 

Xin đáp điều con hỏi. 


2 


The Buddha: 

“A giver of food is a giver of strength. 

Á giver of clothes, a giver of beauty. 

A giver of a vehicle, a giver of ease. 

A giver of a lamp, a giver of vision. 

And the one who gives a residence 

is the one's who's a giver of everything. 
But the one who teaches the Dhamma 
is a giver of the Deathless.” (SN L# 42) 
Duc Phát: 

Cho ăn là cho sức lực, 

Cho mặc là cho sắc đẹp. 

Cho xe là cho an lạc, 

Cho đèn là cho nhãn mục. 

Ai cho chỗ trú xứ, 

Vị ấy là cho tất cả, 

Ai giảng day Chánh Pháp, 

Vị ấy là cho bát tử. (Tương Ung Bộ Kinh I. # 42) 














PHƯỚC BẦU - THIỆN CÔNG ĐỨC 85 


Sila: Virtue 
Giới Luật: Đức Hanh 


Irrigators guide the water. 

Fletchers shape the arrow shaft. 

Carpenters shape the wood. | 

Those of good practices controlthemselves. (Dhp.# 145) 
“Người trị thủy dẫn nước, 

Kẻ làm tên nắn tên, 

Người thợ mộc uốn ván, 

Bậc tự điều, điều thân.” (Pháp Cú # 145) 


Through initiative, heedfulness, 
restraint, and self - control, 

the wise would make an island 

no flood can submerge. (Dhp.it 25) 

Nỗ lực, không phóng dật, 

Tự điều, khéo chế ngự. 

Bậc trí xây hòn đảo, 

Nước lụt khó ngập tràn. (Pháp Cú # 25) 


"And what is the treasure virtue ? There is the case where a 
disciple of the noble ones abstains from taking life, abstains from 
stealing, abstains from sexual misconduct, abstains from lying, 
abstains from taking intoxicants that cause heedlessness. This, monks, 
is called the treasure of virtue.” (AN VII t 6) 

“Và thé nào là trân báu đức hạnh ? Có trường hop nơi mà một 
đệ tử của Chư Thánh Nhân giới trừ việc đoạt lẫy sinh mạng, giới trừ 
việc thâu đạo, giới trừ việc tính dục tà hạnh, giới trừ việc vọng ngữ, 
giới trừ việc dùng các chất say mà đó là nguyên nhân của mạn bất kinh 
tâm. (Tăng Chi Bộ Kinh VIL# 6) 


"Now what is unskillful ? Taking life is unskillful, taking what is 
not given... sexual misconduct... lying... harsh speech... divisive tale - 
bearing... idle chatter is unskillful. Covetousness... ill will... wrong 
views are unskillful. These things are termed unskillful. 


86 PUNNA - MERIT 


"And what is skillful ? Abstaining from taking life is skillful, 
abstaining from taking what is not given... from sexual misconduct ... 
from lying... from harsh speech... from divisive tale - bearing... 
abstaining from idle chatter is skillful. Lack of covetousness... lack of 
ill will... right views are skillful. These things are termed skillful.” 
(MN # 9) 

*Báy giờ thé nào là sự bất thiện xảo ? Việc đoạt lấy sinh mạng 
là bất thiện xảo, việc lấy điều mà đã không được cho... tính dục tà 
hạnh... nói lời dối trá... nói lời thóa mạ... nói lời mách lẻo gây chia 

. trò chuyện nhàn rỗi vô ích là bất thiện xảo. Tham ái... sự cừu 
hận... những kiến giải sai lầm (Tà Kiến) là bát thiện xảo. Những Pháp 
này được gọi là bất thiện xảo. 

“Và thế nào là thiện xảo ? Giới trừ việc đoạt lẫy sinh mạng là 

thiện xảo, giới trừ việc lay điều mà đã không được cho... tinh dục tà 
ae . nói lời dối tra... nói lời thóa mạ... nói lời mách léo gây chia 
. giói trừ cuộc trò chuyện nhàn rỗi vô ích là thiện xảo. Khiếm 
i lòng tham ái... khiếm khuyết sự cừu han... những kiến giải chân 
chính (Chính Kiến) là thiện xảo. Những Pháp này được goi là thiện 
ao.” (Trung Bộ Kinh # 9) 


Then King Pasenadi Kosala, descending from the palace, went 
to the Blessed One and, on arrival, having bowed down to him, sat to 
one side. As he was sitting there, he said to the Blessed One: "Just now 
I was together with Queen Mallika in the upper palace. I said to her, 
‘Is there anyone more dear to you than yourself ? ` 

“No, your majesty,’ she answered. ‘There is no one more dear 
to me than myself. And what about you, your majesty ? Is there anyone 
more dear to you than yourself ? ` 

“No, Mallika. T. here is no one more dear to me than myself.’ 

Thé rồi Đức Vua Pasenadi Xứ Kosala, đã xuất phát từ ở nơi 
cung điện, đã đi đến Đức Thế Tôn và, khi đến nơi, đã cúi dau dành lễ 
đến Ngài, đã ngồi sang một bên. Khi Ngài đã đang ngôi nơi đó, Ngài 
đã tác bạch đến Đức Thé Tôn: “Thoạt mới đây, con đã cùng với Hoàng 
Hậu Mallika ở trên lâu thượng của hoàng cung. Con đã nói với cô ay: 
“Có ai trân ái với Hậu hơn là tự ngã của mình ?” 


PHƯỚC BẦU - THIỆN CÔNG ĐỨC 87 


“Dạ không có, thưa Hoàng Thượng,” cô ấy đã trả lời. “Không 
có một ai trân ái với thiếp hơn là tự ngã của mình. Và còn Ngài thì sao, 
thưa Hoàng Thượng ? Có ai trân ái với Ngài hon là tự ngã của mình ? 

“Không có, này Mallika. “Không có một ai trân ái với Trám hon 
là tự ngã minh." | 


Then, on realizing the significance of that, the Blessed One on 
that occasion exclaimed: 
Searching all directions 
with your awareness, 
you find no one dearer 
than yourself. 
In the same way, others 
are fiercely dear to themselves. 
So you shouldn't hurt others 
If you love yourself. (Ud V.# 1) 
Thé rói, sau khi đã nhận biết rõ ý nghĩa của điều đấy, Đức Thế 
Tôn nhân cơ duyên ấy đã thốt lên: 
Tâm ta đi cùng khắp, 
Tất cả mọi phương trời, 
Cũng không tìm thấy được, 
Ai thân hơn tự ngã, 
Tự ngã đối mọi nguoi, 
Qua tran ái như vậy, 
Vậy ai yêu tự ngã, 
Chớ hại tự ngã người. (Tự Thuyết Kinh V.# 1) 


“There are these five gifts, five great gifis—original, long - 
standing, traditional, ancient, unadulterated, unadulterated from the 
beginning—are not open to suspicion, will never be open to suspicion, 
and are unfaulted by knowledgeable contemplatives and priests. Which 
five ? 

“Có năm vật thí này, năm vật thí to lớn — nguyên thủy, lâu đời, 
có truyền, rất cô xưa, vô tạp chất, vô tạp chất từ giai đoạn ban đầu — 
không bi phát lộ sự hoài nghi, sẽ không bao giờ bị phát lộ sự hoài nghỉ, 
và vô khá khiêu tích đối với những vị tế hành và các bậc hảo trầm tư 
giả thông tuệ. Thé nào là năm ? 


88 PUNNA - MERIT 


"There is the case where a noble disciple, abandoning the taking 
of life, abstains from taking life. In doing so, he gives freedom from 
danger, freedom from animosity, freedom from oppression to limitless 
numbers of beings. In giving freedom from danger, freedom from 
animosity, freedom from oppression to limitless numbers of beings; he 
gains a share in limitless freedom from danger, freedom from 
animosity, and freedom from oppression. .. 

“Có trường hợp noi mà một Thánh Đệ Tử, xả ly việc đoạt lấy 
sinh mạng, giới trừ sự đoạt lấy sinh mạng. Trong khi đang làm như 
vậy, vị ấy ban phát sự thoát khỏi điều nguy hiểm (V6 Uy Thi), su thoat 
khỏi long thu dich, sự thoát khỏi điều áp bức đến vô số lượng chúng 
hữu tình; vị ấy có được một sự cộng hưởng vô hạn lượng vé sự thoát 
khỏi điều nguy hiểm, về sự thoát khỏi lòng thù địch, và về sự thoát khỏi 
điều áp bức... 


"Abandoning taking what is not given (stealing), he abstains 
from taking what is not given. ... 

“Abandoning sexual misconduct, he abstains from sexual 
misconduct. ... 

“Abandoning lying, he abstains from lying. ... 

“Abandoning the use of intoxicants, he abstains from taking 
intoxicants. 

“Xa ly việc lay điều mà đã không được cho (sự thâu đạo), vi ay 
giới trừ sự lấy điều mà đã không được cho... 

“Xa ly việc tính dục tà hanh, vi ay giới trừ tinh dục tà hạnh.... 

“Xa ly việc vọng ngữ, vị ấy giới trừ vọng ngữ... 

*Xà ly việc sử dụng các chát say, vị ấy giới trừ việc dùng các 
chất say... 


In doing so, he gives freedom from danger, freedom from 
animosity, freedom from oppression to limitless numbers of beings. In 
giving freedom from danger, freedom from animosity, freedom from 
oppression to limitless numbers of beings, he gains a share in limitless 
freedom from danger, freedom from animosity, and. freedom from 
oppression. ... This is the fifth gift, the fifth great gift —original, long - 
standing, traditional, ancient, unadulterated, unadulterated from the 


PHƯỚC BÁU - THIỆN CÔNG ĐỨC 89 


beginning—that is not open to suspicion, will never be open to 
suspicion, and is unfaulted by knowledgeable contemplatives and 
priests.” (AN VIIL# 39) 

Trong khi dang làm nhu váy, vi ay ban phát su thoát khỏi điều 
nguy hiểm (Vó Üy Thí), su thoát khói lóng thù dich, sự thoát khỏi điều. 
áp bức đến vô số lượng chúng hữu tình; vị ấy có được một sự cộng 
hưởng vô hạn lượng về sự thoát khỏi điều nguy hiểm, về sự thoát khỏi 
lòng thù địch, và về sự thoát khỏi điều áp büc.. .Đây là vật thí thứ năm, 
vật thí thứ năm to lớn — nguyên thủy, lâu đời, có truyền, rất có xưa, vô 
tạp chất, vô tạp chất từ giai đoạn ban đầu — không bi phát lộ sự hoài 
nghi, sẽ không bao giờ bị phát lộ sự hoài nghi, và vô khả khiêu tích đối 
với những vị tế hành và các bậc hảo trầm tư giả thông tuệ. (Tăng Chỉ 
Bộ Kinh VIIL# 39) 

"Cleansing with regard to the body, Cunda, is threefold; 
cleansing with regard to speech is fourfold; and cleansing with regard 
to the mind, threefold. And how is cleansing with regard to the body 
threefold ? There is the case where a certain person, abandoning the 
taking of life, abstains from the taking of life. He dwells with his rod 
laid down, his knife laid down, scrupulous, merciful, compassionate for 
the welfare of all living beings. Abandoning the taking of what is not 
given, he abstains from taking what is not given. He does not take the 
ungiven property of another, whether in a village or in the wilderness, 
with thievish intent. Abandoning sexual misconduct, he abstains from 
sexual misconduct. He does not get sexually involved with those who 
are protected by their mothers, their fathers, their brothers, their 
sisters, their relatives, or their Dhamma; those with husbands, those 
who entail punishments, or even those crowned with flowers by another 
man. This is how cleansing with regard to the body is threefold. 

“Tịnh hạnh vé Thân, này Cunda, có Tam Bói Pháp; tinh hạnh vé 
Lời có Tứ Bội Pháp và tịnh hạnh về Ý có Tam Bội Pháp. Và thế nào là 
Tam Bội Pháp tịnh hạnh về Thân ? Có trường hợp nơi mà một người 
nào đó, xà ly việc đoạt lay sinh mạng, giới trừ việc đoạt lấy sinh mạng. 
Vị ấy đã dừng lại với gậy gộc của mình đã đặt xuống, với con dao của 
mình đã đặt xuống, nhân từ, hữu đồng tình tâm vì phúc lợi của tất cả 
chúng sinh hữu tình. Xả ly việc lẫy điều mà đã không được cho, vị ấy 
giới trừ việc lấy điều mà đã không được cho. Vị ấy không lấy tài sản 
không được cho của tha nhân, cho dù ở trong một làng mạc hoặc ở nơi 


90 PUNNA - MERIT 


hoang da, với tác ý thâu đạo. Xå ly việc tính dục tà hạnh, vị ấy giới trừ 
việc tính dục tà hạnh. Vi ay không có quan hệ tinh dục với những ai đã 
được những người Mẹ của họ bảo hộ, những người Cha của họ, những 
người Anh của họ, những người Chị của họ, những gia quyến của họ, 
hoặc Giáo Pháp của họ bảo hộ; những ai với những người Chong, 
những ai cần phải bị những hình phạt, hoặc ngay cả những ai đã đăng 
trình với những bông hoa của người nam khác. Đây là cách thức tịnh 
hạnh về Thân với Tam Bội Pháp. 


"And how is cleansing with regard to speech fourfold ? There is 
the case where a certain person, abandoning false speech, abstains 
from false speech. When he has been called to a town meeting, a group 
meeting, a gathering of his relatives, his guild, or of the royalty [i.e., a 
court proceeding], if he is asked as a witness, 'Come and tell, good 
man, what you know’: If he doesn’t know, he says, ‘I don’t know.’ If he 
does know, he says, ‘I know.’ If he hasn't seen, he says, ‘I haven't seen.’ 
If he has seen, he says, 'I have seen.' Thus he doesn't consciously tell 
a lie for his own sake, for the sake of another, or for the sake of any 
reward. Abandoning divisive speech, he abstains from divisive speech. 
What he has heard here he does not tell there to break those people 
apart from these people here. What he has heard there he does not tell 
here ío break these people apart from those people there. Thus 
reconciling those who have broken apart or cementing those who are 
united, he loves concord, delights in concord, enjoys concord, speaks 
things that create concord. Abandoning harsh speech, he abstains from 
harsh speech. He speaks words that are soothing to the ear, that are 
affectionate, that go to the heart, that are polite, appealing and pleasing 
to people at large. Abandoning idle chatter, he abstains from idle 
chatter. He speaks in season, speaks what is factual what is in 
accordance with the goal, the Dhamma, and the Vinaya. He speaks 
words worth treasuring, seasonable, reasonable, circumscribed, 
connected with the goal. This is how cleansing with regard to speech 
is fourfold. 

“Và thé nào là Tứ Bói Pháp tinh hanh vé Lời ? Có trường hợp 
noi mà mót người nào đó, xả ly việc nói lời dối trá, giới trừ việc nói lời 
dói tra. Khi vị ấy đã được gọi đến một cuộc hợp ở thành thị, một cuộc 
hợp nhóm, một sự tụ tập những gia quyến của vị ấy, một đoàn thê của 


PHƯỚC BÁU - THIỆN CÔNG ĐỨC 91 


vị ay, hoac thuộc về Vương Quyền [tức là một phiên tòa], nếu như vị 
áy đã được vẫn hỏi với tư cách là một nhân chứng: “Hãy đến và nói, 
này bậc thiện nhân, những gì mà bạn biết”: nêu như vị ây không biết, 
vị ây nói: “Tôi không biết.” Nếu như vị ây biết, vị ấy nói: “Tôi biết.” 
Nếu như vị áy đã không có thấy, vị ấy nói: “Tôi đã không có thấy. " Néu. 
nhu vị ấy đã có thấy, vị ay nói: “Tôi đã có thấy.” Do đó, vi ay đã không 
có ý thức, nói lời dối trá vì lợi ích của riêng mình, vì lợi ích của tha 
nhân, hoặc vì lợi ích của bat luận phan tưởng lệ nào. Xa ly việc nói lời 
gây chia rẽ, vi ấy giới trừ việc nói lời gây chia r6. Điều chi mà vị ấy đã 
có nghe ở chỗ này thì vị ấy không nói ở chỗ đó, để tách những người ở 
nơi đó ra khỏi những người này ở nơi đây. Điều chỉ mà vị ấy đã có 
nghe ở chỗ đó thì vị ây không có nói ở chỗ này, dé tách những người ở 
nơi đây ra khỏi những người người ở nơi đó. Do vậy, hòa giải những 
ai đã bị chia lia nhau hoặc củng có những ai đã đoàn kết, vi ây yêu 
thương sự hòa hợp, hoan hỷ trong sự hòa hợp, vui thích hòa hợp, nói 
những điều dé tạo ra sự hòa hợp. Xa ly việc nói lời thóa mạ, vi ay giói 
trừ việc nói lời thóa ma. Vi ây nói những ngón từ dé an ủi đến tai, để 
thân ái, để đi vào trái tim, đó là những lời lịch sự, hữu cảm nhiễm lực 
và duyệt ý đến mọi người nói chung. Xả ly cuộc trò chuyện nhàn TÔI 
vô ích, vị ây giới trừ cuộc trò chuyện nhàn rỗi vô ích. Vị ấy nói đúng 
thời, nói những gì là xác thực, những gì phù hợp với mục tiêu, pù hợp 
với Giáo Pháp và Giới Luật. VỊ ây nói những ngôn từ đáng trân trọng, 
đúng lúc hợp thời, hợp lý, hạn chế, kết nối với mục tiêu. Đây là cách 
thức tịnh hạnh về Lời với Tứ Bội Pháp. 


"And how is cleansing with regard to the mind threefold ? There 
is the case where a certain person is not covetous. He does not covet 
the property of another, thinking, ‘O, if only what belongs to another 
were mine !' He is not malevolent at heart or destructive in his 
resolves. He thinks, 'May these beings—free from animosity, free from 
oppression, and free from trouble—look after themselves with ease.’ 
He has right views and an unperverted outlook. He believes, ‘There is 
what is given, what is offered, what is sacrificed. There are fruits and 
results of good and bad actions. There is this world and the next world. 
There is mother and father. There are spontaneously reborn beings; 
there are priests and contemplatives who, living rightly and practicing 
rightly, proclaim this world and the next after having directly known 


92 PUNNA - MERIT 


and realized it for themselves.' This is how cleansing with regard to 
the mind is threefold.” (AN X.# 176) 

“Và thé nào là Tam Bội Pháp tinh hanh vé Y ? Có truóng hop 
noi mà mót nguói nào dó khóng có su tham ái. Vi áy khóng có ham 
muốn tài sản của tha nhân, nghi suy: “Ô, già nhu thật tuyệt hảo những 
chi thuộc vé tha nhân đã là của mình P^ Vi ay khong co ac tam hoặc 
hủy diệt ở trong những quyết định của mình. Vị ấy nghĩ suy: “Mong 
răng chúng hữu tình này - thoát khỏi sự thù địch, thoát khỏi điều áp bức 
và thoát khỏi sự hệ luy chăm sóc tự ngã của mình với lòng thanh thản.” 
Vị ấy có những kiến giải chân chính (Chính Kiến) và một quan điểm 
không sai lệch. Vi ấy tin tưởng: “Có Pháp đã được xả thí, có Pháp đã 
cúng dường và có Pháp đã hiến tế. Có những thành quả và các kết quả 
của những tác hành tốt và xấu. Có đời này và đời kế tiếp. Có người 
Mẹ và người Cha. Có chúng hữu tình tái tục một cách hóa sinh. Có 
những vị tế hành hoặc các bậc hảo trầm tư giả, là các vị đã đang sông 
một cách chân chính và đã đang thực hành một cách đúng đắn, chỉ cho 
thấy đời này và đời kế tiếp sau khi chính tự các Ngài đã tuệ tri và đã 
chứng tri một cách trực tiếp về điều đó. Đây là cách thức tịnh hạnh về 
Ý với Tam Bội Pháp. (Tăng Chi Bộ Kinh X.# 176) 


As he was sitting to one side, King Pasenadi Kosala said to the 
Blessed One: "Just now, Lord, while I was alone in seclusion, this train 
of thought arose in my awareness: 'Who have themselves protected, 
and who leave themselves unprotected ?' Then it occurred to me: 
"Those who engage in bodily misconduct, verbal misconduct, and 
mental misconduct leave themselves unprotected. Even though a 
squadron of elephant troops might protect them, a squadron of cavalry 
troops, a squadron of chariot troops, a squadron of infantry troops 
might protect them, still they leave themselves unprotected. Why is 
that? Because that's an external protection, not an internal one. 
Therefore they leave themselves unprotected. But those who engage in 
good bodily conduct, good verbal conduct, and good mental conduct 
have themselves protected. Even though neither a squadron of elephant 
troops, a squadron of cavalry troops, a squadron of chariot troops, nor 
a squadron of infantry troops might protect them, still they have 
themselves protected. Why is that ? Because that's an internal 





PHƯỚC BẦU - THIỆN CÔNG ĐỨC 93 


protection, not an external one. Therefore they have themselves 
protected. ” 

. Khi đã ngói xuóng một bên, Đức Vua Pasenadi Xứ Kosala đã 
tác bạch với Đức Thế Tôn: “Thoạt mới đây, bạch Đức Thế Tôn, trong 
khi chỉ có mình con ở trong sự tịch tịnh, một loạt nghĩ suy này đã khói 
sinh lên trong sự nhận thức của con thấy rằng: “Những ai đã bảo vệ 
được tự ngã của mình và những ai đã để tự ngã không được bảo vệ ? 
Thé rồi nó đã náy sinh đến với con: ‘ "Những ai mà dự phần trong việc 
bát đoan hành vi vé Thân, bát đoan hành vi về Lời và bát đoan hành vi 
vé Y thì đã dé tự ngã của họ không được bảo vệ. Cho dù là một đội 
tượng binh có thể bảo vệ họ, một đội ky binh, một đội mã binh, một đội 
bộ binh có thé bảo vệ họ, họ vẫn dé tự ngã của mình không được bảo 
vệ. Vì sao vậy ? Bởi vì đó là một sự bảo vệ ở bên ngoài, không phải 
là sự bảo vệ ở bên trong. Vì lý do như thế họ đã để tự ngã của mình 
không được bảo vệ. Thé nhung những ai dự phần trong hảo phẩm hạnh 
về Thân, hảo phẩm hạnh về Lời và hảo phẩm hạnh về Ý thì họ đã bảo 
vệ được tự ngã của mình. Cho dù không phải là một đội tượng binh, 
một đội ky binh, một đội mã binh mà cũng phải là một đội bộ binh có 
thê bảo vệ họ, họ vẫn bảo vệ được tự ngã của minh. Vi sao vậy ? Bởi 
vì đó là một sự bảo vệ ở bên trong, không phải là sự bảo vệ ở bên ngoài. 
Vì lý do như thế họ đã bảo vệ được tự ngã của mình.” 


"That's the way it is, great king ! That's the way it is ! Those who 
engage in bodily misconduct, verbal misconduct, and mental 
misconduct leave themselves unprotected. Even though a squadron of 
elephant troops might protect them, a squadron of cavalry troops, a 
squadron of chariot troops, a squadron of infantry troops might protect 
them, still they leave themselves unprotected. Why is that ? Because 
that's an external protection, not an internal one. Therefore they leave 
themselves unprotected. But those who engage in good bodily conduct, 
good verbal conduct, and good mental conduct have themselves 
protected. Even though neither a squadron of elephant troops, a 
squadron of cavalry troops, a squadron of chariot troops, nor a 
squadron of infantry troops might protect them, still they have 
themselves protected. Why is that ? Because that’s an internal 
protection, not an external one. Therefore they have themselves 
protected. ” 


94 PUNNA - MERIT 


“Phương thức thi nó là như thé đấy, này Đại Vương ! Phuong 
thức thi nó là nhu thé đấy, này Dai Vương ! “Những ai mà du phán 
trong viéc bát đoan hành vi vé Thân, bát doan hành vi vé Lói và bát 
đoan hành vi vé Y thi đã dé tự ngã của mình không được bảo vệ. Cho 
dù là một đội tượng binh có thé bảo vệ họ, một đội ky binh, một đội mã 
binh, một đội bộ binh có thé bảo vé họ, họ vẫn dé tự ngã của mình 
không được báo vé. Vi sao vậy ? Boi vì đó là một sự bao vệ ở bên 
ngoài, không phải là sự bảo vệ ở bên trong. Vi lý do như thế họ đã để 
tự ngã của mình không được bảo vệ. Thế nhưng những ai dự phán trong 
hảo phẩm hanh vé Thân, hảo phám hạnh vé Lời và hào phám hanh vé 
Y thi ho đã bảo vệ được tự ngã của minh. Cho dù không phải là một 
đội tượng binh, một đội ky binh, một đội mã binh mà cũng phải là một 
đội bộ binh có thé bảo vệ họ, họ vẫn bảo vệ được tự ngã của mình. Vi 
sao vậy ? Bởi vì đó là một sự bảo vệ ở bên trong, không phải là sự bảo 
vệ ở bên ngoài. Vì lý do như thế họ đã bảo vệ được tự ngã của mình.” 


That is what the Blessed One said. Having said that, the One 
Well - Gone, the Teacher, said further: 
"Restraint with the body is good, 
good is restraint with speech. 
Restraint with the heart is good, 
good is restraint everywhere. 
Restrained everywhere, 
conscientious, 
one is said to be protected.” (SN III. 5) 
Đó là điều mà Đức Thé Tôn dà nói đến. Khi đã nói diéu ấy xong, 
Bậc Thiện Thệ, Bậc Đạo Sư đã nói thêm rằng: 
Lành thay bảo vệ thân ! 
Lành thay bào vệ lời ! 
Lành thay bảo vệ ý ! 
Lành thay tông bảo vệ ! 
Kẻ liêm si bảo vệ, 
Tổng quát và cùng khắp, 
Vị ấy có tên gọi, 
Là vị được bảo vệ. (Tương Ung Bộ Kinh IIL£ 5) 


PHƯỚC BẦU - THIỆN CÔNG ĐỨC 95 


As he was sitting to one side, King Pasenadi Kosala said to the 
Blessed One: "Just now, Lord, as I was sitting in judgment, I saw that 
even affluent nobles, affluent brahmans, and afluent householders— 
rich, with great wealth and property, with vast amounts of gold and 
silver, vast amounts of valuables and commodities, vast amounts of 
wealth and grain—tell deliberate lies with sensuality as the cause, 
sensuality as the reason, simply for the sake of sensuality. Then, the 
thought occurred to me: ‘I’ve had enough of this judging ! Let some 
other fine fellow be known for his judgments !'" 

"That's the way it is, great king! That's the way it is ! Even 
affluent nobles, affluent Brahmans, and affluent householders... fell 
deliberate lies with sensuality as the cause, sensuality as the reason, 
simply for the sake of sensuality. That will lead to their long - term 
harm and pain. ” 

Khi đã ngồi xuống một bên, Đức Vua Pasenadi Xứ Kosala đã 
tác bạch với Đức Thế Tôn: “Thoạt mới đây, bạch Đức Thế Tôn, trong 
khi con đang ngồi phán xử, con đã trông thấy ngay cả những vị Sát Đề 
Ly phú túc, các vị Bà La Môn phú túc và những gia chủ phú túc - giàu 
có, với của cải và tài sản to lớn, với một số lượng to lớn về vàng và bạc, 
một só lượng to lớn vé những vật quy giá và hàng hóa, một sô lượng to 
lớn về của cải và ngũ côc — nói những lời doi trá có chủ y với hoặc 
quan mãn túc [những cảnh sắc, những âm thanh, những mùi hơi, 
những hương vị, những cám thọ xúc cham thích thu] là nguyên nhân, 
hoặc quan mán túc [những cánh sắc, những ám thanh, những mùi hơi, 
những huong vị, những cảm thọ xúc cham thích thu] là lý do, một cách 
đơn giản chỉ vì lợi ích của hoặc quan mãn túc [những cảnh sắc, những 
âm thanh, những mùi hơi, những hương vị, những cảm thọ xúc chạm 
thích thi]. Thé rồi sự nghĩ suy đã nay sinh đến với con như sau: “Con 
đã có đủ mức độ cần thiết cho việc phán xử này rồi ! Hãy để một số 
hảo đồng nghiệp khác được biết đến trong những xét xử của mình !” 

“Phương thức thì nó là như thế đấy, này Đại Vương ! Phương 
thức thi nó là như thé day, này Đại Vương ! Ngay cả những Sát Dé Ly 
phú túc, các Bà La Môn phú túc và những gia chủ phú túc - giàu có, với 
của cải và tài sản to lớn, với một sô lượng to lớn về vàng và bạc, một 
só luong to lón vé những vật quy giá và hàng hóa, một sô lượng to lớn 
về của cải và ngũ cốc — nói những lời dói trú có chủ ý với hoặc quan 
mãn túc [những cảnh sắc, những âm thanh, những mùi hơi, những 


96 PUNNA - MERIT 


hương vi, những cám thọ xúc cham thích thú] là nguyên nhân, hoặc 
quan mán túc [những cảnh sắc, những âm thanh, những mùi hơi, 
những hương vị, những cảm thọ xúc chạm thích thu] là lý do, một cách 
đơn giản chỉ vì lợi ích của hoặc quan mãn túc [những cảnh sắc, những 
âm thanh, những mùi hơi, những hương vị, những cảm thọ xúc chạm 
thích thi]. Điều đó sẽ dat dẫn sự tốn hại và nỗi dau khô đến cho họ một 
thời gian lâu dài.” 


That is what the Blessed One said. Having said that, the One Well 

- Gone, the Teacher, said further: 

"Impassioned with sensual possessions, 

greedy, dazed by sensual pleasures, 

they don't awaken to the fact 

that they've gone too far— 

like fish into trap set out. 

Afterwards it's bitter for them: 

evil for them the result." (SN III.8 7) 

Đó là điều mà Đúc Thé Tôn đã nói đến. Khi đã nói diéu ấy xong, 

Bác Thiện Thé, Bác Dao Sw đã nói thêm rằng: 

Nhân Loại bị đắm Say, 

Trong tài sản, trong dục, 

Họ tham lam, điên dại, 

Trong các dục ở đời. 

Không ý thức rõ ràng, 

Đã quá độ say mé, 

Chăng khác chi con cá, 

Không thấy đặt bẫy sập. 

Về sau ho khó đau, 

Chiu quà báo Ác Nghiép. (Tuong Ung Bó Kinh IILZ 7) 


This was said by the Blessed One, said by the Arahant, so I have 
heard: 
"For the person who transgresses in one thing, I tell you, there 
is no evil deed that is not to be done. Which one thing ? This: telling a 
deliberate lie. " : 
The person who lies, 
who transgress in this one thing, 


PHƯỚC BẦU - THIỆN CÔNG ĐỨC 97 


transcending concern for the world beyond: 
there's no evil 
he might not do. (Iti.# 25) 

_ Điều này đã được Đức Thé Tôn nói đến, đã được bậc Bậc Vô 
Sinh nói đến, và như thé Tôi dà được nghe: 

“Với người mà họ vi phạm một Pháp, Ta nói với các người rằng, 
không có Ác Hạnh nào mà vị ay không được thực hiện. Thế nào là một 
Pháp ? Điều này: nói một lời dói trá có chủ ye” 

Người nào đã nói láo, 

Là vi phạm một Pháp, 

Không ké đến đời sau, 

Không ác chi không làm. (Nhu Thị Ngữ Kinh # 25) 


“Monks, there are these five kinds of loss. Which five 2 Loss of 
relatives, loss of wealth, loss through disease, loss in terms of virtue, 
loss in terms of views. It's not by reason of loss of relatives, loss of 
wealth, or loss through disease that beings—with the break - up of the 
body, after death—reappear in deprivation, a bad destination, a lower 
realm, hell. It's by reason of loss in terms of virtue and loss in terms of 
views that beings—with the break - up of the body, after death— 
reappear in deprivation, a bad destination, a lower realm, hell. These 
are the five kinds of loss. 

"Này các vi tu si, có nám thé loai này vé su tón thát. Thé nào là 
nám ? Tón thát vé gia quyén, tón thát vé của cải, ton thất bởi do bệnh 
tật, tốn thất hữu quan về Giới Đức, tốn thất hữu quan về Kiến Giải. 
Không phải vì lý do của sự mát mát vé gia quyến, mát mát về của cải 
hoặc mát mát bởi do bệnh tật mà chúng hữu tình — với thân hoại và sau 
khi mang chung, tái tuc trong su ban khốn, một Kho Thu, một Cói Giới 
thap kém hon, Dia Nguc. Đó là vi lý do của sự mất mát hữu quan về 
Giới Đức và sự mất mát hữu quan về Kiến Giải mà chúng hữu tình — 
đến khi thân hoại và sau khi mạng chung — tái tục trong sự bán khốn, 
một Khô Thu, một Cói Giới tháp kém hon, Địa Ngục. Đây là năm thé 
loại về sự tốn that. 


"There are these five ways of being consummate. Which five ? 
Being consummate in terms of relatives, being consummate in terms of 
wealth, being consummate in terms of freedom from disease, being 


98 PUNNA - MERIT 


consummate in terms of virtue, being consummate in terms of views. 
It’s not by reason of being consummate in terms of relatives, being 
consummate in terms of wealth, or being consummate in terms of 
freedom from disease that beings—with the break - up of the body, after 
death—reappear in a good destination, a heavenly world. It’s by 
reason of being consummate in virtue and being consummate in terms 
of views that beings—with the break - up of the body, after death— 
reappear in a good destination, a heavenly world. These are the five 
ways of being consummate.” (AN V.# 130) 

“Co nam phuong thuc nay dé duoc hoan hao. Thé nao la nam ? 
Được hoàn hảo về mặt gia quyên, được hoàn hao về mặt của cải, được 
hoàn hảo hữu quan đến sự thoát khỏi bệnh tật, được hoàn hảo hữu quan 
về Giới Đức, được hoàn hảo hữu quan về Kiến Giải. Không phải vì lý 
do được hoàn hảo về mặt gia quyền, được hoàn hảo về của cải hoặc 
được hoàn hảo hữu quan đến sự thoát khỏi bệnh tật mà chúng hữu tình— 
đến khi thân hoại và sau khi mạng chung, tái tục trong một Thiện Thú, 
một Cói Thiên Giới. Đó là vì lý do được hoàn hảo hữu quan về Giới 
Đức và được hoàn hảo hữu quan về Kiến Giải mà chúng hữu tình — đến 
khi thân hoại và sau khi mạng chung — tái tục trong một Thiện Thu, một 
Cõi Thiên Giới. Đây là năm phương thức để được hoàn hảo. (Tăng Chi 
Bộ Kinh V.# 130) 


"There are these five benefits in being virtuous, in being 
consummate in virtue. Which five ? There is the case where a virtuous 
person, consummate in virtue, through not being heedless in his affairs 
amasses a great quantity of wealth. ... His good name is spread about. ... 
When approaching an assembly of nobles, priests, householders, or 
contemplatives, he does so unabashed and with assurance.... He dies 
without becoming delirious.... With the break - up of the body, afier 
death, he reappears in a good destination, a heavenly world. These are 


2 


the five benefits in being virtuous, in being consummate in virtue. " — 
DN # 16 

“Có năm điều phúc lợi trong việc có được phẩm đức cao thượng, 
trong việc có được hoàn hảo ở trong Giới Đức. Thé nào là năm ? Có 
trường hợp nơi mà một bậc phẩm đức cao thượng, hoàn hảo ở trong 
Giới Đức, bởi do bất khinh suất trong công việc tích lũy một số lượng 
to lớn về tài sản của mình... Hảo danh xưng của vị ấy được lan truyền 








PHƯỚC BÁU - THIỆN CÔNG ĐỨC 99 


vé... Khi duoc tiếp cận một hội nhóm của các Bậc Cao Nhân, những vị 
té hành, các vị gia chủ hoặc các bậc hảo trầm tư giả, vị áy không hé nao 
núng và tự tin... Vị ấy mệnh chung không trở nên mê sảng... Và khi 
thân hoại và sau khi mạng chung, vị ấy tái tục trong một Thiện Thú, 
một Cõi Thiên Giới. Đây là năm điều phúc lợi trong việc có được phẩm 
đức cao thượng, trong việc có được hoàn hao ở trong Giới Đức. 
(Trường Bộ Kinh. # 16) 


This was said by the Blessed One, said by the Arahant, so I have 
heard: "Aspiring to these three forms of bliss, a wise person should 
guard his virtue. Which three ? [Thinking] 'May praise come to me,' a 
wise person should guard his virtue. [Thinking] 'May wealth come to 
me, ' a wise person should guard his virtue. [Thinking] 'At the break - 
up of the body, after death, may I reappear in a good destination, in 
heaven, ` a wise person should guard his virtue. Aspiring to these three 
forms of bliss, a wise person should guard his virtue.’ 

Diéu này đã được Đúc Thé Tôn nói đến, đã được bác Bác Vô 
Sinh nói đến, và như thể Tôi đã được nghe: 

“Nguyện vong đến ba hình thức của sự tĩnh lạc, một bậc trí tuệ 
nên cán phòng Giới Đức của mình. Thé nào là ba ? [Nghi suy] "Mong 
ráng su tán thán dén vói Ta, một bác trí tuệ nên cần phòng Giới Đức 
của mình. [Nghĩ suy] “Mong rằng sự giàu sang đến với Ta, một bậc trí 
tuệ nên cân phòng Giới Đức của mình. [Nghĩ suy] “Khi thân hoại và 
sau khi mạng chung, mong răng Ta tái tục trong một Thiện Thú, trong 
Cõi Thiên Giới,” một bác trí tuệ nén cán phòng Giới Đức của mình. 
Nguyện vọng đến ba hình thức của sự tĩnh lạc, một bậc trí tuệ nên cần 
phòng Giới Đức của mình. 


Intelligent, you should guard your virtue, 
aspiring to three forms of bliss: 

praise; the obtaining of wealth; 
and, after death, rejoicing in heaven. 


Even if you do no evil 

but seek out one who does, 
you're suspected of evil. 
Your bad reputation grows. 


100 


PUNKA - MERIT 


The sort of person you make a friend, 
the sort you seek out, 

that's the sort you yourself become— 

for your living together is of that sort. 


The one associated with, 
the one who associates, 
the one who's touched, 
the one who touches another 
—like an arrow smeared with poison— 
contaminates the quiver. 
So, fearing contamination, the enlightened 
should not be comrades with evil people. 


Á man who wraps rotting fish 
in a blade of kusa grass 
makes the grass smelly: so it is 
if you seek out fools. 
But a man who wraps powdered incense 
in the leaf of a tree 
makes the leaf fragrant: so it is 
if you seek out the enlightened. 


So, knowing your own outcome 
as like the leaf - wrapper 's, 
you shouldn't seek out 
those who aren't good. 
The wise would associate 
with those who are. 
Those who aren't good 
lead you to hell. 
The good help you reach 
a good destination. (Iti.# 76) 
Bac trí nhân hộ trì Giới, 
Hy vọng được ba lạc, 
Được khen, được tài sản, 
Đời sau sống hoan hỷ, 





PHƯỚC BẦU - THIỆN CÔNG ĐỨC 
Trong cảnh giới Chư Thiên. 


Nếu không làm điều ác, 
Nhưng theo kẻ làm ác, 

Thi bi nghi làm ác, 

Và bi táng tiéng xáu. 
Giống nhu người làm bạn, 
Giống như người làm theo, 
Người này giống người ấy 
Giống như người cộng trú. 


Người theo, người được theo, 
Xúc chạm, được xúc chạm, 
Như cây tên nhiễm độc 
Nhiễm bó tên chưa nhiễm, 
Bậc trí nhân vì sợ nhiễm, 
Nên không bạn kẻ ác. 


Với ngọn có Kusa, 

Dùng gói đồ cá thúi, 

Kusa hay mùi thúi, 

Cũng vậy, gần hạng xuân nhân. 
Còn người dùng ngọn lá, 

Goi hương Ta-ga-ra, 

Ngọn lá bay mùi thơm 

Cũng vậy, gần bậc trí nhân. 


Do vậy, nhờ nghĩ đến 

Cái giỏ bang lá ấy, 

Biết được những cái chi 

Sẽ rơi vào tự mình, 

Bậc Hién Trí không theo, 
Những hạng người Bát Thiện, 
Chỉ biết làm bạn thân, 

Những người lành hiền Thiện. 
Những kẻ ác, Bất Thiện, 

Dắt dẫn đến Địa Nguc, 


101 


102 PUNNA - MERIT 


Còn những kẻ tốt lành, 
Đạt đên cảnh Thiện Thú. (Như Thị Ngữ Kinh # 76) 


All tremble at the rod, 

All are fearful of death. 
Drawing the parallel to yourself, 
neither kill nor get others to kill. 


All tremble at the rod, 

All hold their life dear. 
Drawing the parallel to yourself, 
neither kill nor get others to kill. 


Whoever takes a rod 

to harm living beings desiring ease, 
when he himself is looking for ease, 
will meet with no ease after death. 


Whoever doesn't take a rod 

to harm living beings desiring ease, 
when he himself is looking for ease, 
will meet with ease afier death. 


Speak harshly to no one, 
or the words will be thrown 
right back at you. 
Contentious talk is painful, 
for you get struck by rods in return. 


If, like a flattened metal pot 

you don't resound, 

you ve attained an Unbinding; 

in you there's found no contention. (Dhp.# 129—134) 
“Moi người sợ hinh phat, 

Mọi người sợ tử vong. 

Lay mình làm ví du 

Không giết, không bảo giết.” 





PHƯỚC BẦU - THIỆN CÔNG ĐỨC 103 


“Mọi người sợ hình phạt, 
Mọi người thích sống còn; 
Lay mình làm ví dụ, 

Không giết, không bảo giết.” 


“Chúng sinh cầu an lạc, 
Ai dùng trượng hại người, 
Dé tim lac cho mình, 

Đời sau không được lac." 


“Chúng sinh câu an lạc, 
Không dùng trượng hại người, 
Đề tìm lạc cho mình, 

Đời sau được hưởng lạc.” 


“Chớ nói lời ác độc, 

Nói ác, bị nói lại, 

Khô thay lời phán nộ, 

Đao trượng phản chạm mình.” 


Nếu tự mình yên lặng, 

Như chiếc chuông bị bê. 

Ngươi đã chứng Níp Bàn 

Ngươi không còn phân nộ.” (Pháp Cú.# 129-134) 


Whoever, with a rod, 

harasses an innocent man, unarmed, 

quickly falls into any of ten things: 

harsh pains, devastation, a broken body, grave illness, mental 

derangement, trouble with the government, violent slander, relatives 
lost, property dissolved, houses burned down. 

At the break - up of the body, 

this one with no discernment 

reappears in hell. (Dhp 137—140) 

Düng truong phat khóng truong, 

Làm ác người không ác. 


104 PUNNA - MERIT 


Trong mười loại khó dau, 
Chịu gáp một loại khô.” 


Hoặc khô thọ khốc liệt, 
Thân thể bị thương vong, 
Hoặc thọ bệnh kịch liệt, 
Hay loạn ý tán Tâm.” 


Hoặc tai họa từ vua, 
Hay bị vu trọng tội; 
Bà con phải ly tán, 
Tài sản bị nát tan.” 


Hoặc phòng ốc nhà cửa 

Bi hóa tai thiêu đốt. 

Khi thân hoại mạng chung, 

Ác Tuệ sinh Địa Ngục.” (Pháp Cú.# 137-140) 


"There are four kinds of person to be found in the world. Which 
four ? There is the case where a certain person takes life, takes what is 
not given (steals), engages in sexual misconduct, lies, speaks divisively, 
speaks abusively, engages in idle chatter; is covetous, malevolent and 
holds wrong views. On the break - up of the body, after death, he 
reappears in the plan of deprivation, the bad destination, the lower 
realms, in hell. 

“Có bón thé loai về con người đã được nghiệm thấy ở trong thé 
gian. Thé nào là bón ? Có trường hop noi mà một người nào đó đoạt 
lay sinh mang, lây điều mà đã không được cho (thâu dao), dự phần trong 
tính dục tà hạnh, nói lời dối trá, nói lời gây chia rẽ, nói lời thóa mạ, dự 
phần trong cuộc trò chuyện nhàn rỗi vô ích, có sự tham ái, giữ ở trong 
tâm ý tưởng cừu hận và chấp giữ những kiến giải sai lầm (Tà Kiến). 
Khi thân hoại và sau khi mạng chung, vi ay tái tục trong Cói Giới bàn 
khốn, Khổ Thú, những Cói Giới tháp kém hơn, trong Địa Nguc. 


"But there is also the case where a certain person takes life... 
holds wrong views [yet], on the break - up of the body, after death, he 
reappears in the good destinations, in the heavenly world. 


PHƯỚC BÁU - THIỆN CÔNG ĐỨC 105 


"And there is the case where a certain person abstains from 
taking life, abstains from taking what is not given... is not covetous, not 
malevolent and holds right views. On the break - up of the body, after 
death, he reappears in the good destinations, in the heavenly world. 

“Thế nhung cũng có trường hop noi mà một người nào đó đoạt 
lay sinh mạng, lay điều mà đã không được cho (thâu đạo), dự phần trong 
tính dục tà hạnh, nói lời dối trá, nói lời gây chia rẽ, nói lời thóa mạ, dự 
phần trong cuộc trò chuyện nhàn rỗi vô ích, có sự tham ái, [hãy còn] 
giữ ở trong tâm ý tưởng cừu hận và chấp giữ những kiến giải sai lầm 
(Tà Kién). Khi thân hoại và sau khi mạng chung, vị ấy tái tục trong 
những Thiện Thú, trong Cói Thiên Giói. 

“Và có trường hợp nơi mà một người nào đó giới trừ việc đoạt 
lây sinh mạng, giới trừ việc lẫy điều mà đã không được cho (thâu đạo), 
giới trừ việc dự phân trong tính dục tà hạnh, giới trừ việc nói lời dối trá, 
giới trừ việc nói lời gây chia rẽ, giới trừ việc nói lời thóa mạ, giới trừ 
việc dự phan trong cuộc trò chuyện nhàn rỗi vô ích, không có sự tham 
ái, không giữ ở trong tâm ý tưởng cừu hận và chấp giữ những kiến giải 
chân chính (Chính Kiến). Khi thân hoại và sau khi mạng chung, vị ấy 
tái tục trong những Thiện Thú, trong Cõi Thiên Giới. 


"But there is also the case where a certain person abstains from 
taking life, abstains from taking what is not given... is not covetous, not 
malevolent, and holds right views [yet], on the break - up of the body, 
after death, he reappears in the plane of deprivation, the bad 
destination, the lower realms, in hell. ... 

“Thế nhung cũng có trường hợp noi mà một người nào đó giới 
trừ việc đoạt lay sinh mạng, giới trừ việc lay điều mà đã không được 
cho (thâu đạo), giới trừ việc dự phần trong tính dục tà hạnh, giới trừ 
việc nói lời dối trá, giới trừ việc nói lời gây chia rẽ, giới trừ việc nói lời 
thóa mạ, giới trừ việc dự phán trong cuộc trò chuyện nhàn rỗi vô ích, 
không có su tham ái, không còn giữ ở trong tâm y tưởng cừu hận và 
hãy còn chấp giữ những kiến giải chân chính (Chính Kiến), đến khi thân 
hoại và sau khi mạng chung, vị ấy tái tuc trong Cõi Giới bàn khốn, Khổ 
Thú, những Cói Giới thấp kém hon, trong Địa Nguc... 


"In the case of the person who takes life... [yet] on the break - 
up of the body, afier death, he reappears in the good destinations, in 


106 PUNNA - MERIT 


the heavenly world: Either earlier he performed fine Kamma that is to 
be felt as pleasant, or later he performed fine Kamma that is to be felt 
as pleasant, or at the time of death he adopted and carried out right 
views. Because of that, on the break - up of the body, afier death, he 
reappears in the good destinations, in the heavenly world. But as for 
the results of taking life... holding wrong views, he will feel them either 
right here and now, or later [in this lifetime], or following that... 
"Trong trường hợp nơi mà một người nào đó đoạt lấy sinh mạng, 
.. [hay con] giữ ở trong tâm ý tưởng cừu hận và chấp giữ những kiến 
giải sai làm (Tà Kiến), đến khi thân hoại và sau khi mạng chung, vị ấy 
tái tục trong những Thiện Thú, trong Cói Thiên Giới: Hoặc là trước đó 
vị ấy đã thực hiện Thiện Nghiệp Lực mà qua đó đã cảm thụ duyệt ý, 
hoặc là sau đó vị ấy đã thực hiện Thiện Nghiệp Lực mà qua đó đã cảm 
thụ duyệt ý, hoặc là ngay lúc lâm chung vị ây đã thu dưỡng và đã tiến 
tu những kiến giải chân chính (Chính | Kiến). Vì lý do như thế, đến khi 
thân hoại và sau khi mạng chung, vị ấy tái tục trong những Thiện Thú, 
trong Cõi Thiên Giới. Thé nhưng do bởi những kết quả của việc đoạt 
lấy sinh mang... đã chấp giữ những kiến giải sai lầm (Tà Kiến), vị áy 
sẽ cảm thụ chúng hoặc là ngay tức thời, hoặc là về sau [trong chính kiếp 
sống này] hoặc là ngay sau đó... 


“In the case of the person who abstains from taking life... but on 
the break - up of the body, after death, he reappears in the plane of 
deprivation, the bad destination, the lower realms, in hell: Either 
earlier he performed evil Kamma that is to be felt as painful, or later 
he performed evil Kamma that is to be felt as painful, or at the time of 
death he adopted and carried out wrong views. Because of that, on the 
break - up of the body, after death, he reappears in the plane of 
deprivation, the bad destination, the lower realms, in hell. But as for 
the results of abstaining from taking life... holding right views, he will 
feel them either right here and now, or later [in this lifetime], or 
following that.” (MN.# 136) 

“Trong trường hop noi mà một người nào đó giới trừ việc đoạt 
lấy sinh mạng... thế nhưng khi thân hoại và sau khi mạng chung, vị ấy 
tái tục trong Cói Giới ban khốn, Khổ Thú, những Cõi Giới tháp kém 
hơn, trong Địa Ngục: Hoặc là trước đó vị ấy đã thực hiện Ác Nghiệp 
Lực mà qua đó đã cám thụ đau khó, hoặc là sau đó vị Ay da thuc hién 


PHƯỚC BẦU - THIỆN CÔNG ĐỨC 107 


Ác Nghiệp Lực mà qua đó đã cảm thụ đau khổ, hoặc là ngay lúc lâm 
chung vị ây đã thu dưỡng và đã đi theo những kiến giải sai lầm (Tờ 
Kiến). Vì lý do như thế, đến khi thân hoại và sau khi mạng chung, vị 
ay tái tục trong Cói Giới ban khốn, Khổ Thú, những Codi Giới thấp kém 
hơn, trong Địa Ngục. Thé nhung do bởi những kết qua của sự giới trừ 
việc đoạt lây sinh mạng... đã chấp giữ những kiến giải chân chính 
(Chính Kiến), vị ay sẽ cảm thụ chúng hoặc là ngay tức Điện, hoặc là về 
sau [trong chính kiếp sống này] hoặc là ngay sau đó...” (Irung Bộ 
Kinh # 136) 


"There are, headman, some priests and contemplatives who hold 
a doctrine and view like this: 'All those who kill living beings 
experience pain and distress in the here and now. All those who take 
what is not given... who engage in sexual misconduct... who tell lies 
experience pain and distress in the here and now.’ 

“Này thôn trưởng, có một số những vi té hành hoặc các bác hảo 
tram tu giả họ nam giữ một học thuyết và quan diém như thế > này: “Tat 
ca những ai sát mang chung sinh hữu tình đều trải nghiệm nói đau đớn 
và sự thông khó ngay tức thời. Tất cà những ai lẫy điều mà đã không 
được cho... những ai dự phần trong tính duc tà hạnh... những ai nói lời 
dối trá đều trải nghiệm nỗi đau đớn và sự thống khó ngay tức thời.” 


"Now there is the case where a certain person is seen garlanded 
and adorned, freshly bathed and groomed, with hair and beard 
trimmed, enjoying the sensualities of women as if he were a king. They 
ask about him: 'My good man, what has this man done that he has been 
garlanded and adorned... as if he were a king ?' They answer: 'My 
good man, this man attacked the king's enemy and took his life. The 
king, gratified with him, rewarded him. That is why he is garlanded 
and adorned... as if he were a king.’ 

“Bay giờ có trường hop nơi ma một người nào đó đã được trông 
thấy đeo tràng hoa và trang điểm, đã được tắm rửa và làm cho sạch sẽ 
một cách tươi nhuận, với mái tóc và râu được cắt tỉa, đã đang thụ hưởng 
những hoặc quan mãn túc [những cảnh sắc, những ám thanh, những 
mùi hơi, những hương vị, những cảm thọ xúc cham thích thi] của nữ 
giói y nhu thé vị ây đã là một nhà vua. Ho vấn hỏi vé ông ta: “Này 
người bạn tốt của tôi, người đàn ông này đã làm điều chỉ mà ông ây đã 


108 PUNNA - MERIT 


duoc deo tràng hoa và trang điểm, dà được tám rửa và làm cho sach sẽ 
một cách tuoi nhuận, với mái tóc và râu được cắt tỉa, đã đang thụ hưởng 
những hoặc quan mãn túc [những cảnh sắc, những âm thanh, những 
_ mui hơi, những hương vị, những cam thọ xúc cham thích thi] cua nt 
giới y nhu thé vị ấy đã là một nhà vua vậy ? Họ trả lời: “Này người ban 
tốt của tôi, người đàn ông này đã tán công kẻ thù nghịch của nhà vua 
va đã đoạt lay sinh mang của kẻ ấy. Nhà vua, đã mãn ý với ông ta, đã 
tưởng lệ ông ta. Đó là lý do tại sao ông ây đã được đeo tràng hoa và 
trang điểm, đã được tắm rửa và làm cho sạch sẽ một cách tươi nhuận, 
với mái tóc và râu được cắt tỉa, đã đang thụ hưởng những hoặc quan 
mãn túc [những cảnh sắc, những âm thanh, những mùi hơi, những 
hương vị, những cảm thọ xúc cham thích thi] của nữ giới y nhu thé vi 
ây đã là một nhà vua. 


"Then there is the case where a certain person is seen bound 
with a stout rope with his arms pinned tightly against his back, his head 
shaved bald, marched to a harsh - sounding drum from street to street, 
crossroads to crossroads, evicted through the south gate, and beheaded 
to the south of the city. They ask about him: ‘My good man, what has 
this man done that he is bound with a stout rope... and beheaded to the 
south of the city?’ They answer: ‘My good man, this man, an enemy of 
the king, has taken the life of a man or a woman. That is why the rulers, 
having had him seized, inflicted such a punishment upon him.’ 

“Thế rồi có trường hop noi mà một người nào đó đã được trông 
thấy bị trói chặt với những cánh tay của ông ta ở đẳng sau lưng với một 
sợi dây thừng thật chắc, dau của ông ta đã cạo trọc, đã bị dẫn đi với một 
tiếng trống chói tai từ đường này đến đường khác, ngã tu đến ngã tư, 
đã bị xua đuôi qua công thành phía nam, và đã bị chặt đầu tại phía nam 
của thành phố. Họ vấn hỏi về ông ta: “Này người bạn tốt của tôi, người 
đàn ông này đã làm điều chi mà ông ấy đã bị trói chặt với những cánh 
tay của ông ta ở dang sau lưng với một sợi dây thừng thật chắc, đầu của 
ông ta đã cạo trọc, đã bị dẫn đi với một tiếng trống chói tai từ đường 
này đến đường khác, ngã tư đến ngã tư, đã bị xua đuôi qua công thành 
phía nam, và đã bị chặt đầu tại phía nam của thành phố vậy ? Họ trả 
lời: “Này người bạn tốt của tôi, người đàn ông này, một kẻ thù của nhà 
vua, đã đoạt lây sinh mạng của một người nam hoặc một người nữ. Đó 














PHƯỚC BÁU - THIỆN CÔNG ĐỨC 109 


là lý do tại sao những nhà cai trị, đã bắt lay ông ta, đã trừng trị một hình 
phạt như vậy đội với ông ta.” 


"Now, what do you think, headman: Have you ever seen or heard 
of such a case ?” “I have seen this, Lord, have heard of it, and will 
hear of it (again in the future). " 

"So, headman, when those priests and contemplatives who hold 
a doctrine and view like this say: ‘All those who kill living beings 
experience pain and distress in the here and now,' do they speak 
truthfully or falsely ?" — "F alsely, Lord.” 

“Bay gió, ong nghi thé nào, này thôn trưởng: ông đã có bao giờ 
được trông thấy hoặc được nghe nói về một trường hợp như vậy ?” 

“Con đã có trông thấy điều này, bạch Đức Thế Tôn, đã có nghe 
nói về nó, và sẽ nghe về nó (một lần nữa trong tương lai). 

“Như vậy, này thôn trưởng, khi những vị tế hành hoặc các bậc 
hảo trầm tư giả ấy họ nắm giữ một học thuyết và quan điểm nói như thé 
này: “Tất cả những ai sát mạng chúng sinh hữu tinh đều trải nghiệm nỗi 
đau đớn và sự thông khó ngay tức thời,” ho nói một cách chân thuc 
hoặc một cách sai trật ? “Một cách sai trật, bach Đức Thé Tôn.” 


"And those who babble empty falsehood: are they moral or 
immoral ? " — “Immoral, Lord.” 

"And those who are immoral and of evil character: are they 
practicing wrongly or rightly?” — “Wrongly, Lord.” 

"And those who are practicing wrongly: do they hold wrong view 
or right view?” — “Wrong view, Lord.” 

“And is it proper to place confidence in those who hold wrong 
view ?" — “No, Lord." 

“Và những ai thốt ra những lời trống rỗng vô nghĩa và hoang 
thoại: họ là đạo đức hay là vô đạo đức ? — “Vô đạo đức, bạch Đức Thế 
Tôn.” 

“Và những ai là vô đạo đức và thuộc ác hạnh: họ đang thực hành 
một cách sai trật hoặc một cách đúng đắn ?”- “Một cách sai trật, bạch 
Đức Thé Tôn.” 

“Và những ai đang thực hành một cách sai trật: họ nắm giữ kiến 
giải sai lầm (Ta Kiến) hoặc kiến giải chân chính (Chính Kiến) ?" - “Kiến 
giải sai lầm (Tà Kiến), bạch Đức Thế Tôn.” 


110 PUNNA - MERIT 


“Và nó có hop lý chăng dé đặt sự tín thành vào những ai nam giữ 
kiên giải sai lâm (Ta Kiên) ?" - “Dạ không, bach Đức Thé Tôn.” 


"Then, headman, there is the case where a certain person is seen 
garlanded and adorned... as if he were a king. They ask about him: 'My 
good man, what has this man done that he has been garlanded and 
adorned... as if he were a king ?' They answer: 'My good man, this 
man attacked the king’s enemy and stole a treasure. The king, gratified 
with him, rewarded him. ...' 

"Thé rồi, này thôn trưởng, có trường hợp nơi mà một người nào 
đó đã được trông thấy đeo tràng hoa và trang điểm, đã được tắm rửa và 
làm cho sạch sẽ một cách tươi nhuận, với mái tóc và râu được cắt tỉa, 
dà dang thụ hưởng những hoặc quan mán túc [những cảnh sắc, những 
âm thanh, những mùi hơi, những hương vị, những cảm thọ xúc chạm 
thích thú] của nữ giới y như thé vị ấy đã là một nhà vua. Họ vấn hỏi vé 
ông ta: “Này người bạn tốt của tôi, người đàn ô ông này đã làm điều chi 
mà ông ấy đã được đeo tràng hoa và trang điểm, đã được tắm rửa và 
làm cho sạch sẽ một cách tươi nhuận, với mái tóc và râu được cắt tỉa, 
đã dang thụ hưởng những hoặc quan man túc [những cảnh sắc, những 
âm thanh, những mùi hơi, những hương vị, những cảm thọ xúc chạm 
thích thúj của nữ giới y như thể vị ấy đã là một nhà vua vậy ? Ho trả 
lời: “Này người bạn tốt của tôi, người đàn ông này đã tấn công kẻ thù 
nghịch của nhà vua và đã đánh cáp một trân báu. Nhà vua, đã mãn y 
với ông ta, đã tưởng lệ ông ta..." 


"Then there is the case where a certain person is seen bound 
with a stout rope... and beheaded to the south of the city. They ask about 
him: 'My good man, what has this man done that he is bound with a 
stout rope... and beheaded to the south of the city?' They answer: 'My 
good man, this man, an enemy of the king, has committed a theft, 
stealing something from a village or a forest. ...' 

“Thé rồi có trường hợp noi mà một người nào đó đã được trông 
thấy bị trói chặt với những cánh tay của ông ta ở đẳng sau lưng với một 
sợi dây thừng thật chắc, đầu của ông ta đã cạo trọc, đã bị dẫn đi với một 
tiếng trống chói tai từ đường này đến đường khác, ngã tư đến ngã tư, 
đã bị xua đuôi qua công thành phía nam, và đã bị chặt đầu tại phía nam 
của thành phố. Họ vấn hỏi về ông ta: “Này người bạn tốt của tôi, người 





PHƯỚC BÁU - THIỆN CÔNG ĐỨC 111 


đàn ông này đã làm điều chỉ mà ông ấy đã bị trói chặt với những cánh 
tay của ông ta ở đẳng sau lưng với một sợi dây thừng thật chắc, đầu của 
ông ta đã cạo trọc, đã bị dẫn đi với một tiếng trồng chói tai từ đường 
này đến đường khác, ngã tư đến ngã tư, đã bị xua đuôi qua công thành 
phía nam, và đã bị chặt đầu tại phía nam của thành phố vậy ? Họ trả 
lời: “Này người bạn tốt của tôi, người đàn ông này, một kẻ thù của nhà 
vua, đã phạm tội một sự trộm cắp, đã ăn trộm thứ gì đó từ một làng mạc 
hoặc từ một khu rừng...” 


"Then there is the case where a certain person is seen garlanded 
and adorned... as if he were a king. They ask about him: 'My good 
man, what has this man done that he has been garlanded and adorned 

. as if he were a king ?' They answer: 'My good man, this man 
seduced the wives of the king 's enemy. ... ` 

“Thế rồi có trường hop noi mà một người nào đó đã được trông 
thay deo trang hoa và trang điểm, đã được tăm rửa và làm cho sach sẽ 
một cách tươi nhuận, với mái tóc và râu được cắt tỉa, đã đang thụ hướng 
những hoặc quan mãn túc [những cảnh sắc, những âm thanh, những 
mùi hơi, những hương vị, những cam thọ xúc cham thích thu] của nữ 
giới y như thê vị ấy đã là một nhà vua. Họ van hỏi vé ông ta: “Này 
người bạn tốt của tôi, người đàn ông này đã làm điều chi mà ông ấy đã 
được đeo tràng hoa và trang điểm, đã được tắm rửa và làm cho sạch sẽ 
một cách tươi nhuận, với mái tóc và râu được cát tia, đã đang thụ hưởng 
những hoặc quan mãn túc [những cảnh sắc, những âm thanh, những 
mùi hơi, những hương vị, những cảm thọ xúc cham thích thu] của nữ 
giới y như thé vị ấy đã là một nhà vua vậy ? Họ trả lời: “Này người ban 
tốt của tôi, người đàn ông này đã quyến rũ những người vợ của kẻ thù 
nhà vua..." 


"Then there is the case where a certain person is seen bound 
with a stout rope... and beheaded to the south of the city. They ask 
about him: 'My good man, what has this man done that he is bound 
with a stout rope... and beheaded to the south of the city ?' They 
answer: 'My good man, this man seduced women and girls of good 
families...’ 
| “Thế rồi có trường hợp nơi mà một người nào đó đã được trông 
thấy bị trói chặt với những cánh tay của ông ta ở dáng sau lưng với một 


112 PUNKA - MERIT 


sợi dây thừng thật chắc, đầu của ông ta đã cạo trọc, đã bị dẫn đi với một 
tiếng trống chói tai từ đường này đến đường khác, ngã tư đến ngã tư, 
đã bị xua đuôi qua công thành phía nam, và đã bị chặt đầu tại phía nam 
của thành phố. Họ vấn hỏi về ông ta: “Này người bạn tốt của tôi, người 
đàn ông này đã làm điều chi mà ông ấy đã bị trói chặt với những cánh 
tay của ông ta ở dáng sau lưng với một sợi dây thừng thật chắc, dau của 
ông ta đã cạo troc, đã bị dẫn đi với một tiếng trống chói tai từ đường 
này đến đường khác, ngã tư đến ngã tư, đã bị xua đuôi qua công thành 
phía nam, và đã bị chặt đâu tại phía nam của thành phó vậy ? Ho trà 
lời: “Này người bạn tốt của tôi, người dàn ông này đã quyến rũ những 
phụ nữ và những cô gái của những gia đình có đạo đức tốt...” 


"Then there is the case where a certain person is seen garlanded 
and adorned... as if he were a king. They ask about him: 'My good 
man, what has this man done that he has been garlanded and adorned 

.. as if he were a king ?' They answer: ‘My good man, this man made 
the king laugh with a lie...’ 

“Thế rồi có trường hợp nơi mà một người nào đó đã được trông 
thay đeo tràng hoa và trang điểm, đã được tăm rửa và làm cho sach sẽ 
một cách tươi nhuận, với mái tóc và râu được cắt tỉa, đã đang thụ hưởng 
những hoặc quan mãn túc [những cảnh sắc, những âm thanh, những 
mùi hơi, những hương vị, những cám thọ xúc cham thích thi] của nữ 
giới y như thể vị ấy đã là một nhà vua. Họ vấn hỏi về ông ta: “Này 
người bạn tốt của tôi, người đàn ông này đã làm điều chi mà ông ấy đã 
được đeo tràng hoa và trang điểm, đã được tắm rửa và làm cho sạch sẽ 
một cách tươi nhuận, với mái tóc và râu được cắt tỉa, đã đang thụ hưởng 
những hoặc quan mãn túc [những cảnh sắc, những âm thanh, những 
mùi hơi, những hương vị, những cam tho xúc chạm thích thi] của nữ 
giới y như thé vị áy đã là một nhà vua vậy ? Ho trả lời: “Này người ban 
tot cua tôi, người dan ông nay đã làm cho nha vua cười với một lời nói 
doi tra...” 


“Then there is the case where a certain person is seen bound 
with a stout rope... and beheaded to the south of the city. They ask 
about him: ‘My good man, what has this man done that he is bound 
with a stout rope... and beheaded to the south of the city ?’ They 
answer. ‘My good man, this man has brought the aims of a householder 





PHƯỚC BÁU - THIỆN CÔNG ĐỨC 113 


or a householder 's son to ruin with a lie. That is why the rulers, having 
had him seized, inflicted such a punishment upon him. ` 

. “Thế rồi có trường hợp nơi mà một người nào đó đã được trông 
thấy bị trói chặt với những cánh tay của ông ta ở dáng sau lưng với một 
sợi dây thừng thật chắc, đầu của ông ta đã cạo trọc, đã bị dẫn đi với một 
tiếng trống chói tai từ đường này đến đường khác, ngã tư đến ngã tu, 
đã bị xua đuôi qua công thành phía nam, và đã bị chặt đầu tại phía nam 
của thành phố. Họ vấn hỏi về ông ta: “Này người bạn tốt của tôi, người 
đàn ông này đã làm điều chỉ mà ông ấy đã bị trói chặt với những cánh 
tay của ông ta ở đăng sau lưng với một sợi dây thừng thật chắc, đầu của 
ông ta đã cạo troc, đã bị dẫn đi với một tiếng trống chói tai từ đường 
này đến đường khác, ngã tư đến ngã tư, đã bị xua đuổi qua công thành 
phía nam, và đã bị chặt đầu tại phía nam của thành phó vậy ? Ho trả 
lời: "Này người ban tốt của tôi, người đàn ông này đã lèo lái với một 
lời nói dối tra nhắm vào mục đích dé làm hủy hoại một gia chủ hoặc 
người con trai của gia chủ... Đó là lý do tại sao những nhà cai trị, đã bắt 
lây ông ta, đã trừng trị một hình phạt như vậy đối với ông ta.” 


"Now what do you think, headman: Have you ever seen or heard 
of such a case ?" "I have seen this, Lord, have heard of it, and will 
hear of it (again in the future). " 

"So, headman, when those priests and contemplatives who hold 
a doctrine and view like this, say: 'All those who tell lies experience 
pain and distress in the here and now,' do they speak truthfully or 
falsely ?... Is it proper to place confidence in those who hold wrong 
view ?" — "No, Lord." (SN XLIL# 13) 

«Báy giờ, ông nghi thé nào, này thón truóng: óng dá có bao gió 
được trông tháy hoặc duoc nghe nói về một trường hợp như vậy ?” 

“Con đã có trông thấy điều này, bạch Đức Thế Tôn, đã có nghe 
nói về nó, và sẽ nghe về nó (một lần nữa trong tương lai). 

“Như vậy, này thôn trưởng, khi những vị tế hành hoặc các bậc 
hảo tram tư già ay ho năm giữ một hoc thuyết và quan điểm nhu thé 
này, nói răng: “Tất cả những ai sát mạng chúng sinh hữu tình đều trải 
nghiệm nỗi đau đớn và sự thống khó ngay tức thời,” họ nói một cách 
chân thực hoặc một cách sai trật ? “Một cách sai trật, bạch Đức Thế 
Tôn.” 


114 PUNNA - MERIT 


“Và những ai thốt ra những lời trống rỗng vô nghĩa và hoang 
thoại: họ là đạo đức hay là vô đạo đức ? — “Vô đạo đức, bạch Đức Thế 
Tôn.” 

“Và những ai là vô đạo đức và thuộc ác hạnh: họ đang thực hành 
một cách sai trật hoặc một cách đúng dán ?" - “Một cách sai trật, bạch 
Đức Thế Tôn.” 

“Và những ai đang thuc hành một cách sai trật: ho năm giữ kiến 
giải sai làm (Tà Kiến) hoặc kiến giải chân chính (Chính Kiến) ??- “Kiến 
giải sai lầm (Ta Kiến), bạch Đức Thế Tôn.” 

“Và nó có hợp lý chăng dé đặt sự tín thành vào những ai nắm giữ 
kiến giải sai lầm (7à Kiến) ?" - “Dạ không, bạch Đức Thế Tôn.” 
(Tương Ung Bộ Kinh XLIL# 13) 


“Monks, the taking of life—when indulged in, developed, and 
pursued—is something that leads to hell, leads to rebirth as a common 
animal, leads to the realm of the hungry shades. The slightest of all 
the results coming from the taking of life is that, when one becomes a 
human being, it leads to a short life span. 

“Này các vị tu sĩ, việc đoạt lẫy sinh mạng — khi đã đắm say vào, 
đã phát triển và đã theo đuổi — đó là Pháp dắt dẫn đến Địa Nguc, dăt 
dẫn đến việc tái tục thành môt bàng sinh thông thường, dắt dẫn đến 
trong Cói Giới của những quy. hôn đói khát (Coi Nga Quy). Diéu nhe 
nhát trong tát cá các két quà bát nguón tir viéc doat lày sinh mang, dó 
là khi người ta trở thành một Nhân Loại, nó dắt dẫn đến một đời sóng 
đoàn thọ.” 


"Stealing—when indulged in, developed, and pursued—is 
something that leads to hell, leads to rebirth as a common animal, leads 
to the realm of the hungry shades. The slightest of all the results 
coming from stealing is that, when one becomes a human being, it leads 
to the loss of one's wealth. 

“Việc thâu dao - khi đã dám say vào, dà phát triển và đã theo 
đuôi — đó là Pháp dắt dẫn đến Địa Ngục, dắt dẫn đến việc tái tục thành 
một bàng sinh thông thường, dat dẫn đến trong Cói Giới của những 
quỷ hôn đói khát (Cõi Nga Quy). Điều nhẹ nhất trong tất cả các kết 
quả bắt nguồn. từ việc thâu đạo, đó là khi người ta trở thành một Nhân 
Loại, nó dắt dẫn đến sự mát mát về của cải của mình.” 











PHƯỚC BẦU - THIỆN CÔNG ĐỨC 115 


“Sexual misconduct—when indulged in, developed, and 
pursued—is something that leads to hell, leads to rebirth as a common 
animal, leads to the realm of the hungry shades. The slightest of all 
the results coming from sexual misconduct is that, when one becomes a 
human being, it leads to rivalry and revenge. 

“Việc tính duc tà hạnh - khi đã dám say vào, đã phát triển và đã 
theo đuôi — đó là Pháp dắt dẫn đến Địa Ngục, dắt dẫn đến việc tái tục 
thành một bàng sinh thông thường, dắt dẫn đến trong Cói Giới của 
những quỷ hôn đói khát (Cõi Nga Quy). Điều nhẹ nhất trong tất cà 
các kết quà bắt nguón từ việc tính dục tà hạnh, đó là khi người ta trở 
thành một Nhân Loại, nó dắt dẫn đến sự kình địch và sự báo thù.” 


"Telling falsehoods—when indulged in, developed, and 
pursued—is something that leads to hell, leads to rebirth as a common 
animal, leads to the realm of the hungry shades. The slightest of all 
the results coming from telling falsehoods is that, when one becomes a 
human being, it leads to being falsely accused. 

“Việc nói lời dối trá - khi đã đắm say vào, đã phát triển và đã 
theo đuôi — đó là Pháp dắt dẫn đến Địa Ngục, dắt dẫn đến việc tái tục 
thành một bang sinh thông thường, dat dẫn đến trong Cối Giới của 
những quy hôn đói khát (Cõi Nga Quy). Diéu nhe nhát trong tát cà 
các kết quả bát nguón từ việc nói lời đối trá, đó là khi người ta trở thành 
một Nhân Loại, nó dắt dẫn đến bị vu cáo một cách sai trật.” 


"Divisive tale - bearing—when indulged in, developed, and 
pursued—is something that leads to hell, leads to rebirth as a common 
animal, leads to the realm of the hungry shades. The slightest of all 
the results coming from divisive tale - bearing is that, when one 
becomes a human being, it leads to the breaking of one's friendships. 

“Nói lời mách lẻo gây chia rẽ - khi đã đắm say vào, đã phát triển 
và đã theo đuôi — đó là Pháp dắt dẫn đến Địa Ngục, dắt dẫn đến việc tái 
tục thành một bàng sinh thông thường, dắt dẫn đến trong Cói Giới của 
những quỷ hôn đói khát (Coi Nga Quy). Diéu nhe nhát trong tát cà 
các kết quả bát nguồn từ việc nói lời mách lẻo gây chia rẽ, đó là khi 
người ta trở thành một Nhân Loại, nó dắt dẫn đến sự đỗ vỡ tình bạn của 
mình.” 


116 PUNKA - MERIT 


“Harsh speech—when indulged in, developed, and pursued—is 
something that leads to hell, leads to rebirth as a common animal, leads 
to the realm of the hungry shades. The slightest of all the results 
coming from harsh speech is that, when one becomes a human being, it 
leads to unappealing sounds. 

“Nói lời théa mạ - khi đã đắm say vào, đã phát triển và đã theo 
đuôi — đó là Pháp dắt dẫn đến Địa Ngục, dắt dẫn đến việc tái tục thành 
một bàng sinh thông thường, dắt dẫn đến trong Cói Giới của những 
quỷ hon đói khát (Cói Nga Quy). Điều nhẹ nhất trong tất cả các kết 
quả bắt nguồn từ việc nói lời thóa mạ, đó là khi người ta trở thành một 
Nhân Loại, nó dắt dẫn đến những giọng nói không có háp dẫn lực.” 


"Idle chatter—when indulged in, developed, and pursued—is 
something that leads to hell, leads to rebirth as a common animal, leads 
to the realm of the hungry shades. The slightest of all the results 
coming from idle chatter is that, when one becomes a human being, it 
leads to words that aren't worth taking to heart. 

“Trò chuyện nhàn rỗi vô ích - khi đã dám say vào, đã phát triển 
và đã theo đuôi — đó là Pháp dắt dẫn đến Địa Ngục, dắt dẫn đến việc tái 
tục thành một bang sinh thông thường, dắt dẫn đến trong Cối Giới của 
những quỷ hon đói khát (Ci Nga Quy). Điều nhẹ nhất trong tất cả 
các kết qua bắt nguồn từ việc trò chuyện nhàn rỗi vô ích, đó là khi người 
ta trở thành một Nhân Loại, nó dắt dẫn đến những ngôn từ không đáng 
để lưu tâm.” 


"The drinking of fermented and distilled liquors—when indulged 
in, developed, and pursued—is something that leads to hell, leads to 
rebirth as a common animal, leads to the realm of the hungry shades. 
The slightest of all the results coming from drinking fermented and 
distilled liquors is that, when one becomes a human being, it leads to 
mental derangement.” (AN VIII.ft 40) 

“Việc uóng các loại rượu đã lên men và dà chung cất - khi đã 
đắm say vào, đã phát triển và đã theo đuôi — đó là Pháp dắt dẫn đến Địa 
Ngục, dat dẫn đến việc tái tục thành một bằng sinh thông thường, dắt 
dẫn đến trong Cói Giới của những quy. hôn đói khát (Coi Nga Quy). 
Diéu nhe nhát trong tát cà các két quá bát nguón tir viéc uóng các loai 








PHƯỚC BẦU - THIỆN CÔNG ĐỨC 117 


rượu đã lên men và đã chưng cất, đó là khi người ta trở thành một Nhân 
Loại, nó đất dân đên tâm thân thác loạn.” (Tăng Chi Bộ VIH.# 40) 


Then Asibandhakaputta the headman, a disciple of the 
Niganthas, went to the Blessed One and on arrival, having bowed down 
to him, sat to one side. As he was sitting there the Blessed One said to 
him: "Headman, how does Nigantha Nataputta teach the Dhamma to 
his disciples ?” 

"Nigantha Nataputta teaches the Dhamma to his disciples in 
this way, Lord: 'All those who take life are destined for the plane of 
deprivation, are destined for hell. All those who steal. ... All those who 
indulge in sexual misconduct. ... All those who tell lies are destined for 
the plane of deprivation, are destined for hell. Whatever one keeps 
doing frequently, by that is one led [to a state of rebirth].' That's how 
Nigantha Nataputta teaches the Dhamma to his disciples. " 

Thé rồi thôn trưởng Asibandhakaputta, đệ tử của phái 
Nigantha Nataputta (Ni Kién Tử) đã đi đến Đức Thế Tôn và khi đến 
noi, đã cúi đầu dành lễ đến Ngài, đã ngồi sang một bên. Khi ông ấy đã 
đang ngồi nơi đó, Đức Thế Tôn đã nói với ông ta: “Này thôn trưởng, 
Nigantha Nataputta (Ni Kién Tử) đã thuyết Pháp cho chúng đệ tử của 
mình như thế nào ?” 

“Nigantha Nataputta thuyết Pháp cho chúng đệ tử của mình 
trong phương thức như thế này, bạch Đức Thế Tôn: “Tất cả những ai 
mà đoạt lay sinh mang thi đã có mệnh van doa vào Cói Giới bàn khốn, 
đã có mệnh vận đọa vào Địa Ngục. Tất cả những ai mà trộm cắp ...Tất 
cả những ai mà dám say vào tính dục tà hạnh... Tất cả những ai mà nói 
lời dối trá thi đã có mệnh vận doa vào Cói Giới bàn khốn, đã có mệnh 
vận doa vào Địa Nguc. Bát luận điều chi mà người ta cứ hay làm một 
cách thường xuyên, bởi do thé người ta đã dắt dẫn [đến một trạng thái 
của việc tục sinh]. Đó là cách thức Nigantha Nataputta thuyết Pháp 
cho các đệ tử của mình.” 


"If it’s true that ‘Whatever one keeps doing frequently, by that is 
one led [to a state of rebirth], ` then no one is destined for the plane of 
deprivation or destined to hell in line with Nigantha Nataputta's 
words. What do you think, headman: If a man is one who takes life, 
then taking into consideration time spent doing and not doing, whether 


118 PUNNA - MERIT 


by day or by night, which time is more: the time he spends taking life 
or the time he spends not taking life ? " 

“,,. the time he spends taking life is less, Lord, and the time he 
spends not taking life is certainly more. If it's true that ‘Whatever one 
keeps doing frequently, by that is one led [to a state of rebirth], ` then 
no one is destined for the plane of deprivation or destined to hell in line 
with Nigantha Nataputta’s words.” 

“Néu như đúng sự thực là: “Bất luận điều chi mà người ta cứ hay 
làm một cách thường xuyên, bởi do thế người ta đã dắt dẫn [đến một 
trang thái của việc tục sinh] thé rói phù hợp với những ngôn từ của 
Nigantha Nataputta thì không có ai đã có mệnh vận doa vào Cói Giới 
bán khốn, đã có mệnh vận doa vào Địa Ngục cả. Ông nghi thé nào, này 
thôn trưởng: “Nếu như một người nam là người đoạt lay sinh mang, thé 
rồi hãy thâm sát thời gian đã sử dụng trong việc tạo tác và không có tạo 
tác, cho dù là ban ngày hoặc ban đêm, thì thời gian nào nhiều hơn: thời 
gian vị ấy dành cho việc đoạt lay sinh mạng hoặc thời gian vị ấy không 
có dành cho việc đoạt lay sinh mang ?” 

« thời gian vị ấy dành cho việc đoạt lấy sinh mạng thi ít hơn, 
bạch Đức Thế Tôn, thời gian vị ấy không có dành cho việc đoạt lẫy sinh 
mạng thì chắc chắn là nhiều hơn. Nếu như đúng sự thực là: “Bất luận 
điều chi mà người ta cứ hay làm một cách thường xuyên, bởi do thé 
người ta đã dắt dẫn [đến một trạng thái của việc tục sinh] thé rồi phù 
hợp với những ngôn từ của Nigantha Nataputta thì không có ai đã có 
mệnh van doa vào Cói Giới ban khôn, đã có mệnh vận doa vào Địa 
Ngục cả.” 


"What do you think, headman: If a man is one who steals... 
indulges in sexual misconduct... tells lies, then taking into 
consideration time spent doing and not doing, whether by day or by 
night, which time is more: the time he spends telling lies or the time he 
spends not telling lies ? ” 

“,,. the time he spends telling lies is less, Lord, and the time he 
spends not telling lies is certainly more. If it's true that ‘Whatever one 
keeps doing frequently, by that is one led [to a state of rebirth],’ then 
no one is destined for the plane of deprivation or destined to hell in line 
with Nigantha Nataputta’s words.” 





PHƯỚC BÁU - THIỆN CÔNG ĐỨC 119 


“Ông nghĩ thế nào, này thôn trưởng: “Nếu như một người nam là 
người trộm cáp.. ., dám say trong tính dục tà hanh..., nói những lời dối 
trá..., thé rồi hày thám sát thời gian đã sử dung frons viéc tao tác và 
khóng có tao tác, cho dù là ban ngày hoặc ban đêm, thì thời gian nào 
nhiều hon: thời gian vi ay dành cho việc nói những lời dối trá hoặc thời 
gian vị ấy không có dành cho việc nói những lời dối trá ?” 

«thoi gian vị ấy dành cho việc nói những lời dối trá thì ít hơn, 
bạch Đức Thế Tôn, thời gian vị ấy không có dành cho việc nói những 
lời dối trá thì chắc chăn là nhiều hơn. Nếu như đúng sự thực là: “Bất 
luận điều chi mà người ta cứ hay làm một cách thường xuyên, bởi do 
thế người ta đã dắt dẫn [đến một trạng thái của việc tục sinh] thế rồi 
phù hợp với những ngón từ của Nigantha Nataputta thì không có ai 
đã có mệnh vận doa vào Cói Giới bán khốn, đã có mệnh vận doa vào 
Địa Ngục cả.” 


"There's the case, headman, where a certain teacher holds this 
doctrine, holds this view: ‘All those who take life are destined for the 
plane of deprivation, are destined for hell. All those who steal.... Ail 
those who indulge in sexual misconduct.... All those who tell lies are 
destined for the plane of deprivation, are destined for hell.' A disciple 
has faith in that teacher, and the thought occurs to him, 'Our teacher 
holds this doctrine, holds this view: "All those who take life are 
destined for the plane of deprivation, are destined for hell." There are 
living beings that I have killed. I, too, am destined for the plane of 
deprivation, am destined for hell.’ He fastens onto that view. If he 
doesn't abandon that doctrine, doesn't abandon that state of mind, 
doesn't relinquish that view, then as if he were to be carried off, he 
would thus be placed in hell. 

"[The thought occurs to him,] 'Our teacher holds this doctrine, 
holds this view: ‘All those who steal. ... All those who indulge in sexual 
misconduct.... All those who tell lies are destined for the plane of 
deprivation, are destined for hell. ` There are lies that I have told. I, too, 
am destined for the plane of deprivation, am destined for hell.' He 
fastens onto that view. If he doesn't abandon that doctrine, doesn't 
abandon that state of mind, doesn't relinquish that view, then as if he 
were to be carried off, he would thus be placed in hell. 


120 PUNNA - MERIT 


“Có trường hợp, này thôn trưởng, nơi mà một vi Giáo Tho nào 
đó nắm giữ học thuyết như thế này, nắm giữ quan điểm như thế này: 
“Tất cả những ai mà đoạt lay sinh mang thì đã có mệnh van doa vào 
Cói Giới bàn khôn, đã có mệnh vận doa vào Dia Ngục.. .Tất cả những 
ai mà trộm cắp... Tất cả những ai mà đắm say trong tính dục tà hạnh... 
Tất cả những ai mà nói những lời dối trá thì đã có mệnh vận đọa vào 
Cõi Giới bàn khốn, đã có mệnh vận doa vào Địa Nguc.” Một môn dé 
có đức tin vào vị Giáo Thọ ay, va su nghi suy nay sinh dén vi ay: “Vì 
Giáo Thọ của chúng ta nắm giữ học thuyết nhu thé này, nắm giữ quan 
điểm như thế này: “Tất cả những ai mà đoạt lấy sinh mang thì đã có 
mệnh vận doa vào Cói Giới bán khốn, đã có mệnh vận doa vào Địa 
Ngục.” Có những chúng sinh hữu tình mà Ta đã sát mạng. Ta, cũng 
vậy, đã có mệnh vận doa vào Cói Giới bàn khốn, đã có mệnh vận đọa 
vào Địa Ngục.” VỊ ay buộc chặt vào quan điểm ấy. Nếu như vi Ấy 
không xả ly học thuyết á ay, không xa ly trang thai tam thức a ay, không 
từ bỏ quan điểm ấy, thế rồi y như thể vị ấy đã buộc lòng bị dẫn dắt đi, 
do vay vi ay sẽ bi doa trong Dia Ngục. 

“[Su nghi suy náy sinh dén VỊ ay]: “VỊ Giáo Thọ của chúng ta 
năm giữ học thuyết nhu thé này, nam giữ quan điểm nhu thế nay: “Tất 
cả những ai mà trộm cắp... Tất cả những ai mà đắm say trong tính dục 
tà hạnh... Tất cả những ai mà nói những lời dối trá thì đã có mệnh vận 
doa vào Cói Giới bàn khốn, đã doa vào Địa Ngục.” Có những chúng 
sinh hữu tình mà Ta đã sát mạng. Ta, cũng vậy, đã có mệnh vận đọa 
vào Cõi Giới bàn khốn, đã có mệnh vận doa vào Dia Nguc." VỊ ây buộc 
chặt vào quan điểm ấy. Nếu nhu vị ấy không xả ly hoc thuyết à ay, không 
xã ly trạng thái tâm thức â ay, không từ bỏ quan điểm â áy, thé rồi y nhu 
thé vi ây đã buộc lòng bi dắt dẫn đi, do Vậy VỊ ay sé bi doa trong Dia 
Ngục. 


“There is the case, headman, where a Tathāgata appears in the 
world, worthy and rightly Self - Awakened, consummate in clear 
knowing and conduct, well - gone, a knower of the cosmos, unexcelled 
trainer of those to be tamed, teacher of human and divine beings, 
awakened, blessed. He, in various ways, criticizes and censures the 
taking of life, and says, ‘Abstain from taking life.’ He criticizes and 
censures stealing, and says, ‘Abstain from stealing.’ He criticizes and 
censures indulging in sexual misconduct, and says, ‘Abstain from 





PHƯỚC BẦU - THIỆN CÔNG ĐỨC 121 


indulging in sexual misconduct.’ He criticizes and censures the telling 
of lies, and says, ‘Abstain from the telling of lies.’ 

“Có trường hợp, này thôn trưởng, nơi mà Đức Nhu Lai xuất hiện 
trong thế gian, Bậc Đã Tự Giác Ngộ, Chánh Đắng Giác, Minh Hạnh 
Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, 
Thiên Nhân Sư, Bậc Đã Giác Ngộ, Thế Tôn. Ngài, băng nhiều phương 
thức khác nhau, đã phê bình và khién trách việc đoạt lây sinh mạng, và 
nói rang: “Hãy tránh không làm việc đoạt lay sinh mang.” Ngài, đã phê 
bình và khién trach việc trộm cắp, và nói ráng: “Hãy tránh không làm 
việc trộm cắp.” Ngài, đã phê bình và khiến trách việc đắm say trong 
tính duc tà hanh, và nói ráng: *Háy tránh khóng dám say trong tính duc 
tà hanh." Ngài, dà phé binh và khién trách viéc nói nhüng lời dối trá, 
và nói rằng: “Hãy tránh không nói những lời dối trá.” 


"A disciple has faith in that teacher and reflects: 'The Blessed 
One in a variety of ways criticizes and censures the taking of life, and 
says, "Abstain from taking life." There are living beings that I have 
killed, to a greater or lesser extent. That was not right. That was not 
good. But if I become remorseful for that reason, that evil deed of mine 
will not be undone.' So, reflecting thus, he abandons right then the 
taking of life, and in the future refrains from taking life. This is how 
there comes to be the abandoning of that evil deed. This is how there 
comes to be the transcending of that evil deed. 

“Một môn đồ có đức tin vào vị Giáo Thọ ấy và phản tỉnh: “Đức 
Thế Tôn bang nhiều phương thức khác nhau, phê bình và khiển trách 
việc đoạt lấy sinh mạng, và nói rằng: “Hãy tránh không làm việc đoạt 
lay sinh mạng.” Có những chúng sinh hữu tình mà Ta đã sát mạng, đến 
một mức độ to lớn hơn hoặc ít oi hơn. Điều đó đã là không đúng. Điều 
đó đã là không tốt. Thế nhưng nếu như Ta trở nên hối hận vì lý do đó 
thì điều ác hạnh ấy của Ta sẽ không được giải khai. Bởi thế, sau khi 
đã phản tỉnh như vậy, ngay sau đó vị ay xa ly việc đoạt lấy sinh mạng 
và tự kiểm thúc việc đoạt lẫy sinh mạng ở trong thời vị lại. Đây là cách 
thức để sẽ đi đến việc xả ly điều ác hạnh ây. Đây là cách thức dé sẽ đi 
đến việc vượt lên trên điều ác hạnh ấy. 


"[He reflects:] “The Blessed One in a variety of ways criticizes 
and censures stealing... indulging in sexual misconduct... the telling of 


122 PUNNA - MERIT 


lies, and says, "Abstain from the telling of lies." There are lies I have 
told, to a greater or lesser extent. That was not right. That was not 
good. But if I become remorseful for that reason, that evil deed of mine 
will not be undone.' So, reflecting thus, he abandons right then the 
telling of lies, and in the future refrains from telling lies. This is how 
there comes to be the abandoning of that evil deed. This is how there 
comes to be the transcending of that evil deed. ` (SN XLII. # 8) 

[Vi ay phan tinh]: “Duc Thế Tôn bạ nhiều phương thức khác 
nhau, phê bình và khiến trách việc trộm cáp..., việc đăm say trong tính 
dục tà hạnh... việc nói những lời dối trá... và nói rằng: “Hãy tránh 
không nói những lời dối tra.” Có những lời dối trá mà Ta đã có nói, 
đến một mức độ to lớn hơn hoặc ít oi hơn. Điều đó đã là không đúng. 
Điều đó đã là không tốt. Thế nhưng nếu như Ta trở nên hồi hận vi lý 
do đó thì điều ác hạnh ấy của Ta sẽ không được giải khai. Bởi thế, sau 
khi đã phán tinh như vậy, ngay sau đó vi áy xả ly việc nói những lời dối 
trá và tự kiểm thúc việc nói những lời dồi tra ở trong thời vị lai. Đây là 
cách thức dé sẽ đi đến việc xà ly điều ác hạnh ây. Đây là cách thức dé 
sẽ di đến việc vượt lên trên điều ác hanh ấy. (Tương Ung Bộ Kinh 
XLIL# 8) 


On one occasion the Blessed One was staying near Nalanda in 
the Püvürika Mango Grove. Then Asibandhakaputta the headman 
went to the Blessed One and on arrival, having bowed down to him, sat 
to one side. As he was sitting there he said to the Blessed One: "The 
Brahmans of the Western lands, Lord —those who carry water pots, 
wear garlands of water plants, purify with water, and worship fire— 
can take [the spirit of] a dead person, lift it out, instruct it, and send it 
to heaven. But the Blessed One, worthy and rightly Self - Awakened, 
can arrange it so that all the world, at the break - up of the body, after 
death, reappears. in a good destination, a heavenly world.” 

“Vào dip no Đức Thé Tôn đã dang lưu trú ở Nalanda trong khu 
rừng xoài Pavarikamba. Thé rồi thôn trưởng Asibandhakaputta đã 
đi đến Đức Thế Tôn và khi đến nơi, đã cúi đầu đảnh lễ đến Ngài, đã 
ngồi sang một bên. Khi ông ấy đã đang ngòi nơi đó, ông ấy đã tác bach 
với Đức Thế Tôn: “Các vị Bà La Môn ở vùng đất Phương Tây, bạch 
Đức Thế Tôn, những người mà mang họ theo những bình nước, đeo 
những tràng hoa rong tảo, tịnh hóa với nước, và tôn thờ lửa — có thê lay 


PHƯỚC BẦU - THIỆN CÔNG ĐỨC 123 


[linh hồn của] một người đã chết, nhac nó ra, chỉ dẫn nó và gửi nó đến 
Cõi Thiên Giới. Thế nhưng Đức Thế Tôn, Bậc Đã Tự Giác Ngộ, Chánh 
Dang Giác, có thê bó tri được điều đó dé mà tat cả thé gian, khi thân 
hoại và sau khi mạng chung, tái tục trong một Thiện Thú, một Cõi Thiên 
Gidi. 


“Very well, then, headman, I will question you on this matter. 
Answer as you see fit. What do you think: There is the case where a 
man is one who takes life, steals, indulges in sexual misconduct; is a 
liar, one who speaks divisive speech, harsh speech, and idle chatter; is 
greedy, bears thoughts of ill - will, and holds to wrong views. Then a 
great crowd of people, gathering and congregating, would pray, praise, 
and circumambulate with their hands palm — to - palm over the heart 
[saying,] ‘May this man, at the break - up of the body, after death, 
reappear in a good destination, a heavenly world !’ What do you think: 
Would that man—because of the prayers, praise, and 
circumambulation of that great crowd of people—at the break - up of 
the body, after death, reappear in a good destination, a heavenly 
world? " 

"No, Lord." 

“Rất tốt, thé thì, này thôn trưởng, Ta sẽ hỏi Ông về vẫn đề này. 
Hãy trả lời khi Ông thấy thích hợp. Ông nghĩ thế nào: Có trường hợp 
nơi mà một nam nhân là người mà đoạt lay sinh mạng, trộm cắp, đắm 
say trong tính dục tà hạnh, là một kẻ nói lời dối trá, là người nói lời gây 
chia rē, nói lời thóa ma, và trò chuyện nhàn rỗi vô ích; là người tham 
lam, giữ ở trong tâm những ý tưởng cừu hận và chấp giữ những kiến 
giải sai lầm (Ta Kiến). Thé rồi một đám đông quân chúng, sau khi đã 
tập hợp và hội tụ lại với nhau, sẽ cầu nguyện, tán thán và di nhiễu vòng 
quanh với hai lòng bàn tay của họ chấp lại để ở trên ngực [nói rằng]: 
“Ước mong người nam này, khi thân hoại và sau khi mạng chung, được 
tái tục trong một Thiện Thú, một Cói Thiên Giới !” Ông nghĩ thế nào: 
Người nam ấy — bởi vì những lời cầu nguyện, tán thán và việc đi nhiễu 
vòng quanh của đám đông quân chúng ay — thì khi thân hoại và sau khi 
mạng chung — sẽ tái tục trong một Thiện Thú, một Cõi Thiên Giới 
không ?” 

“Dạ không, bạch Đức Thé Tôn.” 


124 PUNKA - MERIT 


"Suppose a man were to throw a large boulder into a deep lake 
of water, and a great crowd of people, gathering and congregating, 
would pray, praise, and circumambulate with their hands palm — to - 
palm over the heart [saying,] ‘Rise up, O boulder ! Come floating up, 
O boulder ! Come float to the shore, O boulder !' What do you think: 
Would that boulder—because of the prayers, praise, and 
circumambulation of that great crowd of people—rise up, come floating 
up, or come float to the shore ? " 

“No, Lord.” 

“Gia sử một người nam đã ném một tang đá to lớn vào trong một 
hò nước sâu và một đám đông quán chúng, sau khi đã tập hợp và hội tụ 
lại với nhau, sẽ cầu nguyện, tán thán và đi nhiễu vòng quanh với hai 
lòng bàn tay của họ chấp lại để ở trên ngực [nói rằng]: “Hãy nỗi lên, 
hỡi tang đá ! Hãy nói lên trên mặt nước, hỡi tang đá !? Ông nghĩ thé 
nào: Tảng dá to lớn áy — bói vi nhüng lói cáu nguyén, tán thán và viéc 
di nhiễu vòng quanh của đám đông quân chúng đó — sẽ nói lên, sẽ nói 
lên trên mặt nước hoặc sẽ nỗi trôi dạt vào bờ không ?” 

“Dạ không, bạch Đức Thé Tôn.” 


“So it is with any man who takes life, steals, indulges in sexual 
misconduct; is a liar, one who speaks divisive speech, harsh speech, 
and idle chatter; is greedy, bears thoughts of ill - will, and holds to 
wrong views. Even though a great crowd of people, gathering and 
congregating, would pray, praise, and circumambulate with their 
hands palm — to - palm over the heart—[saying,] 'May this man, at the 
break - up of the body, after death, reappear in a good destination, a 
heavenly world ! —still, at the break - up of the body, after death, he 
would reappear in deprivation, a bad destination, a lower realm, hell.” 

“Như thé, thì với bát luận người nam nào mà đoạt lay sinh mang, 
trom cap, dam say trong tính dục tà hạnh, là một kẻ nói lời dối trá, là 
người nói lời gây chia rẽ, nói lời thóa mạ, và trò chuyện nhàn rỗi vô 
ich; là người tham lam, giữ ở trong tâm những ý tưởng cừu hận và chap 
giữ những kiến giải sai lầm (Ta Kiến). Cho dù là một đám đông quan 
chúng, sau khi đã tập hợp và hội tụ lại với nhau, sẽ cầu nguyện, tán thán 
và đi nhiều vòng quanh với hai lòng bàn tay của họ chấp lại để ở trên 
ngực [nói rằng]: “Ước mong người nam này, khi thân hoại và sau khi 
mang chung, được tái tục trong một Thiện Thú, một Cói Thiên Giới !” 





PHƯỚC BẦU - THIEN CÔNG ĐỨC 125 


- mặc dù vậy, khi thân hoại và sau khi mạng chung, vi ay sé tai tuc trong 
Cõi Giới ban khôn, một Khô Thú, một Cói Giới tháp kém hon, Dia 
Ngục.” 


"Now what do you think: There is the case where a man is one 
who refrains from taking life, from stealing, and from indulging in 
sexual misconduct; he refrains from lying, from speaking divisive 
speech, from harsh speech, and from idle chatter; he is not greedy, 
bears no thoughts of ill - will, and holds to right view. Then a great 
crowd of people, gathering and congregating, would pray, praise, and 
circumambulate with their hands palm — to - palm over the heart 
[saying,] ‘May this man, at the break - up of the body, after death, 
reappear in deprivation, a bad destination, a lower realm, hell !' What 
do you think: Would that man—because of the prayers, praise, and 
circumambulation of that great crowd of people—at the break - up of 
the body, afier death, reappear in deprivation, a bad destination, a 
lower realm, hell ? " 

"No, Lord." 

“Bây giờ Ông nghi thé nào: Có trường hợp nơi mà một nam nhân 
là người tự kiểm thúc việc đoạt láy sinh mang, tu kiém thüc viéc tróm 
cáp, và tu kiém thüc viéc dám say trong tính duc tà hanh; vi ay tự kiếm 
thúc việc nói lời dối trá, tự kiểm thúc việc nói lời gây chia rẽ, tự kiểm 
thúc nói lời thóa mạ, và tự kiêm thúc trò chuyện nhàn rỗi vô ich; vi ay 
không tham lam, không có giữ ở trong tam những ý tưởng cừu han va 
chấp giữ những kiến giải sai lầm (Tà Kiến). Thé rồi một đám đông 
quan chúng, sau khi đã tập hợp và hội tu lại với nhau, sẽ cầu nguyện, 
tán thán và đi nhiễu vòng quanh với hai lòng bàn tay của họ chấp lại để 
ở trên ngực [nói rằng]: “Ước mong người nam này, sau khi thân hoại 
và mang chung, tái tục trong Cói Giới bán khốn, một Khô Thú, một Cói 
Giới thấp kém hơn, Địa Ngục !” Ông nghi thé nào: Người nam đó — 
bởi vì những lời cầu nguyện, tán thán và việc đi nhiễu vòng quanh của 
đám đông quân chúng ấy — thì sau khi thân hoại và mạng chung — sé tái 
tục trong Cõi Giới bán khốn, một Khổ Thú, một Cói Giới thấp kém hơn, 
Địa Ngục không ?” 

“Dạ không, bạch Đức Thế Tôn.” 


124 PUNNA - MERIT 


"Suppose a man were to throw a large boulder into a deep lake 
of water, and a great crowd of people, gathering and congregating, 
would pray, praise, and circumambulate with their hands palm — to - 
palm over the heart [saying,] ‘Rise up, O boulder ! Come floating up, 
O boulder ! Come float to the shore, O boulder !` What do you think: 
Would that boulder—because of the prayers, praise, and 
circumambulation of that great crowd of people—rise up, come floating 
up, or come float to the shore ? " 

“No, Lord.” 

“Gia sử một người nam đã ném một tang đá to lớn vào trong một 
hồ nước sâu và một đám đông quan chúng, sau khi đã tập hợp và hội tụ 
lại với nhau, sẽ cầu nguyện, tán thán và đi nhiều vòng quanh với hai 
lòng bàn tay của họ chấp lại để ở trên ngực [nói rằng]: “Hãy nói lên, 
hỡi tảng da! Hãy nói lên trên mat nước, hoi tang da!” Ông nghi thé 
nao: Tang da to lớn à áy — bởi vì những lời cầu nguyện, tán thán và việc 
đi nhiễu vòng quanh của đám đông quần chúng đó — sẽ nỗi lên, sẽ nỗi 
lên trên mặt nước hoặc sé nói trôi dat vào bờ không ?” 

“Dạ không, bạch Đức Thé Tôn.” 


"So it is with any man who takes life, steals, indulges in sexual 
misconduct; is a liar, one who speaks divisive speech, harsh speech, 
and idle chatter; is greedy, bears thoughts of ill - will, and holds to 
wrong views. Even though a great crowd of people, gathering and 
congregating, would pray, praise, and circumambulate with their 
hands palm — to - palm over the heart—[saying,] ‘May this man, at the 
break - up of the body, after death, reappear in a good destination, a 
heavenly world ! —still, at the break - up of the body, after death, he 
would reappear in deprivation, a bad destination, a lower realm, hell.” 

“Nhu thé, thì với bat luận người nam nào mà đoạt lay sinh mang, 
trộm cắp, đắm say trong tính dục tà hạnh, là một kẻ nói lời dối trá, là 
người nói lời gây chia rẽ, nói lời thóa ma, va trò chuyện nhàn rỗi VÔ 
ích; là người tham lam, giữ ở trong tâm những ý tưởng cừu hận và chấp 
giữ những kiến giải sai lầm (Tà Kiến). Cho dù là một đám đông quân 
chúng, sau khi đã tập hợp và hội tụ lại với nhau, sẽ cầu nguyện, tán thán 
và đi nhiễu vòng quanh với hai lòng ban tay của họ chấp lại để ở trên 
ngực [nói rang]: “Ước mong người nam này, khi thân hoại và sau khi 
mang chung, được tái tục trong một Thiện Thú, một Cói Thiên Giới !” 








PHƯỚC BẦU - THIỆN CÔNG ĐỨC 125 


- mặc dù vậy, khi thân hoại và sau khi mạng chung, vị ay sé tai tuc trong 
Cõi Giới ban khốn, một Khổ Thú, một Cdi Giới thấp kém hơn, Địa 
Nguc.” 


“Now what do you think: There is the case where a man is one 
who refrains from taking life, from stealing, and from indulging in 
sexual misconduct; he refrains from lying, from speaking divisive 
speech, from harsh speech, and from idle chatter; he is not greedy, 
bears no thoughts of ill - will, and holds to right view. Then a great 
crowd of people, gathering and congregating, would pray, praise, and 
circumambulate with their hands palm — to - palm over the heart 
[saying,] May this man, at the break - up of the body, after death, 
reappear in deprivation, a bad destination, a lower realm, hell !' What 
do you think: Would that man—because of the prayers, praise, and 
circumambulation of that great crowd of people—at the break - up of 
the body, after death, reappear in deprivation, a bad destination, a 
lower realm, hell ? " 

"No, Lord.” 

“Bây giờ Ông nghĩ thé nào: Có trường hợp nơi mà một nam nhân 
là người tự kiêm thúc việc đoạt lấy sinh mang, tự kiểm thúc việc trộm 
cắp, và tự kiểm thúc việc đắm say trong tính dục tà hạnh; vị ấy tự kiểm 
thúc việc nói lời dối trá, tự kiểm thúc việc nói lời gây chia rẽ, tự kiểm 
thúc nói lời thóa mạ, và tự kiểm thúc trò chuyện nhàn rỗi vô ích; vị ay 
không tham lam, không co giữ ở trong tâm những ý tưởng cừu hận và 
chấp giữ những kiến giải sai lầm (7à Kiến). Thế tồi một dám đông 
quân chúng, sau khi đã tập hợp và hội tụ lại với nhau, sẽ cầu nguyện, 
tán thán và đi nhiễu vòng quanh với hai lòng bàn tay của họ chấp lại để 
ở trên ngực [nói rằng]: “Ước mong người nam này, sau khi thân hoại 
và mang chung, tái tuc trong Cói Giới bán khốn, một Khô Thú, một Cói 
Giới thấp kém hon, Dia Ngục !” Óng nghi thé nào: Người nam đó — 
bởi vì những lời cầu nguyện, tán thán và việc đi nhiễu vòng quanh của 
đám đông quần chúng ây — thì sau khi thân hoại và mạng chung — sẽ tái 
tục trong Cói Giói ban khốn, một Khổ Thú, một Cói Giới thấp kém hơn, 
Địa Ngục không ?” 

“Dạ không, bạch Đức Thé Tôn.” 


126 PUNNA - MERIT 


"Suppose a man were to throw a jar of ghee or a jar of oil into a 
deep lake of water, where it would break. There the shards and jar - 
fragments would go down, while the ghee or oil would come up. Then 
a great crowd of people, gathering and congregating, would pray, 
praise, and circumambulate with their hands palm — to - palm over the 
heart [saying,] ‘Sink, O ghee / oil ! Submerge, O ghee / oil ! Go down, 
O ghee / oil!' What do you think: Would that ghee / oil, because of the 
prayers, praise, and circumambulation of that great crowd of people 
sink, submerge, or go down ? " 

"No, Lord." 

“Giả sử một người nam đã ném một lọ bo dùng nấu ăn hoặc một 
lọ dầu vào trong một hò nước sáu, noi mà nó sẽ tan chảy ra. Nơi đó 
những mảnh vỡ và từng mảnh vỡ của cái lọ sẽ chìm xuông, trong khi 
đó bơ dùng nấu án và dau sẽ nói lên. Thé ròi một đám đông quân chúng, 
sau khi đã tập hợp và hội tụ lại với nhau, sẽ cầu nguyện, tán thán và đi 
nhiễu vòng quanh với hai lòng bàn tay của họ chấp lại để ở trên ngực 
[nói rằng]: “Hãy chìm xuông, bơ dùng nau án ơi / dầu oi! Hãy chìm 
dưới nước, bơ dùng nấu án ơi, dầu ơi ! Hãy đi xuống, bơ dùng nau ăn 
ơi /dầu ơi !? Ông nghi thé nào: bơ dùng nấu ăn ay / dầu ấy — bởi vì 
những lời cầu nguyện, tán thán và việc đi nhiễu vòng quanh của đám 
đông quần chúng ấy — sẽ chìm xuống, sẽ chìm dưới nước hoặc sẽ đi 
xuống không ?” 

“Dạ không, bạch Đức Thé Tôn.” 


"So it is with any man who refrains from taking life, from 
stealing, and from indulging in sexual misconduct; refrains from lying, 
from speaking divisive speech, from harsh speech, and from idle 
chatter; is not greedy, bears no thoughts of ill - will, and holds to right 
view. Even though a great crowd of people, gathering and 
congregating, would pray, praise, and circumambulate with their 
hands palm — to - palm over the heart—[saying,] 'May this man, at the 
break - up of the body, afier death, reappear in deprivation, a bad 
destination, a lower realm, hell !’ —still, at the break - up of the body, 
after death, he would reappear in a good destination, a heavenly 
world." (SN XLII:6) 

“Như thé, thì với bát luận người nam nào mà tự kiểm thúc việc 
đoạt lay sinh mang, tự kiêm thúc việc trộm cắp, tự kiểm thúc việc đăm 





PHƯỚC BÁU - THIỆN CÔNG ĐỨC 127 


say trong tính dục tà hạnh, tự kiểm thúc việc nói lời dối trá, tự kiểm 
thúc việc nói lời gây chia rẽ, tự kiểm thúc việc nói lời thóa mạ, và tự 
kiêm thúc việc trò chuyện nhàn rỗi vô ích; không có tham lam, không 
giữ ở trong tâm những y tưởng cừu hận và chấp giữ những kiến giải 
chân chính (Chính Kiến). Cho dù là một đám đồng quan chúng, sau khi - 
đã tập hợp và hội tụ lại với nhau, sẽ cầu nguyện, tán thán và đi nhiễu 
vòng quanh với hai lòng bàn tay của họ chấp lại để ở trên ngực [nói 
rang]: “Ước mong người nam này, khi thân hoại và sau khi mạng chung, 
tái tuc trong Cói Giới ban khốn, một Khô Thú, một Cói Giới thấp kém 
hơn, Địa Ngục !”- mặc dù vậy, khi thân hoại và sau khi mạng chung, vị 
ay sẽ tái tục trong một Thiện Thú, một Cõi Thiên Giới.” (Tương Ung 
Bộ Kinh XLIL£ 6) 


Bhavana: Meditation 
Tu Tập: Thiên Định 


This was said by the Blessed One, said by the Arahant, so I have 
heard: "All the grounds for making merit leading to spontaneously 
arising (in heaven) do not equal one -sixteenth of Awareness - Release 
through Good Will. Good Will —surpassing them—shines, blazes, and 
dazzles. 

"Just as the radiance of all the stars does not equal one - 
sixteenth of the radiance of the moon, as the moon—surpassing them— 
shines, blazes, and dazzles, even so, all the grounds for making merit 
leading to spontaneously arising in heaven do not equal one - sixteenth 
of Awareness - Release through Good Will. Good Will—surpassing 
them—shines, blazes, and dazzles. 

Diéu nay da duoc Duc Thé Tôn nói đến, đã được bậc Bậc Vô 
Sinh nói đến, và như thé Tôi đã được nghe: 

“Tat cả những nén tảng nhằm tạo tác ra Thiện Công Đức hau dat 
dàn đến việc hóa sinh (trong Cói Thiên Giới) thì không bằng một phần 
mười sáu của Pháp Tỉnh Giác Giải Thoát thông qua Thiện Ý (Từ Ái 
Tâm). Thiện Y (Từ Ai Tám) — phi thường hơn chúng — tỏa sáng, chiếu 
sảng rực rỡ và chói sáng. 


128 PUNNA - MERIT 


“Cũng giống nhu sự tỏa sáng của tất cả các vì sao thì không bằng 
một phần mười sáu sự phát quang của mặt trăng, vì mặt trăng — vượt 
trội hơn chúng — tỏa sáng, chiếu sáng rực rỡ và chói sáng; mặc dù vậy, 
tất cả những nền tảng nhằm tạo tác ra Thiện Công Đức hầu dắt đẫn đến 
việc hóa sinh trong Cói Thiên Giới thì không băng một phân mười sáu 
của Pháp Tỉnh Giác Giải Thoát thông qua Thiện Y (Từ Ai Tâm). Thiện 
Y (Từ Ai Tâm) — phi thường hon chúng — tỏa sáng, chiếu sáng rực rỡ 
và chói sáng. 


"Just as in the last month of the rains, in autumn, when the sky 
is clear and cloudless, the sun, on ascending the sky, overpowers the 
space immersed in darkness, shines, blazes, and dazzles, even so, all 
the grounds for making merit leading to spontaneously arising in 
heaven do not equal one - sixteenth of awareness - release through 
Good Will. Good Will —surpassing them—shines, blazes, and dazzles. 

"Cüng gióng nhu vào tháng cuói cùng của mùa mưa, trong mùa 
thu, khi bầu trời trong sáng và không có mây, mặt trời đang dân mọc 
lên trên bầu trời, chinh phục hư không đã dám chìm trong bóng tối, tỏa 
sáng, chiêu sáng rực rỡ và chói sáng; mặc dù vậy, tất cả những nền tảng 
nhằm tao tác ra Thiện Công Đức hầu dat dàn đến việc hóa sinh trong 
Cõi Thiên Giới thì không bằng một phần mười sáu của Pháp Tỉnh Giác 
Giải Thoát thông qua Thiện Y (Từ Ái Tâm). Thiện Y (Từ Ái Tâm) — 
phi thường hơn chúng — tỏa sáng, chiếu sáng rực rỡ và chói sáng. 


"Just as in the predawn darkness the morning star shines, blazes, 
and dazzles, even so, all the grounds for making merit leading to 
spontaneously arising in heaven do not equal one - sixteenth of 
awareness - release through Good Will Good Will—surpassing 
them—shines, blazes, and dazzles.” 

“Cũng góng nhu khoảng thời gian trước rạng đông, sao mai tỏa 
sáng, chiếu sáng rực rỡ và chói sáng; mặc dù vậy, tất cả những nền tảng 
nhằm tạo tác ra Thiện Công Đức hầu dắt đẫn đến việc hóa sinh trong 
Cối Thiên Giới thi không băng một phần mười sáu của Pháp Tinh Giác 
Giải Thoát thông qua Thiện Y (Từ Ai Tâm). T. hiên Y (Từ Ai Tâm) - 
phi thường hơn chúng — tỏa sáng, chiếu sáng rực rỡ và chói sáng. 


When one develops—mindful— 








PHƯỚC BẦU - THIỆN CÔNG ĐỨC 129 


good will immeasurable, 
fetters are worn through, 
on seeing the ending 

of acquisitions. 





If with uncorrupted mind 
you feel good will 

for even one being, 

you become skilled from that. 


But a Noble One produces 
a mind of sympathy 

for all beings, 

an abundance of merit. 


Kingly seers, who conquered the earth 

swarming with beings, 

went about making sacrifices: 

the horse sacrifice, human sacrifice, 

water rites, soma rites, 

and the “Unobstructed, ” 

but these don't equal 

one sixteenth of a well - developed mind of good will— 
as all the constellations don’t, 

one sixteenth of the radiance of the moon. 


One who neither kills 

nor gets others to kill, 

neither conquers, 

nor gets others to conquer, 

with good will for all beings, 

has no hostility with anyone at all. (Tti. 27) 
Ai tu tập Từ Tam, 

Không phóng dat Chính Niệm, 

Các kiết sử giảm thiểu, 

Nhờ thấy Sinh Y diệt. 


130 PUNKA - MERIT 


Néu Tám khóng dóc ác, 
Đối với một hữu tinh, 
Với Từ Tâm như vậy, 
Vị ấy là bậc Thiện. 


Với Tâm tư từ mẫn, 
Với tất cả hữu tình, 
Bậc Thánh tự tác thành, 
Công đức thật vô lượng. 


Ai chiến tháng quả đất, 

Day day những hữu tinh, 

Bậc Vua Chúa chân chính, 
Như các vị tiên nhân, 

Tó chức khắp moi nơi, 

Đủ các loai té đàn, 

Lễ té đàn với ngựa, 

Lễ tế đàn với người, 

Quăng cọc, rượu chiến thắng, 
Lễ chốt cửa đẹp lại, 

Họ không tác thành được, 
Một phần thứ mười sáu, 

Với người khéo tu tập, 

Tâm ý thật từ mẫn, 

Như ánh sáng mặt trăng, 
Thắng sáng mọi vì sao. 

Ai không có giết hại, 

Không khiến người giết hại, 
Không có chinh phục người, 
Không khiến người chinh phục, 
Với Tâm tư từ mẫn, 

Đối với mọi chúng sinh, 

Vị ấy không hận thù. 

Đối với bất cứ ai. (Như Thị Ngữ Kinh. # 27) 


"Now, what are the roots of unskillful things ? Greed is a root of 
unskillful things, aversion is a root of unskillful things, delusion is a 








PHƯỚC BÁU - THIỆN CÔNG ĐỨC 131 


root of unskillful things. These are termed the roots of unskillful 
things... 

. "And what are the roots of skillful things ? Lack of greed is a 
root of skillful things, lack of aversion is a root of skillful things, lack 
of delusion is a root of skillful things. These are termed the roots of 
skillful things.” (MN.# 9) 

“Bây giờ, thé nào là những gốc rễ của các Pháp bất thiện xảo ? 
Tham lam là một sốc rễ của các Pháp bất thiện xảo, sự ác cảm là một 
góc rễ của các Pháp bát thiện xảo, sự si mê là một gốc rễ của các Pháp 
bất thiện xảo. Các điều này được gọi là những gốc rễ của các Pháp bất 
thiện xảo... 

“Và thế nào là những gốc rễ của các Pháp thiện xảo ? Khiếm 
khuyết lòng tham lam là một gốc rễ của các Pháp thiện xảo, khiếm 
khuyết sự ác cảm là một gốc rễ của các Pháp thiện xảo, khiếm khuyết 
sự sỉ mê là một gốc rễ của các Pháp thiện xảo. Các điều này được gọi 
là những gốc rễ của các Pháp thiện xảo. (Trung Bộ Kinh.# 9) 


Then the Kalamas of Kesaputta went to the Blessed One. On 
arrival, some of them bowed down to the Blessed One and sat to one 
side. Some of them exchanged courteous greetings with him and, afier 
an exchange of friendly greetings and courtesies, sat to one side. Some 
of them sat to one side having saluted him with their hands palm — to - 
palm over their hearts. Some of them sat to one side having announced 
their name and clan. Some of them sat to one side in silence. 

Thé rồi những người dán Kalama ở Kesaputta đã di đến Đức 
Thế Tôn. Khi đến nơi, một vài người trong số của họ đã cúi đầu dành 
lễ đến Đức Thế Tôn và đã ngồi sang một bên. Có vài người trong số 
của họ đã trao đôi những lời chào hỏi lịch sự với Đức Thế Tôn và sau 
việc trao đôi những lời thân hữu và lịch sự, đã ngồi sang một bên. Có 
một vài người trong số của họ đã ngôi sang một bên sau khi đã vai chào 
Ngài với hai lòng bàn tay của họ chấp lại để ở trên ngực của mình. Có 
vài người trong số của ho đã ngồi sang một bên sau khi đã công bó tên 
và gia tộc của họ. Có vài người trong số của họ đã ngôi sang một bên 
trong sự im lặng. 


As they sat there, the Kalümàas of Kesaputta said to the Blessed 
One, "Lord, there are some priests and contemplatives who come to 


132 PUNNA - MERIT 


Kesaputta. They expound and glorify their own doctrines, but as for 
the doctrines of others, they deprecate them, revile them, show 
contempt for them, and disparage them. And then other priests and 
contemplatives come to Kesaputta. They expound and glorify their own 
doctrines, but as for the doctrines of others, they deprecate them, revile 
them, show contempt for them, and disparage them. They leave us 
absolutely uncertain and in doubt: Which of these Venerable priests 
and contemplatives are speaking the truth, and which ones are lying ? " 

Khi họ đã ngôi ở noi đó, những người dân Kalama ở Kesaputta 
đã tác bạch đến Đức Thế Tôn: “Bạch Đức Thế Tôn, có một vài vị tế 
hành hoặc các bậc hảo trầm tư giả họ đi đến Kesaputta. Họ giảng giải 
và tôn sùng những học thuyết của riêng họ, thế nhưng đối với các học 
thuyết của những người khác thì họ phản đối chúng, ho phi báng chúng, 
tỏ thái độ miệt thị chúng và đánh giá thấp chúng. Và sau đó những vị 
té hành hoặc các bậc hảo trầm tư già khác ho đi đến Kesaputta. Ho 
giảng giải và tôn sùng những học thuyết của riêng họ, thế nhưng đối 
với các học thuyết của những người khác thì họ phản đối chúng, họ phỉ 
báng chúng, tỏ thái độ miệt thị chúng và đánh giá thấp chúng. Họ để 
lại cho chúng tôi quả thật là bất xác tri và đang có sự nghi ngờ: Trong 
những vị tế hành hoặc các bậc hảo trầm tư giả này thì những ai là đã 
đang nói sự thực và những ai là đã đang nói lời dối trá ?” 


"Of course you are uncertain, Kaélamds. Of course you are in 
doubt. When there are reasons for doubt, uncertainty is born. So in 
this case, Kalamas, don’t go by reports, by legends, by traditions, by 
scripture, by logical conjecture, by inference, by analogies, by 
agreement through pondering views, by probability, or by the thought, 
"This contemplative is our teacher. ' When you know for yourselves that, 
‘These qualities are unskillful; these qualities are blameworthy; these 
qualities are criticized by the wise; these qualities, when undertaken 
and carried out, lead to harm and to suffering —then you should 
abandon them. 

“Lé duong nhiên các ông bát xác tri, này những người dân 
Kalama. Lé đương nhiên các ông đang có sự nghi ngờ. Khi có những 
lý do dé nghi ngờ thì sự bát xác tri đã được sinh ra. Vì vậy trong trường 
hợp này, này những người dàn Kalama, khóng dựa theo vi những bản 
báo cáo, vì những truyền thuyết, vì những truyền thống, vì văn bản kinh 


PHƯỚC BAU - THIỆN CÔNG ĐỨC 133 


điển, vì sự suy đoán biện chứng, vì sự suy luận, vì Phép loại suy, vì sự 

đồng ý qua những kiến giải khảo lu cán trọng, vì theo xác suất hoặc vì 

sự nghĩ suy. Bậc hảo trầm tư giả này là vị Giáo Thọ của chúng ta.” Khi 

tự bản thân các ông liễu tri được rằng: “Những tính chất này là bất thiện 

xảo, những tính chất này là ứng thụ khiến trách, những tính chất này đã. 
bị bậc trí tuệ phê bình; những tính chất này, khi đã thực hiện và đã tién 

hành, dắt dẫn đến sự tón hại và sự khó đau” thé là các ông nên xả ly 

chúng. 


"What do you think, Kalamas ? When greed arises in a person, 
does it arise for welfare or for harm ? " 

"For harm, Lord." 

" And this greedy person, overcome by greed, his mind possessed 
by greed, kills living beings, takes what is not given, goes after another 
person's wife, tells lies, and induces others to do likewise, all of which 
is for long - term harm and suffering ? " 

“Yes, Lord." 

*Các óng nghi thé nào, này các nguói dán Kalama ? Khi lóng 
tham lam khởi sinh lên ở trong một người, thi nó khởi sinh lên vì sự 
phúc lợi hay vi sự ton hại ? 

“Vi sự tôn hai, bach Đức Thé Tôn.” 

“Và người tham lam này, bị áp phục bởi lòng tham, tâm thức của 
vị ấy đã bị lòng tham chiếm hữu, sát mạng những chúng sinh hữu tình, 
lay diéu ma da không được cho, chạy đuôi theo vợ của tha nhân, nói 
những lời dối trá và khuyên nhủ những người khác cũng làm tương tự 
như vậy; tất cả những điều đó có làm cho sự tốn hại và sự khó đau lâu 
đài không ?” 

“Dạ có, bạch Đức Thé Tôn.” 


[Similarly with aversion and delusion.] 
[Một cách tương tự với sự ác cảm và su si mé.] 


“So, as I said, Kālāmās: ‘Don’t go by reports, by legends, by 
traditions, by scripture, by logical conjecture, by inference, by 
analogies, by agreement through pondering views, by probability, or 
by the thought, "This contemplative is our teacher." When you know 
for yourselves that, "These qualities are unskillful; these qualities are 


134 PUNNA - MERIT 


blameworthy; these qualities are criticized by the wise; these qualities, 

when undertaken and carried out, lead to harm and to suffering "—then 
you should abandon them.' Thus was it said. And in reference to this 
was it said. 

“Như thé, này những người dán Kalama, như Ta đã nói: “Không 
dua theo vi những bàn báo cáo, vì những truyền thuyết, vì những truyền 
thống, vì văn bản kinh điển, vì sự suy đoán biện chứng, vì sự suy luận, 
vì Phép loại suy, vì sự đồng ý qua những kiến giải khảo lu cán trọng, vì 
theo xác suất hoặc vi sự nghĩ suy. Bậc hảo trầm tư giả này là vị Giáo 
Thọ của chúng ta.” Khi tự bản thân các ông liễu tri được rằng: “Những 
tính chất này là bất thiện xảo, những tính chất này là ứng thụ khiển 
trách, những tính chất này đã bị bậc trí tuệ phê bình; những tính chất 
này, khi đã thực hiện và đã tién hành thi dat dẫn đến sự tôn hại và sự 
khó đau” - thé là các ông nên xả ly chúng. Do vậy nó đã được nói đến. 
Và trong sự tham chiếu đến điều này, nó đã được nói đến. 


"Now, Kalamáas, don't go by reports, by legends, by traditions, 
by scripture, by logical conjecture, by inference, by analogies, by 
agreement through pondering views, by probability, or by the thought, 
‘This contemplative is our teacher.’ When you know for yourselves 
that, ‘These qualities are skillful; these qualities are blameless; these 
qualities are praised by the wise; these qualities, when undertaken and 
carried out, lead to welfare and to happiness '—then you should enter 
and remain in them. 

“What do you think, Kālāmās ? When lack of greed arises in a 
person, does it arise for welfare or for harm 2” 

"For welfare, Lord." 

"And this ungreedy person, not overcome by greed, his mind not 
possessed by greed, doesn't kill living beings, take what is not given, 
go afier another person's wife, tell lies, or induce others to do likewise, 
all of which is for long - term welfare and happiness. ” 

“Yes, Lord. " 

“Bây giờ, này những người dan Kalama, không dựa theo vi 
những bản báo cáo, vì những truyền thuyết, vì những truyền thống, vì 
văn bản kinh điển, vì sự suy đoán biện chứng, vì sự suy luận, vì Phép 
loại suy, vì sự đồng ý qua những kiến giải khảo lu cán trọng, vi theo 
xác suất hoặc vì sự nghĩ suy. Bậc hảo trầm tư giả này là vị Giáo Thọ 


PHƯỚC BẦU - THIỆN CÔNG ĐỨC 135 


của chúng ta.” Khi tự bản thân các ông liễu tri được rằng: “Những tính 
chất này là thiện xảo, những tính chất này là vô khả trách bị, những tính 
chất này đã được bậc trí tuệ tán thán; những tính chất này, khi đã thực 
hiện và đã được tiến hành thì dắt dẫn đến sự phúc lợi và niềm hạnh 
phúc”- thé là các ông nên tham dự phan vào và an trú ở trong chúng.” - 

“Các ông nghi thé nào, này các người dân Kalama ? Khi khiếm 
khuyết lòng tham khởi sinh lên ở trong một người, thì nó khởi sinh lên 
vì sự phúc lợi hay vì sự tôn hại ? 

“Vi sự phúc lợi, bạch Đức Thé Tôn.” 

“Và người không có tham lam này, không có bị áp phục bởi lòng 
tham, tâm thức của vị ay đã không có bị lòng tham chiếm hữu, đã không 
có sát mạng những chúng sinh hữu tinh, đã không có lay điều mà đã 
không được cho, đã không có chạy đuôi theo vợ của tha nhân, đã không 
có nói những lời dối trá và đã không có khuyên nhủ những người khác 
cũng làm tương tự như vậy; tất cả những điều đó có làm cho sự phúc 
lợi và niềm hạnh phúc lâu dài không ?" 

“Dạ có, bạch Đức Thế Tôn.” 


[Similarly with lack of aversion and lack of delusion.] 
[Một cách tuong tự với sự khiêm khuyết lòng ác cảm và sự khiêm 
khuyết sự si mé.] 


"So, as I said, Kalümas: ‘Don’t go by reports, by legends, by 
traditions, by scripture, by logical conjecture, by inference, by 
analogies, by agreement through pondering views, by probability, or 
by the thought, "This contemplative is our teacher." When you know 
for yourselves that, "These qualities are skillful; these qualities are 
blameless; these qualities are praised by the wise; these qualities, when 
undertaken and carried out, lead to welfare and to happiness "—then 
you should enter and remain in them.’ Thus was it said. And in 
reference to this was it said. 

“Như thé, này những người dân Kalama, nhu Ta đã nói: “Không 
dựa theo vì những bản báo cáo, vì những truyền thuyết, vì những truyền 
thống, vì văn bản kinh điển, vì sự suy đoán biện chứng, vì sự suy luận, 
vì Phép loại suy, vì sự đồng y qua những kiến giải khảo lų cán trọng, vi 


136 PUNNA - MERIT 


theo xác suất hoặc vi sự nghĩ suy. Bậc hảo trầm tư già này là vi Giáo 
Tho của chúng ta.” Khi tự bán thân các ông liễu tri được rằng: “Những 
tính chất này là thiện xảo, những tính chất này là vô khả trách bị, những 
tính chất này đã được bậc trí tuệ tán thán; những tính chất này, khi đã 
thực hiện và đã được tién hành thì dat dẫn đến sự phúc lợi và niềm hạnh 
phúc”- thế là các ông nên tham dự phân vào và an trú ở trong chúng.” 
Do vậy nó đã được nói đến. Và trong sự tham chiếu đến điều này, nó 
đã được nói đến. 


"Now, Kalamdas, one who is a disciple of the noble ones—thus 
devoid of greed, devoid of ill will, undeluded, alert, and resolute—keeps 
pervading the first direction [the East]—as well as the second 
direction, the third, and the fourth—with an awareness imbued with 
Good Will. Thus he keeps pervading above, below, and all around, 
everywhere and in every respect the all - encompassing world with an 
awareness imbued with Good Will: abundant, | expansive, 
immeasurable, free from hostility, free from ill will. 

“Bay giờ, nay những người dan Kalama, có một người là một dé 
tử của Chư Thánh Nhân — do vậy cháng có lóng tham, cháng CÓ su cừu 
hận, chang có su lừa gat dối manh, cảnh tinh va Cương quyết — được 
bién mãn tâm thức đến hướng thứ nhất (hướng Đông) — cũng như hướng 
thứ hai, thứ ba và thứ tư — với sự tỉnh giác đã được thấm nhuân với 
Thiện Y (Từ Ái T. am). Thé là vi áy biến mãn đến hướng trên, hướng 
dưới và lan tỏa khắp chung quanh, khắp mọi nơi, và trên khắp mọi 
phương diện bao trùm cả thế gian với một sự tỉnh giác đã được thấm 
nhuàn với Thiện Y (Từ Ái Tâm): chan chứa tám lòng vô lượng bác ái 
vị tha, không pha ác cảm, không vương tư thù. 


"He keeps pervading the first direction—as well as the second 
direction, the third, and the fourth—with an awareness imbued with 
Compassion. Thus he keeps pervading above, below, and all around, 
everywhere and in every respect the all - encompassing world with an 
awareness imbued with Compassion: abundant, | expansive, 
immeasurable, free from hostility, free from ill will. 

“Vị ây bién mãn tâm thức đến hướng thứ nhát— cũng như hướng 
thứ hai, thứ ba và thứ tư — với sự tỉnh giác đã được thám nhuàn với 
Lóng Bi Mán (sw dóng tinh). Thé là vi áy bién màn dén huóng trén, 


PHƯỚC BÁU - THIỆN CÔNG ĐỨC 137 


hướng dưới và lan tỏa khắp chung quanh, khắp mọi nơi, và trên khắp 
mọi phương diện bao trùm cả thê gian với một sự tỉnh giác đã được 
thám nhuan với Lòng Bi Mẫn (sự đồng tinh): chan chứa tám lóng vó 
lượng bác ái vi tha, không pha ác cảm, không vương tư thù. 


"He keeps pervading the first direction—as well as the second 
direction, the third, and the ƒourth—with an awareness imbued with 
Empathetic Joy. Thus he keeps pervading above, below, and all 
around, everywhere and in every respect the all -encompassing world 
with an awareness imbued with Empathetic Joy: abundant, expansive, 
immeasurable, free from hostility, free from ill will. 

“Vị áy bién mãn tâm thức đến hướng thứ nhất- cũng như hướng 
thứ hai, thứ ba và thứ tư — với sự tỉnh giác đã được thám nhuân với Sw 
Tùy Hy (Lac Sự Vi Tha). Thé là vị ấy bién mãn đến hướng trên, hướng 
dưới và lan tỏa khắp chung quanh, khắp mọi nơi, và trên khắp mọi 
phương diện bao trùm cả thế gian với một sự tỉnh giác đã được thấm 
nhuân với Sw Tùy Hy (Lạc Sự Vi Tha): chan chứa tâm lòng vô lượng 
bác ái vi tha, không pha ác cam, không vương tu thù. 


“He keeps pervading the first direction—as well as the second 
direction, the third, and the fourth—with an awareness imbued with 
Equanimity. Thus he keeps pervading above, below, and all around, 
everywhere and in every respect the all - encompassing world with an 
awareness imbued with | Equanimity: abundant, | expansive, 
immeasurable, free from hostility, free from ill will. 

“Vị Ấy bién mãn tâm thức đến hướng thứ nhất- cũng như hướng 
thứ hai, thứ ba và thứ tư — với sự tỉnh giác đã được thám nhuan với S. w 
Hành Xá (Sự Trấn Tịnh). Thé là vị ấy biến mãn đến hướng trên, 
hướng dưới và lan tỏa khắp chung quanh, khắp mọi nơi, và trên khắp 
mọi phương diện bao trùm cả thé gian với một sự tính giác đã được 
thám nhuàn với Sw Hanh Xå (Sự Trấn Tịnh): chan chứa tám lòng vô 
lượng bác ái vị tha, không pha ác cảm, không vương tư thù. 


"Now, Kalamàas, one who is a disciple of the noble ones—his 
mind thus free from hostility, free from ill will, undefiled, and pure— 


acquires four assurances in the here — and - now: 


138 PUNNA - MERIT 


“Tf there is a world after death, if there is the fruit of actions 
rightly and wrongly done, then this is the basis by which, with the 
break- up of the body, after death, I will reappear in a good destination, 
a heavenly world.’ This is the first assurance he acquires. 

"'But if there is no world after death, if there is no fruit of actions 
rightly and wrongly done, then here in the present life I look afier 
myself with ease—free from hostility, free from ill will, free from 
trouble.' This is the second assurance he acquires. 

“Bay giờ, này những người dân Kalama, co một người vi áy là 
một đệ tử của Chư Thánh Nhân — tâm thức của vị áy do vậy không pha 
ac cảm, không vương tu thu, bất ué nhiễm và tinh khiết — có được bốn 
sự an ôn ngay tức thời: 

“Nếu như có một đời sống sau khi tử vong, néu nhu có thành quà 
của những tác hành đã được thực hiện một cách đúng đắn và một cách 
sai trật, thế thì đây là cơ sở để mà, khi thân hoại và mạng chung, Tôi sẽ 
tái tục trong một Thiện Thú, một Cói Thiên Giới.” Đây là sự an ôn thứ 
nhất mà vị áy có được. 

“Nếu như không có đời sống sau khi tử vong, néu như không có 
thành quả của những tác hành đã được thực hiện một cách đúng dán và 
một cách sai trật, thế thì trong kiếp sống hiện tại Ta chăm sóc bản thân 
mình một cách dễ dàng - không pha ác cảm, không vương tư thù, không 
có sự hé luy. Đây là sự an ón thứ nhất mà vị ấy có được. 


“Tf evil is done through acting, still I have willed no evil for 
anyone. Having done no evil action, from where will suffering touch 
me ?' This is the third assurance he acquires. 

“ ‘But if no evil is done through acting, then I can assume myself 
pure in both respects.’ This is the fourth assurance he acquires. 

“One who is a disciple of the noble ones—his mind thus free from 
hostility, free from ill will, undefiled, and pure—acquires these four 
assurances in the here — and - now." (AN IIL.# 66) 
| “Nếu nhu điều xâu ác được tạo là bởi do sự tác hành, mặc dù vậy 
Tôi đã không có ý muốn điều xấu ác cho bát cứ ai. Đã không có tao tác 
ác hạnh thì từ nơi đâu sự khó đau sẽ can hệ đến Tôi ?” Đây là sự an ôn 
thứ ba mà vị ấy có được. 


PHƯỚC BAU - THIEN CÔNG ĐỨC 139 


“Thế nhưng nếu như không có điều xấu ác nào được tạo bởi do 
sự tác hành, thé thì Tôi có thê tự cho bản thân mình tỉnh khiết ở cả hai 
phương diện.” Đây là sự an ón thứ tư vị ấy có được. 

“Một người vị ay là một đệ tử của Chu Thánh Nhân — tâm thức 
của vị ấy do vậy không pha ác cảm, không vương tư thù, bát ué nhiễm 
và tinh khiết — có được bón sự an ôn này ngay tức thoi." (Tăng Chi 
Bộ Kinh HH.# 66) 


Then a large number of monks went to the Blessed One and, on 
arrival, having bowed down to him, sat to one side. As they were sitting 
there they said to him, "Lord, just now in Sàvatthi a certain monk died 
after having been bitten by a snake. " 

"Then it's certain, monks, that that monk didn't suffuse the four 
royal snake lineages with a mind of Good Will. For if he had suffused 
the four royal snake lineages with a mind of Good Will, he would not 
have died afier having been bitten by a snake. Which four ? The 
Virüpakkha royal snake lineage, the Erüpatha royal snake lineage, the 
Chabyaputta royal snake lineage, the Dark Gotamaka royal snake 
lineage. It’s certain that that monk didn’t suffuse these four royal snake 
lineages with a mind of Good Will. For if he had suffused these four 
royal snake lineages with a mind of Good Will, he would not have died 
after having been bitten by a snake. I allow you, monks, to suffuse these 
four royal snake lineages with a mind of Good Will for the sake of self 
- protection, self - guarding, self - preservation.” 

Thé rồi một số lượng lớn các vi tu sĩ đã đi đến Đức Thế Tôn và, 
khi đến nơi, đã cúi đầu đảnh lễ đến Đức Thế Tôn và đã ngồi sang một 
bên. Khi họ đã đang ngòi ở noi đó, ho đã tác bạch đến Ngài: “Bạch 
Đức Thé Tôn, thoat mới đây, có một vị tu sĩ nào đó ở Sávatthi đã mệnh 
chung sau khi đã bị rắn cắn.” 

“Thế là chắc chắn rằng, này các vị tu sĩ, vị tu sĩ ây đã không có 
đượm nhuân với một tâm thức Thiện Ý (Từ Ái Tâm) đến bỗn dòng 
giống xà vương. Vì nếu như vị ấy đã có đượm nhuân với một tâm thức 
Thiện Y (Từ Ái Tâm) đến bón dòng giống Xà Vương thì vị ây sẽ không 
có mệnh chung sau khi đã bị răn căn. Thé nào là bón ? Dòng gióng Xà 
Vương Virüpakkha, dòng giống Xa Vương Erapattha, dòng giống 
Xà Vương Chabyaputta, dòng giống Xà Vương Kanhagotamaka. 
Chắc chắn rang vị tu sĩ ấy đã không có đượm nhuán với một tâm thức 


140 PUNNA - MERIT 


Thién Y (Tir Ái Tám) dén bón dóng gióng xà vuong. Néu nhu vi áy dà 
có duom nhuan với một tâm thức Thiện Y (Từ Ai Tám) đến bón dòng 
giống xà vương thì vị ấy sẽ không có mệnh chung sau khi đã bị rắn cắn. 
Ta cho phép các người, này các vi tu sĩ, hãy đượm nhuan với một tâm 
thức Thiện Y (Từ Ái Tám) đến bón dòng gióng Xà Vương này vì lợi 
ích trong việc tự ngã phòng hộ, tự ngã bảo vệ và tự ngã bảo hộ.” 





I have good will for the Viriipakkhas, 
good will for the Erãpathas, 

good will for the Chabyaputtas, 
good will for the Dark Gotamakas. 


I have good will for footless beings, 
good will for two - footed beings, 
good will for four - footed beings, 
good will for many - footed beings. 


May footless beings do me no harm. 

May two - footed beings do me no harm. 
May four - footed beings do me no harm. 
May many - footed beings do me no harm. 


May all creatures, 
all breathing things, 
. all beings 
—each and every one— 
meet with good fortune. 
May none of them come to any evil. 
Limitless is the Buddha, 
limitless the Dhamma, 
limitless the Sangha. 
There is a limit to creeping things: 
snakes, scorpions, centipedes, 
spiders, lizards, and rats. 
I have made this safeguard, 
I have made this protection. 
May the beings depart. 





PHƯỚC BÁU - THIỆN CÔNG ĐỨC 141 


I pay homage 

to the Blessed One, 

homage to the seven 

rightly Self - Awakened ones. (AN IV.# 67) 
Ta hãy có Từ Tâm 

Với Virüpakkha, 

Ta hãy có Từ Tâm với Erapattha, 
Ta hãy có Từ Tâm 

Với Chabyaputta, 

Ta hãy có Từ Tâm 

Với Kanhagotamaka; 


Ta hãy có Từ Tâm 

Với các loài không chân, 
Ta hãy có Từ Tâm 

Với các loài hai chân, 
Ta hãy có Từ Tâm 

Với các loài bón chân, 
Ta hãy có Từ Tâm, 

Với các loài nhiều chân, 


Mong rằng loài không chân 
Không có làm hại ta, 

Mong rằng loài hai chân 
Không có làm hại ta, 

Mong rằng loài bốn chân 
Không có làm hại ta, 

Mong răng loài nhiều chân 
Không có làm hại ta, 


Mọi chúng sinh, hữu tình 

Toàn thé mọi sinh vật, 

Mong chúng thấy hiền Thiện, 

Chớ đi đến điều ác. (Tăng Chi Bộ Kinh IV.# 67) 


"Monks, there are these five aspects of speech by which others 
may address you: timely or untimely, true or false, affectionate or 


142 PUNKA - MERIT 


harsh, beneficial or unbeneficial, with a mind of Good Will or with 
inner hate. Others may address you in a timely way or an untimely way. 
They may address you with what is true or what is false. They may 
address you in an affectionate way or a harsh way. They may address 
you in a beneficial way or an unbeneficial way. They may address you 
with a mind of Good Will or with inner hate. In any event, you should 
train yourselves: 'Our minds will be unaffected and we will say no evil 
words. We will remain sympathetic to that person's welfare, with a 
mind of Good Will, and with no inner hate. We will keep pervading him 
with an awareness imbued with Good Will and, beginning with him, we 
will keep pervading the all - encompassing world with an awareness 
imbued with Good Will—abundant, expansive, immeasurable, free 
from hostility, free from ill will.’ That’s how you should train 
yourselves. 

“Này các vị tu sĩ, có năm phương diện về ngôn từ ma các tha 
nhân có thê nói chuyện với các người: hợp thời hoặc phi thời, chân thực 
hoặc dối trá, hữu ái tâm hoặc thô ác ngữ, hữu phúc lợi hoặc phi phúc 
lợi, với một tâm thức Thién Y (Từ Ái T. âm) hoặc với sự tiềm án hận 
thù. Các tha nhân có thé nói chuyện với các người trong một phuong 
thức hợp thời hoặc một phương thức phi thời. Họ có thể nói chuyện 
VỚI các nguoi VỚI điều chân thực hoặc với điều dối trá. Họ có thể nói 
chuyện với các người trong một phương thức hữu ái tâm hoặc trong 
một phương thức thô ác ngữ. Ho có thé nói chuyện với các người trong 
một phương thức hữu phúc lợi hoặc một phương thức phi phúc lợi. Họ 
có thê nói chuyện ' VỚI các người với một tâm thức Thiên Ý(Từ Ái T. âm) 
hoặc với sự tiềm án hận thù. Trong bát cứ sự kiện nào, các người cần 
phải tu dưỡng bản thân mình: “Tâm thức của chúng tôi sẽ không bị biến 
nhiễm và chúng tôi sẽ không nói những thô ác ngữ. Chúng tôi sẽ vẫn 
giữ sự thiện cảm đối với điều phúc lợi của người ây, với một tâm thức 
Thiện Y (Từ Ái Tâm) và không có sự tiềm án hận thù. Chúng tôi sẽ 
biến mãn tâm thức đến vị ấy với một sự tỉnh giác đã được thám nhuan 
với Thiện Ý (Từ Ái Tâm) và, bắt đầu với vị ay, chúng ta sẽ biến mãn 
tâm thức đến khắp mọi phương diện bao trùm cả thế gian với một sự 
tỉnh giác đã được thám nhuan với T. hién Y (Từ Ai Tám) - chan chứa 
tám lòng vô lượng bác ái vị tha, không pha ác cảm, không vương tư 
thù.” Đó là cách thức mà các người cân phải tu dưỡng ban thân minh. 








PHƯỚC BÁU - THIỆN CÔNG ĐỨC 143 


"Suppose that a man were to come along carrying a hoe and a 
basket, saying, ‘I will make this great earth be without earth.’ He would 
dig here and there, scatter soil here and there, spit here and there, 
urinate here and there, saying, ‘Be without earth. Be without earth.’ 
Now, what do you think—would he make this great earth be without 
earth ? " 

"No, Lord. Why is that ? Because this great earth is deep and 
enormous. It can't easily be made to be without earth. The man would 
reap only a share of weariness and disappointment. " 

“Gia sử rang một nam nhân cám một cái cuộc và một cái giỏ đã 
đi đến và nói Tăng: “Tôi sẽ làm cho qua địa cầu to lớn này không còn là 
quả địa cầu.” Vị ấy sẽ đào chỗ này chỗ nọ, vung vãi đất chỗ này chó 
no, khác nhó chó này chó no, tiểu tiện chó này chỗ nọ, khi nói rằng: 
“Cho không còn là quả địa cầu. Cho không còn là quả địa cầu.” Báy 
gio, các người nghĩ thế nào — vị ấy sẽ làm cho quả địa cầu này không 
còn là quả địa câu được không ?" 

“Dạ không, bạch Đức Thế Tôn. Vì sao vậy ? Bởi vì quả địa cầu 
to lớn này sâu thắm và không lồ. Khong thé nao dé dang dé lam cho 
khong con qua dia cầu được. Vi ấy chi sẽ gặt hái một phần nào ngán 
ngâm và thất vọng.” 


In the same way, monks, there are these five aspects of speech by 
which others may address you: timely or untimely, true or false, 
affectionate or harsh, beneficial or unbeneficial, with a mind of good 
will or with inner hate. Others may address you in a timely way or an 
untimely way. They may address you with what is true or what is false. 
They may address you in an affectionate way or a harsh way. They may 
address you in a beneficial way or an unbeneficial way. They may 
address you with a mind of Good Will or with inner hate. In any event, 
you should train yourselves: 'Our minds will be unaffected and we will 
say no evil words. We will remain sympathetic to that person's welfare, 
with a mind of Good Will, and with no inner hate. We will keep 
pervading him with an awareness imbued with Good Will and, 
beginning with him, we will keep pervading the all - encompassing 
world with an awareness imbued with Good Will equal to the great 
earth—abundant, expansive, immeasurable, free from hostility, free 
from ill will." That's how you should train yourselves. 


144 PUNNA - MERIT 


Trong cùng phương thức, này các vi tu sĩ, có năm phương diện 
về ngón từ mà các tha nhân có thé nói chuyện với các người: hợp thời 
hoặc phi thời, chân thực hoặc dối trá, hữu ái tâm hoặc thô ác ngữ, hữu 
phúc lợi hoặc phi phúc lợi, với một tâm thức Thiện Y (Từ Ái Tâm) hoặc 
với sự tiềm án hận thù. Các tha nhân có thé nói chuyện với các người 
trong một phương thức hợp thời hoặc một phương thức phi thời. Họ có 
thể nói chuyện với các người với điều chân thực hoặc với điều dối trá. 
Ho có thé nói chuyện với các người trong một phương thức hữu ái tâm 
hoặc trong một phương thức thô ác ngữ. Họ có thể nói chuyện với các 
người trong một phương thức hữu phúc lợi hoặc một phương thức phi 
phúc lợi. Họ có thé nói chuyện với các người với một tâm thức Thiện 
Y (Từ Ái Tâm) hoặc với sự tiềm án hận thù. Trong bát cứ sự kiện nào, 
các người cần phải tu dưỡng bản thân mình: “Tâm thức của chúng tôi 
sẽ không bị biến nhiễm và chúng tôi sẽ không nói những thô ác ngũ. 
Chúng tôi sẽ vẫn giữ sự thiện cảm đối với điều phúc lợi cua người ay, 
với một tam thức Thiện Y (Từ Ai Tâm) va không có sự tiềm án hận thù. 
Chúng tôi sé bién mãn tâm thức đến vị ấy với một sự tỉnh giác đã được 
thám nhuần với Thiện Y (Từ Ai Tám) và, bat đầu với vị ấy, chúng ta sẽ 
biến mãn tâm thức đến khắp mọi phương diện bao trùm cả thé gian với 
một sự tỉnh giác đã được thám nhuán với Thiên Ý (Từ Ái Tâm) sánh tợ 
quả địa cầu to lớn - chan chứa tám lòng vô lượng bác ái vị tha, không 
pha ác cảm, không vương tư thù.” Đó là cách thức mà các người cần 
phải tu dưỡng bản than minh. 


"Suppose that a man were to come along carrying lac, yellow 
orpiment, indigo, or crimson, saying, 'I will draw pictures in space, Ï 
will make pictures appear.’ Now, what do you think—would he draw 
pictures in space and make pictures appear ? ” 

"No, Lord. Why is that ? Because space is formless and 
featureless. It's not easy to draw pictures there and to make them 
appear. The man would reap only a share of weariness and 
disappointment. " 

“Giả sử rằng một nam nhân cầm màu đỏ cánh kiến, màu vàng 
huỳnh thạch, màu lam sâm, hoặc màu đỏ thám, đã đi đến và nói rằng: 
“Tôi sẽ vẽ những tranh ảnh trong hư không, Tôi sẽ làm cho những tranh 
ảnh hiển lộ.” Báy giờ, các người nghĩ thế nào — vị ay sé vẽ những tranh 
ảnh trong hư không và làm cho những tranh ảnh hiển lộ được không ?" 


PHƯỚC BÁU - THIỆN CÔNG ĐỨC 145 


“Dạ không, bạch Đức Thé Tôn. Vì sao vậy ? Bởi vi hu không 
thì vô định hình và vô đặc sắc. Không thé nào dé dàng dé vé nhüng 
tranh ảnh ở nơi đó và làm cho chúng hiện lộ được. Vi ay chỉ sẽ gat hái 
một phần nào ngán ngắm và thất vọng.” 


“In the same way, monks, there are these five aspects of speech 
by which others may address you.... In any event, you should train 
yourselves: 'Our minds will be unaffected and we will say no evil 
words. We will remain sympathetic to that person's welfare, with a 
mind of Good Will, and with no inner hate. We will keep pervading 
him with an awareness imbued with Good Will and, beginning with 
him, we will keep pervading the all - encompassing world with an 
awareness imbued with Good Will equal to space—abundant, 
expansive, immeasurable, free from hostility, free from ill will.' That's 
how you should train yourselves. 

“Trong cùng phương thức, này các vi tu sĩ, có năm phuong diện 
về ngôn từ mà các tha nhân có thê nói chuyện với các người: hợp thời 
hoặc phi thời, chân thực hoặc dôi tra, hữu ái tâm hoặc thô ác ngữ, hữu 
phúc lợi hoặc phi phúc lợi, với một tâm thức Thiện Ý (Từ Ái Tâm) hoặc 
với sự tiềm ấn hận thù. Các tha nhân có thể nói chuyện với các người 
trong một phương thức hợp thời hoặc một phương thức phi thời. Họ có 
thé nói chuyện với các nguói với điều chân thực hoặc với điều dối trá. 
Họ có thê nói chuyện với các người trong một phương thức hữu ái tâm 
hoặc trong một phương thức thô ác ngữ. Ho có thé nói chuyện với các 
người trong một phương thức hữu phúc lợi hoặc một phương thức phi 
phúc lợi. Ho có thé nói chuyện với các người với một tâm thức Thién 
Y (Tir Ái T am) hoặc với sự tiềm án hận thù. Trong bất cứ sự kiện nào, 
các người cần phải tu dưỡng bản thân mình: “Tâm thức của chúng tôi 
sẽ không bị biến nhiễm và chúng tôi sẽ không nói những thô ác ngữ. 
Chúng tôi sẽ vẫn giữ sự thiện cam đối với điều phúc lợi cua nguoi ay, 
với một tam thức Thiện Y (Từ Ai Tâm) va không có sự tiềm án hận thù. 
Chúng tôi sẽ biến mãn tâm thức đến vị ấy với một sự tỉnh giác đã được 
thám nhuan với Thiện Ý (Từ Ái Tâm) và, bắt đầu với vị ay, chung ta sé 
biến mãn tâm thức đến khắp moi phương diện bao trùm cả thé gian với 
một sự tỉnh giác đã được thám nhuân với T. hiện Y (Tir Ái T am) sánh to 
hư không - chan chứa tâm lòng vô lượng bác ái vị tha, không pha ác 


146 PUNNA - MERIT 


cảm, không vương tư thù.” Đó là cách thức mà các người cán phải tu 
dưỡng bản thân mình. 


"Suppose that a man were to come along carrying a burning 
grass torch and saying, 'With this burning grass torch I will heat up the 
river Ganges and make it boil.' Now, what do you think—would he, 
with that burning grass torch, heat up the river Ganges and make it 
boil? " 

"No, Lord. Why is that ? Because the river Ganges is deep and 
enormous. It’s not easy to heat it up and make it boil with a burning 
grass torch. The man would reap only a share of weariness and 
disappointment. " 

“Giả sử rằng một nam nhân cám một ngon đuốc có khó đang 
cháy đã đi đến và nói rằng: “Với ngọn đuốc có khô đang cháy này lôi 
sẽ hâm nóng sông Háng lên và làm cho nó sôi lên.” Bấy gió, Các nguói 
nghi thé nào — với ngon duóc có khô đang cháy ấy, vị ấy sẽ hâm nóng 
sông Hằng lên và làm cho nó sôi lên được không ?” 

“Dạ không, bạch Đức Thế Tôn. Vì sao vậy ? Bởi vì sông Hằng 
thì sâu thắm và rộng lớn. Không thể nào dễ dàng với một ngọn đuốc 
có khô đang cháy để hâm nóng nó lên và làm cho nó sôi lên được. Vị 
ay chỉ sẽ gặt hái một phần nào ngán ngâm và thất vọng.” 


"In the same way, monks, there are these five aspects of speech 
by which others may address you.... In any event, you should train 
yourselves: 'Our minds will be unaffected and we will say no evil 
words. We will remain sympathetic to that person's welfare, with a 
mind of Good Will, and with no inner hate. We will keep pervading him 
with an awareness imbued with Good Will and, beginning with him, we 
will keep pervading the all - encompassing world with an awareness 
imbued with Good Will equal to the river Ganges—abundant, 
expansive, immeasurable, free from hostility, free from ill will." That's 
how you should train yourselves. 

"Trong cùng phương thức, này các vi tu sĩ, có năm phuong diện 
về ngôn từ mà các tha nhân có thể nói chuyện với các người: hợp thời 
hoặc phi thời, chân thực hoặc dối tra, hữu ái tâm hoặc thô ác net, hữu 
phúc lợi hoặc phi phúc lợi, với một tâm thức Thiện Y (Từ Ai Tâm) hoặc 
với sự tiềm án hận thù. Các tha nhân có thé nói chuyện với các người 


PHƯỚC BẦU - THIỆN CÔNG ĐỨC 147 


trong một phương thức hợp thời hoặc một phương thức phi thời. Họ có 
thé nói chuyện với các người với điều chân thực hoặc với điều dối trá. 
Họ có thể nói chuyện với các người trong một phương thức hữu ái tâm 
hoặc trong một phương thức thô ác ngữ. Ho có thé nói chuyện với các 
người trong một phương thức hữu phúc lợi hoặc một phương thức phi. 
phúc lợi. Họ có thể nói chuyện với các người với một tâm thức Thiện 
Y (Từ Ái T. am) hoặc voi sự tiềm ân hận thù. Trong bất cứ sự kiện nảo, 
các người cân phải tu dưỡng bản thân mình: “Tam thức của chúng tôi 
sẽ không bị biến nhiễm và chúng tôi sẽ không nói những thô ác ngữ. 
Chúng tôi sẽ vẫn giữ sự thiện cảm đối với điều phúc lợi Của người ây, 
với một tâm thức Thiện Ý (Từ Ái Tâm) và không có sự tiềm án hận thù. 
Chúng tôi sẽ bién mãn tâm thức đến vị ấy với một sự tính giác đã được 
thám nhuân với Thiện Y (1 Từ Ai Tâm) và, bat đầu với vị ay, chúng ta sẽ 
bién mãn tâm thức đến khắp mọi phương diện bao trùm cả thế gian với 
một sự tỉnh giác đã được thám nhuán với T. hién Y (T. ir Ái Tám) sánh to 
sóng Háng - chan chứa tám lòng vô lượng bác ái vi tha, khóng pha ác 
cảm, không vương tư thù.” Đó là cách thức mà các người cân phải tu 
dưỡng bản thân mình. 


"Suppose there were a catskin bag—beaten, well - beaten, 
beaten through and through, soft, silky, free of rustling and crackling— 
and a man were to come along carrying a stick or shard and saying, 
With this stick or shard I will take this catskin bag—beaten, well - 
beaten, beaten through and through, soft, silky, free of rustling and 
crackling—and I will make it rustle and crackle.’ Now, what do you 
think—would he, with that stick or shard, take that catskin bag— 
beaten, well - beaten, beaten through and through, soft, silky, free of 
rustling and crackling —and make it rustle and crackle ?” 

“No, Lord. Why is that ? Because the catskin bag is beaten, well- 
beaten, beaten through and through, soft, silky, free of rustling and 
crackling. It’s not easy to make it rustle and crackle with a stick or 
shard. The man would reap only a share of weariness and 
disappointment. ` 

“Gia sử có một túi da mèo — đã được dap bep, đã được khéo dap 
bẹp, đã bị đập bẹp hoàn toàn, mém mại, mịn mang, không con tiếng sột 
soạt và tiếng lộp bộp, và một nam nhân cám một cây gậy hoặc một 
mảnh vỡ, đã đi đến và nói rằng: “Với cây gậy hoặc mảnh vỡ này Tôi sẽ 


148 PUNNA - MERIT 


dap vào tui da mèo này — đã được đập bep, da được khéo đập bep, đã 
bị đập bẹp hoàn toàn, mềm mại, mịn màng, không còn tiếng sột Soat và 
tiếng lộp bộp, và Tôi sẽ làm cho nó phát ra tiếng sột soạt và tiếng lộp 
bộp.” Bấy giờ, các người nghĩ thế nào — vị ấy, với cây gậy hoặc mảnh 
vỡ ây, sẽ đập vào túi da mèo ây — đã được đập bẹp, đã được khéo đập 
bẹp, đã bị đập bẹp đập đi đập lại, mềm mại, min màng, không còn tiếng 
sột soạt và tiếng lộp bộp, và sẽ làm cho nó phát ra tiếng sột soạt và tiếng 
lộp bộp được không ?” 

“Dạ không, bạch Đức Thé Tôn. Vi sao vậy ? Bói vì tâm da mèo 
đã được đập bẹp, đã được khéo đập bẹp, đã bị đập bẹp hoàn toàn, mém 
mại, min mang, không còn tiếng sột soat và tiếng lộp bộp. Không thể 
nào dễ dàng với một cây gậy hoặc một mảnh vỡ đề làm cho nó phát ra 
tiếng sột soạt và tiếng lộp bộp được. Vị ấy chỉ sẽ gặt hái một phần nào 
ngán ngâm và thất vọng.” 


"In the same way, monks, there are these five aspects of speech 
by which others may address you.... In any event, you should train 
yourselves: 'Our minds will be unaffected and we will say no evil 
words. We will remain sympathetic to that person's welfare, with a 
mind of Good Will, and with no inner hate. We will keep pervading him 
with an awareness imbued with Good Will and, beginning with him, we 
will keep pervading the all - encompassing world with an awareness 
imbued with Good Will equal to a catskin bag—abundant, expansive, 
immeasurable, free from hostility, free from ill will.’ That's how you 
should train yourselves. 

"Trong cùng phương thức, này các vi tu sĩ, có năm phuong diện 
vé ngôn từ mà các tha nhân có thé nói chuyện với các người: hợp thời 
hoặc phi thời, chân thực hoặc dối trá, hữu ái tâm hoặc thô ác ngữ, hữu 
phúc lợi hoặc phi phúc lợi, với một tâm thức Thiện Y (Từ Ai Tâm) hoặc 
với sự tiềm án hận thù. Các tha nhân có thé nói chuyện với các người 
trong một phương thức hợp thời hoặc một phương thức phi thời. Họ có 
thể nói chuyện với các người với điều chân thực hoặc với điều dối trá. 
Ho có thé nói chuyện với các người trong một phương thức hữu ái tâm 
hoặc trong một phương thức thô ác ngữ. Họ có thé nói chuyén vói các 
người trong một phuong thức hữu phúc lợi hoặc một phuong thức phi 
phúc lợi. Họ có thé nói chuyện với các người với một tâm thức Thiện 
Y (Từ Ái Tâm) hoặc với sự tiềm án hận thù. Trong bắt cứ sự kiện nào, 


PHƯỚC BAU - THIEN CÔNG ĐỨC 149 


các người cần phải tu dưỡng bản thần minh: “Tâm thức của chúng tôi 
sẽ không bị biến nhiễm và chúng tôi sẽ không nói những thô ác ngữ. 
Chúng tôi sẽ vẫn giữ sự thiện cảm đối với điều phúc lợi cua nguoi ay, 
với một tam thức Thién Y (Từ Ái T. am) và không có sự tiềm án hận thù. 
Chúng tôi sé bién mãn tâm thức đến vị ấy với một sự tỉnh giác đã được. 
thám nhuân với Thiện Y (Từ Ai Tám) và, bat đầu với vị ấy, chúng ta sẽ 
bién mãn tâm thức đến khắp moi phương diện bao trùm cả thé gian với 
một sự tinh giác đã được thám nhuan với T. hiện Y (Từ Ai Tâm) sánh to 
một túi da mèo - chan chứa tám lòng vô lượng bác ái vị tha, không pha 
ác cảm, không vương tư thù.” Đó là cách thức mà các người cần phải 
tu dưỡng bản thân mình. 


"Monks, even if bandits were to carve you up savagely, limb by 
limb, with a two —handled saw, he among you who let his heart get 
angered even at that would not be doing my bidding. Even then you 
should train yourselves: 'Our minds will be unaffected and we will say 
no evil words. We will remain sympathetic, with a mind of Good Will, 
and with no inner hate. We will keep pervading these people with an 
awareness imbued with Good Will and, beginning with them, we will 
keep pervading the all - encompassing world with an awareness imbued 
with Good Will—abundant, expansive, immeasurable, free from 
hostility, free from ill will.’ That's how you should train yourselves. 

"Monks, if you attend constantly to this admonition on the simile 
of the saw, do you see any aspects of speech, slight or gross, that you 
could not endure? " 

“No, Lord.” 

“Then attend constantly to this admonition on the simile of the 
saw. That will be for your long - term welfare and happiness. (MN.# 21) 

“Này các vi tu sĩ, cho dù là những kẻ cướp đã cắt xẻ các người 
ra từng mảnh một cách dà man, ra từng, mỗi phân của tứ chi, với một 
máy cưa được cầm hai tay, một trong số của các người mà đã để cho 
đáy lòng của mình khởi lên sự tức giận vào ngay lúc ây là sẽ không có 
thực hiện lời dạy bảo của Ta vậy. Mặc dù vậy các người cần phải tu 
dưỡng ban thân mình: “Tam thức của chúng tôi sẽ không bi biến nhiễm 
và chúng tôi sẽ không nói những thô ác ngữ. Chúng tôi sẽ vẫn giit sự 
thiện cam, với một tâm thức Thiên Y (Từ Ái T. am) và không có sự tiềm 
ân hận thù. Chúng tôi sẽ biến mãn tâm thức đến những người này với 


150 PUNNA - MERIT 


một sự tinh giác đã được thám nhuan với Thiện Y (Từ Ai Tâm) và, bat 
đầu với vị ấy, chúng ta sẽ biễn mãn tâm thức đến khắp mọi phương diện 
bao trùm cá thé gian với một sự tỉnh giác đã được thám nhuân với Thién 
Y (Từ Ái Tám) - chan chứa tâm lòng vô lượng bác ái vị tha, không pha 
ác cảm, không vương tư thù.” Đó là cách thức mà các người cần phải 
tu duóng bản thân minh. 

“Này các vị tu sĩ, néu nhu các người quan tâm một cách thường 
xuyên đến lời khuyến cáo này qua án dụ của cái cưa thì các người có 
nhận thay bát kỳ phương diện nào về ngôn từ, thô thiên hoặc ty liệt, mà 
các người có thê không chịu đựng được không ?” 

“Dạ không, bạch Đức Thé Tôn.” 

“Thế thì hãy quan tâm một cách thường xuyên đến lời khuyến 
cáo này qua án dụ của cái cưa. Đó sẽ là điều phúc lợi và niềm hạnh 
phúc lâu dài cho các người.” (Trung Bộ Kinh.# 21) 


This is to be done by one skilled in aims 

who wants to break through to the state of peace: 
Be capable, upright, and straightforward, 

easy to instruct, gentle, and not conceited, 
content and easy to support, 

with few duties, living lightly, 

with peaceful faculties, masterful, 

modest, and no greed for supporters. 


Do not do the slightest thing 
that the wise would later censure. 


Think: Happy, at rest, 

may all beings be happy at heart. 
Whatever beings there may be, 
weak or strong, without exception, 
long, large, 

middling, short, 

subtle, blatant, 

seen and unseen, 

near and far, 

born and seeking birth: 














PHƯỚC BẦU - THIỆN CÔNG ĐỨC 


May all beings be happy at heart. 


Let no one deceive another 

or despise anyone anywhere, 

or through anger or irritation 

wish for another to suffer. 

As a mother would risk her life 

to protect her child, her only child, 
even so should one cultivate 

an immeasurable heart 

with regard to all beings. 

With good will for the entire cosmos, 
cultivate an immeasurable heart: 
Above, below, and all around, 
unobstructed, without hostility or hate. 
Whether standing, walking, 

Sitting, or lying down, 

as long as one is alert, 

one should be resolved on this mindfulness. 
This is called a sublime abiding 

here and now. 


Not taken with views, 

but virtuous and consummate in vision, 
having subdued desire for sensual pleasures, 
one never again 

will lie in the womb. (Khp.# 9) 

Vi Thiện xảo muc đích, 

Cán phải làm như sau: 

Sauk hi hiểu thông suốt, 

Con đường an tịnh ay, 

Co kha nang truc tanh, 

That su,khéo chan truc, 

Dé nói và nhu hòa, 

Không có chi cao mạn. 


Sống cảm thấy vừa đủ, 


151 


152 PUNNA - MERIT 


Nuối sóng thật dé dàng, 

Ít có sự rộn ràng, 

Sóng đạm bạc, giản di, 

Các căn được tịnh lạc, 

Khôn ngoan và thận trọng, 
Không xông xáo gia đình, 
Không Tham Ái, Tham Vọng. 


Các hành sở của mình, 
Không nhỏ nhen, vụn vặt, 
Khiến người khác có Trí, 

Có thể sinh chỉ trích, 

Mong mọi loài chúng sinh, 
Được an lạc, an én, 

Mong chúng chứng đạt được, 
Hạnh phúc và an lạc. 


Mong tất cả những ai, 
Hữu tình có mạng sống, 
Kẻ yếu hay kẻ mạnh, 
Không bỏ sót một ai, 

Kẻ dài hay kẻ lớn, 

Trung thấp, loài lớn, nhỏ. 


Loài được thấy, không thấy, 
Loài sống xa, không xa, 
Các loài hiện đang sống, 
Các loài sẽ được sinh, 
Mong mọi loài chúng sinh, 
Sống hạnh phúc an lạc. 


Mong rằng không có ai, 
Lường gạt, lừa dối ai, 
Không có ai khinh mạn, 
Tại bất cứ chỗ nào, 

Không vì giận hờn nhau, 
Không vì tưởng chống đối. 


PHƯỚC BẦU - THIEN CÔNG ĐỨC 


Lại có người mong muôn, 
Làm đau khô cho nhau. 


Nhu tám lòng người Me, 
Đối với con của mình, 
Tron đời lo che chó, 

Con độc nhất mình sinh. 
Cũng vậy, đối tất cả 

Các hữu tình chúng sinh, 
Hãy tu tập Tâm Ý, 

Không hạn lượng, rộng lớn. 


Hãy tu tập Từ Tam, 

Trong tất cả thé gian, 

Hãy tu tập Tâm Y, 

Không hạn lượng, rộng lớn, 
Phía trên và phía dưới, 
Cũng vậy cả bề ngang, 
Không hận, không thù địch. 


Khi đứng hay khi ngồi, 
Khi ngồi hay khi nằm, 
Lâu cho đến khi nào, 
Khi đang còn tỉnh thức, 
Hãy an trú Niệm này, 
Nếp sống này như vậy. 
Được đời đề cập đến, 
Là nếp sóng tôi thượng. 


Ai từ bỏ Tà Kiến, 

Giữ Giới, đủ Chính Kiến, 

Nhiếp phục được Tham Ái, 

Đối với các dục vọng, 

Không còn phải tái sinh, 

Đi đến thai tạng nữa. (Tiểu Bộ Kinh.# 9) 


153 


154 PUNNA - MERIT 


"Wise and mindful, you should develop immeasurable 
concentration [i.e., concentration based on immeasurable Good Will, 
Compassion, Empathetic Joy, or Equanimity]. When, wise and 
mindful, one has developed immeasurable concentration, five 
realizations arise right within oneself. Which five ? 

“Với Trí Tuệ và Niệm, các người nên phát triển bát khả han 
lượng định thức [tức là sự định thức được dựa trên Thiện Y (Từ Ái 
Tâm), Lòng Bi Mẫn (Sự Đông Tình), Lac Sự Vi Tha (Tùy Hy), hoặc 
Sw Trấn Tinh (Hành Xá)]. Khi, với Trí Tuệ và Niệm, người ta đã phát 
triển bất khả hạn lượng định thức thì năm sự chứng tri khởi sinh lên 
ngay trong tự ngã của minh. Thế nào là năm ? 


"The realization arises right within oneself that ‘This 
concentration is blissful in the present and will result in bliss in the 
future. ` 

"The realization arises right within oneself that ‘This 
concentration is noble and not connected with the baits of the flesh.’ 

“The realization arises right within oneself that ‘This 
concentration is not obtained by base people.’ 

"The realization arises right within oneself that ‘This 
concentration is peaceful, exquisite, the acquiring of serenity, the 
attainment of unity, not kept in place by the fabrications of forceful 
restraint. ` | 

“The realization arises right within oneself that ‘I enter into this 
concentration mindfully, and mindfully I emerge from it.’ 

"Wise and mindful, you should develop immeasurable 
concentration. When, wise and mindful, one has developed 
immeasurable concentration, these five realizations arise right within 
oneself." (AN V.# 27) 

“Sự chứng tri khói sinh lên ngay trong tự ngã của minh rằng: “Sự 
định thức này là tĩnh lạc trong thời hiện tại và sẽ dẫn đến kết quả trong 
su tinh lac ở thời vi lai.” 

“Sự chứng trị khởi sinh lên ngay trong tự ngã của mình rằng: “Sự 
định thức này là cao quý và bất hữu quan với các sự quyền rũ của dục 
trần.” 

“Sự chứng tri khởi sinh lên ngay trong tự ngã của mình rang: “Sự 
định thức này thì không có được ở hạng tiện dân.” 


PHƯỚC BAU - THIEN CÔNG ĐỨC 155 


“Sự chứng tri khởi sinh lên ngay trong tự ngã của mình rằng: “Sự 
định thức này là an tịnh, tinh tế, có được sự thanh thản, thành đạt sự 
nhất thông, không đặt ở trong những mãnh lực tạo tác của sự kiểm thúc 
thái quá.” 

“Sự chứng tri khởi sinh lên ngay trong tự ngã của mình rằng: 
“Một cách chú niệm Ta nhập định an chỉ này, và một cách chú niệm Ta 
xuất ra khỏi nó.” 

“Với Trí Tuệ và Niệm, các người nên phát triển bất khả hạn 
lượng định thức [tức là sự định thức được dựa trên Thiện Ý (Từ Ái 
Tâm), Lòng Bi Mẫn (sự đông tình), Lạc Sự Vi Tha (Tùy Hy), hoặc Sự 
Tran Tinh (Hành Xà)|. Một khi, với Trí Tuệ và Niệm, người ta đã 
phát triển bất khả hạn lượng định thức thì năm sự chứng tri này khởi 
sinh lên ngay trong tụ ngã của mình. (Tăng Chi Bộ Kinh V.# 27) 


“Monks, for one whose Awareness - Release through Good Will 
is cultivated, developed, pursued, given a means of transport, given a 
grounding, steadied, consolidated, and well - undertaken, eleven 
benefits can be expected. Which eleven ? 

“Này các vị tu sĩ, đối với những ai mà Pháp Tỉnh Giác Giải Thoát 
thông qua Thiện Y (Từ Ái Tám) đã được tu dưỡng, đã được phát triển, 
đã được tiếp tục thực hiện, một sự cảm xúc mãnh liệt đã được xác lập, 
một nên tảng đã được xác lập, đã kiên định, đã gia có, và đã được thực 
hiện tốt đẹp, thì mười một quả phúc lợi có thể được kỳ vọng. Thế nào 
là mười một 2 


"One sleeps easily, wakes easily, dreams no evil dreams. One is 
dear to human beings, dear to non - human beings. The Devas protect 
one. Neither fire, poison, nor weapons can touch one. One's mind 
gains concentration quickly. 

One's complexion is bright. One dies unconfused and—if 
penetrating no higher —is headed for the Brahma worlds. 

"These are the eleven benefits that can be expected for one 
whose awareness-release through Good Will is cultivated, developed, 
pursued, given a means of transport, given a grounding, steadied, 
consolidated, and well - undertaken.” (AN XI # 16) 

“Người ay ngủ một cách dễ dàng, thức dậy một cách dễ chịu, 
không có năm mơ những mộng cảnh xáu ác. Người ay được Nhân Loại 


156 PUNNA - MERIT 


trân ái, được Chúng Phi Nhân trìu mến. Chư Thiên bảo hộ người ấy. 
Không có lửa, thuốc độc mà cũng không có vũ khí có thể can hệ đến 
người ấy. Tâm thức của vi ay dat được sự dinh thức một cách mau le. 

Nhan sắc của người ấy được tươi sáng. Người â dy ménh chung 
không có rỗi loan tâm thức và — néu như không có được thâm thấu Pháp 
cao hơn — thì tâm thức đi đến những Cói Phạm Thiên Giới. 

“Đây là mười một quả phúc lợi mà có thé được kỳ vọng cho 
những ai mà Pháp Tỉnh Giác Giải Thoát thông qua Thiện Ý (Từ Ái 
Tám) đã duoc tu dưỡng, đã được phát triên, đã được tiếp tục thực hiện, 
một sự cảm xúc mãnh liệt đã được xác lập, một nền tảng đã được xác 
lập, đã kiên định, đã gia có, và đã được thực hiện tốt đẹp. (Tăng Chi 
Bộ Kinh XL# 16) 


"Having abandoned the taking of life, he [the disciple of the 
noble ones] refrains from taking life... he refrains from stealing... he 
refrains from sexual misconduct... he refrains from lies... he refrains 
from divisive speech... he refrains from harsh speech... he refrains 
from idle chatter. | Having abandoned covetousness, he becomes 
uncovetous. Having abandoned malevolence and anger, he becomes 
one with a mind of no malevolence. Having abandoned wrong views, 
he becomes one who has right views. 

“Khi đã xà ly việc đoạt lay sinh mang, vị ấy [dé tử của Chu Thánh 
Nhân] tự kiểm thúc việc đoạt lay sinh mang... vi ay tự kiểm thúc việc 
trộm cắp. .. VI ây tự kiểm thúc trong tính dục tà hạnh... vị ay tu kiém 
thúc trong việc nói những lời dôi trá...tự kiểm thúc trong việc nói lời 
gây chia rẽ... vị ấy tự kiểm thúc trong việc nói lời thóa mạ... vị ấy tự 
kiểm thúc trong cuộc trò chuyện nhàn rỗi vô ích. Khi đã xà ly su tham 
ái, vị áy trở nên không còn tham ái. Khi đã xả ly sự ác ý và lòng sân 
hận, vị ấy trở nên một người với tâm thức không có sự ác ý. Khi đã xả 
ly những kiến giải sai lầm (Ta Kiến), vị ấy trở nên một người có những 
kiến giải chân chính (Chính Kiến). 


“That disciple of the noble ones, headman—thus devoid of 
covetousness, devoid of malevolence, unbewildered, alert, mindful— 
keeps pervading the first direction [the east] with an awareness imbued 
with Good Will, likewise the second, likewise the third, likewise the 
fourth. Thus above, below, and all around, everywhere, in its entirety, 


PHƯỚC BÁU - THIỆN CÔNG ĐỨC 157 


he keeps pervading the all - encompassing cosmos with an awareness 

imbued with Good Will —abundant, expansive, immeasurable, without 
hostility, without malevolence. Just as a strong conch - trumpet blower 
can notify the four directions without any difficulty, in the same way, 

when Awareness - Release through Good Will is thus developed, thus. 
pursued, any deed done to a limited extent no longer remains there, no 

longer stays there. 

“Vi đệ tử ấy của Chư Thánh Nhân — này thôn. trưởng — do vậy 
chăng có sự tham ái, chăng có sự ác ý, đã không bị khốn hoặc, cảnh 
tỉnh, chú niệm — được biến mãn tâm thức đến hướng thứ nhất [hướng 
Đông] với một su tỉnh giác đã được thám nhuàn với Thiện Y (Từ Ai 
Tâm), tương tự như vậy với hướng thứ hai, tương tự như vậy với hướng 
thứ ba, tương tự như vậy với hướng thứ tư. Rồi thì đến hướng trên, 
hướng dưới và lan tỏa khắp chung quanh, khắp mọi nơi, hoàn toàn ở 
trong đó, vị ấy bién mãn trên khắp mọi phương diện bao trùm cả vũ trụ 
với một sự tỉnh giác đã được thám nhuan với Thiện Y (Từ Ai Tâm): 
chan chứa tám lòng vô lượng bác ái vị tha, không pha ác cảm, không 
vương tư thù. Cũng như một người thôi kèn bằng vỏ ốc khỏe mạnh có 
thê thông báo cho bốn phương hướng mà không có gặp khó khăn nảo, 
trong cùng phương thức, khi Pháp Tỉnh Giác Giải Thoát thông qua 
Thiện Y (Từ Ai Tám) đã được phát triển, đã được tiếp tuc thực hiện - 
mà do vậy, bất luận tác hành (N ghiệp Lực) nào đã có thực hiện đến một 
mức độ hạn chế thì không còn tồn tại ở nơi đó, không còn ở nơi đó 
nữa.” 


"That disciple of the noble ones... keeps pervading the first 
direction with an awareness imbued with Compassion... Empathetic 
Joy... Equanimity, likewise the second, likewise the third, likewise the 
fourth. Thus above, below, and all around, everywhere, in its entirety, 
he keeps pervading the all - encompassing cosmos with an awareness 
imbued with Equanimity—abundant, | expansive, immeasurable, 
without hostility, without malevolence. Just as a strong conch - trumpet 
blower can notify the four directions without any difficulty, in the same 
way, when Awareness - Release through Equanimity is thus developed, 
thus pursued, any deed done to a limited extent no longer remains there, 
no longer stays there.” (SN XLIL# 8) 


158 PUNNA - MERIT 


“Vị đệ tử ấy của Chư Thanh Nhân — nay thôn trưởng — do vậy 
chang có sự tham ái, chẳng có sự ác ý, đã không bị khốn hoặc, cảnh 
tỉnh, chú niệm — được biến mãn tâm thức đến hướng thứ nhất [hướng 
Đông] với một sự tỉnh giác đã được thám nhuan với Lòng Bi Mẫn (sự 
đồng tình)... Lạc Sự Vi Tha(Tùy Hy)... Sự Trấn Tinh(Hành Xá), 
tương tự như vậy với hướng thứ hai, tương tự như vậy với hướng thứ 
ba, tương tự như vậy với hướng thứ tư. Rồi thì đến hướng trên, hướng 
dưới và lan tỏa khắp chung quanh, khắp mọi nơi, hoàn toàn ở trong đó, 
vị ấy bién mãn trên khắp moi phương diện bao trùm cả vũ trụ với một 
sự tinh giác đã được thâm nhuan với Sw Trấn Tịnh(Hành Xá): chan 
chứa tâm lòng vô lượng bác ái vị tha, không pha ác cảm, không vương 
tư thù. Cũng như một người thói kèn băng vỏ ốc khỏe mạnh có thê 
thông báo cho bốn phương hướng mà không có gặp khó khăn nào, trong 
cùng phương thức, khi Pháp Tỉnh Giác Giải Thoát thông qua Sw Tran 
Tịnh(Hành Xá) đã được phát triển, đã được tiếp tục thực hiện - mà do 
vậy, bất luận tác hành (Nghiệp Lực) nào đã có thực hiện đến một Bue 
độ han ché thì không còn tồn tại ở noi đó, không còn ở noi đó nữa.” 
(Tương Ưng Bộ Kinh XLII.Z 8) 


"Monks, I don't speak of the wiping out of intentional actions 
that have been done and accumulated without [their results] having 
been experienced, either in the here and now or in a further state 
hereafter. Nor do I speak of the act of putting an end to suffering and 
stress without having experienced [the results of] intentional actions 
that have been done and accumulated. 

“Này các vi tu sĩ, Ta không nói đến việc xóa sạch hết các hành 
động có chủ ý mà đã có thực hiện và đã có tích lũy mà không có [những 
kết quả của chúng] đã được trải nghiệm, hoặc ngay tức thời hoặc trong 
một trạng thái xa hơn nữa ở thời vị lai. Mà Ta cũng không nói đến hành 
động đưa đến một việc chấm dứt sự khó đau và tinh thần áp lực mà 
không có được trải nghiệm [những kết quả của] các hành động có chủ 
ý mà đã có thực hiện và đã có tích lũy. 


"That disciple of the noble ones—thus devoid of covetousness, 
devoid of ill will, unbewildered, alert, mindful—keeps pervading the 
first direction [the east] with an awareness imbued with Good Will, 
likewise the second, likewise the third, likewise the fourth. Thus above, 


PHƯỚC BAU - THIEN CÔNG ĐỨC 159 


below, and all around, everywhere, in its entirety, he keeps pervading 
the all - encompassing cosmos with an awareness imbued with Good 
Will —abundant, expansive, immeasurable, without hostility, without ill 
will. He discerns, ‘Before, this mind of mine was limited and 
undeveloped. But now this mind of mine is immeasurable and well 
developed. And whatever action that was done in a measurable way 
does not remain there, does not linger there. ’ 

“Vị đệ tử ấy của Chư Thánh Nhân — do vậy chẳng có sự tham ái, 
chăng có sự cừu hận, đã không bị khốn hoặc, cảnh tỉnh, chú niệm — 
được bién mãn tâm thức đến hướng thứ nhất [hướng Đông] với một sự 
tỉnh giác đã được thám nhuân với Thiện Y (Từ Ái Tâm), tương tự như 
vậy với hướng thứ hai, tương tự như vậy với hướng thứ ba, tương tự 
như vậy với hướng thứ tư. R6i thì đến hướng trên, hướng dưới và lan 
tỏa khắp chung quanh, khắp mọi nơi, hoàn toàn ở trong đó, vị ấy biến 
mãn trên khắp mọi phương diện bao trùm cả vũ trụ với một sự tỉnh giác 
đã được thám nhuàn với Thiện Y (Từ Ai Tâm): chan chứa tám lòng vô 
lượng bác ái vị tha, không pha ác cảm, không vương tư thù. Vị ấy nhận 
thức rõ: “Trước kia, tâm thức của Ta đây đã bị hạn chế và không có 
được phát triển. Thế nhưng, hiện giờ tâm thức của Ta đây đã là bất khả 
hạn lượng và đã được phát trién tốt đẹp. Và bất luận hành động nào mà 
đã có thực hiện trong một phương thức han lượng thì không còn tòn tại 
nơi đó, không có lưu tồn ở nơi đó.” 


"What do you think, monks: If that youth, from childhood, were 
to develop Awareness - Release through Good Will, would he do any 
evil action ? " 

"No, Lord." 

"Not doing any evil action, would he touch suffering ? " 

"No, Lord, for when one does no evil action, from where would 
he touch suffering ?” “This Awareness - Release through Good Will 
should be developed whether one is a woman or a man. Neither a 
woman nor a man can go taking this body along. Death, monks, is but 
a gap of a thought away. One [who practices this Awareness - Release] 
discerns, ‘Whatever evil action has been done by this body born of 
action, that will all be experienced here [in this life]. It will not come 
to be hereafter.' Thus developed, Awareness - Release through Good 


160 PUNNA - MERIT 


Will leads to Non - Returning for the monk who has gained gnosis here 
and has penetrated to no higher release. 

“Các người nghi thé nào, này các vị tu sĩ: Nếu nhu nam thanh 
niên nọ, từ tuói thơ ấu đã phát triển Tỉnh Giác Giải Thoát thông qua 
Thiện Ỷ (T: ir Ai T. am), liệu anh ay có tạo tác Ác Hanh nào không ?” 

“Da không, bạch Đức Thé Tôn.” 

“Đã không có tạo tác bất kỳ Ác Hạnh nào, liệu anh ay sé can hé 
đến sự khổ đau không ? 

“Dạ không, bạch Đức Thế Tôn, vì khi một người không có tạo 
tác Ác Hạnh thì từ nơi đâu vị ấy can hệ đến sự khó đau ?" 

“Sư Tỉnh Giác Giải Thoát thông qua Thiện Y (Từ Ai Tâm) này 
nên được phát triển bất luận nguoi ây là một nữ nhân hay là một nam 
nhân. Không có một người nữ mà cũng không có một người nam có 
thé di theo cái thân xác này. Su tử vong, này các vị tu sĩ, chỉ là một 
khoảng cách của một tâm thức mát đi. Với người [mà thực hành Pháp 
Tỉnh Giác Giải Thoát này] nhận thức rõ: “Bất luận Ác Hạnh nào đã có 
tạo tác do bởi xác thân này được sinh ra của Nghiệp Lực thì tất cả điều 
đó sẽ được trải nghiệm ở tại đây [trong kiếp sống này]. Nó sẽ không 
có trỗ sinh ở kiếp sau.” Bởi do vậy, Pháp Tỉnh Giác Giải Thoát thông 
qua Thiện Y (Từ Ai Tâm) khi đã phát trién, dắt dẫn đến Quả vị Bát Lai 
cho vi tu sĩ đã dat sự giác ngộ ở tại đây và đã không có được thấm thấu 
sự giải thoát ở tẦng cao hơn. 


"That disciple of the noble ones—thus devoid of covetousness, 
devoid of ill will, unbewildered, alert, mindful—keeps pervading the 
first direction [the east] with an awareness imbued with 
Compassion.... 

“Vi đệ tử ây của Chư Thánh Nhân — do vậy chẳng có sự tham ái, 
chăng có sự cừu hận, đã không bị khốn hoặc, cảnh tỉnh, chú niệm — 
được bién mãn tâm thức đến hướng thứ nhất [hướng Đông] với một sự 
tỉnh giác đã được thám nhuan với Lòng Bi Mẫn (sự dong tình)... 


"That disciple of the noble ones—thus devoid of covetousness, 
devoid of ill will, unbewildered, alert, mindful—keeps pervading the 
first direction [the east] with an awareness imbued with Empathetic 
Joy... 


PHƯỚC BÁU - THIỆN CÔNG ĐỨC 161 


“Vị đệ tử ay của Chư Thánh Nhân — do vậy chang có sự tham ái, 
chang có sự cừu hận, đã không bị khốn hoặc, cánh tỉnh, chú niệm — 
được bién mãn tâm thức đến hướng thứ nhất [hướng Đông] với một sự 
tỉnh giác đã được thám nhuan với Lac Sw Vi Tha (Tùy Hy)... 


"That disciple of the noble ones—thus devoid of covetousness, 
devoid of ill will, unbewildered, alert, mindful—keeps pervading the 
first direction [the east] with an awareness imbued with Equanimity, 
likewise the second, likewise the third, likewise the fourth. Thus above, 
below, and all around, everywhere, in its entirety, he keeps pervading 
the all - encompassing cosmos with an awareness imbued with 
Equanimity—abundant, expansive, immeasurable, without hostility, 
without ill will. He discerns, ‘Before, this mind of mine was limited and 
undeveloped. But now this mind of mine is immeasurable and well 
developed. And whatever action that was done in a measurable way 
does not remain there, does not linger there. ’ 

“Vị dé tử ấy của Chu Thánh Nhân — này thôn trưởng — do vậy 
chăng có sự tham ái, chẳng có sự ác ý, đã không bị khốn hoặc, cảnh 
tỉnh, chú niệm — được biến mãn tâm thức đến hướng thứ nhất [hướng 
Đông] với một su tỉnh giác đã được thám nhuàn với Sw Trán Tinh 
(Hanh Xa), tương tự nhu vay với hướng thứ hai, tương tự như vậy với 
hướng thứ ba, tương tự như vậy với hướng thứ tư. Rồi thì đến hướng 
trên, hướng dưới và lan toa khắp chung quanh, khắp mọi nơi, hoàn toàn 
ở trong đó, vị ấy bién mãn trên khắp mọi phương diện bao trùm cả vũ 
trụ với một sự tỉnh giác đã được thâm nhuán với Sw Trấn Tinh (Hành 
Xá): chan chứa tám lóng, vó luong bác ái vi tha, khóng pha ác cám, 
không vương tư thù. Vi ay nhận thức rõ: “Trude kia, tâm thức của Ta 
đây đã bị hạn chế và không có được phát triển. Thế nhưng, hiện giờ 
tâm thức của Ta đây đã là bất khả hạn lượng và đã được phát triển tốt 
đẹp. Và bất luận hành động nào mà đã có thực hiện trong một phương 
thức han lượng thì không còn tôn tại nơi đó, không có lưu tồn ở nơi đó.” 


"What do you think, monks: If that youth, from childhood, were 
to develop Awareness - Release through Equanimity, would he do any 
evil action ? " 

“No, Lord.” 

"Not doing any evil action, would he touch suffering ? " 


162 PUNNA - MERIT 


"No, Lord, for when one does no evil action, from where would 
he touch suffering ?" “This Awareness - Release through Equanimity 
should be developed whether one is a woman or a man. Neither a 
woman nor a man can go taking this body along. Death, monks, is but 
a gap of a thought away. One [who practices this awareness - release] 
discerns, ‘Whatever evil action has been done by this body born of 
action, that will all be experienced here [in this life]. It will not come 
to be hereafter.’ Thus developed, Awareness - Release through 
Equanimity leads to Non - Returning for the monk who has gained 
gnosis here and has penetrated to no higher release. ` | 

"Các nguói nghi thé nào, này các vi tu si: Néu nhu nam thanh 
niên no, từ tuổi tho âu đã phát triển Pháp Tinh Giác Giải Thoát thông 
qua Su Ti ran Tinh (Hành Xå), liệu anh ay có tạo tác Ac Hanh nào 
không ?" 

“Dạ không, bạch Đức Thế Tôn.” 

“Đã không có tạo tác bất kỳ Ác Hanh nào, liệu anh 4 ay sẽ can hệ 
đến sự khó đau không ? 

“Da không, bạch Đức Thế Tôn, vì khi một người không có tạo 
tác Ác Hạnh thì từ nơi đâu vị ay can hệ đến sự khó đau ?” 

“Pháp Tỉnh Giác Giải Thoát thông qua Sw Trấn Tinh (Hành Xá) 
này nên được phát triển bất luận người ấy là một nữ nhân hay là một 
nam nhân. Không có một người nữ mà cũng không có một người nam 
có thé đi theo cái thân xác này. Sự tử vong, này các vị tu sĩ, chỉ là một 
khoảng cách của một tâm thức mất đi. Với người [mà thực hành Pháp 
Tỉnh Giác Giải Thoát này] nhận thức rõ: “Bất luận Ác Hạnh nào đã có 
tạo tác do bởi xác thân này được sinh ra của Nghiệp Lực thì tất cả điều 
đó sẽ được trải nghiệm ở tại đây [trong kiếp sống này]. Nó sẽ không 
có trổ sinh € ó kiếp sau.” Bởi do vậy, Pháp Tỉnh Giác Giải Thoát thông 
qua Sw Tran Tịnh (Hành Xá) khi đã phát triển, dắt dẫn đến Quả vị Bát 
Lai cho vị tu sĩ đã đạt sự giác ngộ ở tại đây và đã không có được thấm 
thấu sự giải thoát ở tầng cao hơn. 


NOTE : 1. F.L. Woodward—the Pàli Text Society translator of 
the Anguttara Tens and Elevens—notes that this Sutta seems patched 
together from various sources. As proof, he cites the abrupt breaks 


between this paragraph and the next, and between the next and the one 
following it. (AN X.# 208) 


PHƯỚC BÁU - THIỆN CÔNG ĐỨC 163 


Ghi chú: 1. F. L. Woodward — Dich giả của Hội Văn Bản Pali 
về Tăng Chi Bộ Kinh Chương Mười Chi Pháp và Mười Một Chi Pháp— 
ghi chú rằng bài Kinh này dường như đã được chắp vá từ nhiều nguồn 
góc khác nhau. Dé chứng minh, vị ay trích dẫn các ngắt quãng đột ngột 
giữa đoạn văn này và đoạn văn kế tiếp, và giữa đoạn văn kế tiếp và đoạn. 
văn nói tiếp theo nó. (Tăng Chi Bộ Kinh X.# 208) 


" Monks, for anyone who says, 'In whatever way a person makes 
Kamma, that is how it is experienced, ' there is no living of the holy life, 
there is no opportunity for the right ending of stress. But for anyone 
who says, ‘When a person makes Kamma to be felt in such and such a 
way, that is how its result is experienced,’ there is the living of the holy 
life, there is the opportunity for the right ending of stress. — 

"There is the case where a trifling evil deed done by a certain 
individual takes him to hell. There is the case where the very same sort 
of trifling deed done by another individual is experienced in the here 
and now, and for the most part barely appears for a moment. 

"Now, a trifling evil deed done by what sort of individual takes 
him to hell ? There is the case where a certain individual is undeveloped 
[contemplating] in body [according to MN.# 36, this means that 
pleasure can invade his mind and remain there], undeveloped in virtue, 
undeveloped in mind [pain can invade his mind and remain there]: 
restricted, small - hearted, dwelling with suffering. A trifling evil deed 
done by this sort of individual takes him to hell. 

“Này các vi tu sĩ, đối với bát luận ai nói rằng: “Dù cho một người 
tạo tác Nghiệp Lực như thế nào thì qua đó nó được trải nghiệm như thế 
đó,” thế thì không có đời sống Thánh Thiện, thời không có cơ hội cho 
việc hoàn toàn đoạn diệt được tinh thần áp lực. Thế nhưng đối với bất 
luận ai nói rằng: “Khi một người tạo tác Nghiệp Lực thì đã cảm thụ 
trong một phương thức như thế như thế thì qua đó kết quả của nó được 
trải nghiệm như thế,” thế thì có đời sống Thánh Thiện, thời có cơ hội 
cho việc hoàn toàn doan diét duoc tinh thàn áp luc. 

Có trường hợp nơi mà một Ac Hanh nhỏ nhặt (Khinh Thiển Ac 
Nghiệp Lực) đã được một cá nhán nào đó tao tác đưa người áy doa Dia 
Ngục. Có trường hợp nơi mà chính cái Ác Hanh nhỏ nhặt tuong tự nhu 
vậy đã được tạo tác do bởi một cá nhân nào khác thì đã được trải nghiệm 


164 PUNKA - MERIT 


ngay tức thời, và phần lớn thì hầu như không có xuất hiện dù chỉ trong 
một khoảnh khắc. 

“Bay gió, một Ác Hạnh nhỏ nhặt đã được tạo tác do bởi hạng cá 
nhân nhu thé nào thi đưa người ấy doa Địa Ngục ? Có trường hop nơi 
mà một hạng cá nhân nào đó đã không được phát triển [trong việc suy 
niệm] về thé xác [thé theo bài Kinh Trung Bộ # 36, thì diéu này có 
nghĩa là sự duyệt ý có thé thám nhập vào tâm thức của vị ấy và tôn tai 
ở nơi dó], đã không được phát triển về Giới Đức, đã không được phát 
triển trong Tám Thức [; nói dau khó có thé thám nhập vào tám thức của 
vị ấy và tôn tại ở nơi dó], đã không được phát triển trong Động Sát Lực: 
hạn chế, tâm tư nhỏ bé hạn hẹp, đang sống với sự khô đau. Một Ác 
Hạnh nhỏ nhặt (Khinh Thiển Nghiệp Luc) đã được tạo tác do bởi hang 
cá nhân như vậy đưa người ay doa Dia Nguc. 


“Now, a trifling evil deed done by what sort of individual is 
experienced in the here and now, and for the most part barely appears 
for a moment ? There is the case where a certain individual is 
developed in body, developed in virtue, developed in mind, developed 
in Discernment: unrestricted, large - hearted, dwelling with the 
immeasurable [Awareness - Release]. A trifling evil deed done by this 
sort of individual is experienced in the here and now, and for the most 
part barely appears for a moment. 

“Suppose that a man were to drop a salt crystal into a small 
amount of water in a cup. What do you think ? Would the water in the 
cup become salty because of the salt crystal, and unfit to drink ?” 

“Yes, Lord. Why is that ? There being only a small amount of 
water in the cup, it would become salty because of the salt crystal, and 
unfit to drink.” 

“Bay gid, mot Ac Hanh đã được tao tác do bởi hạng cá nhân như 
thế nào thì đã được trải nghiệm ngay tức thời, và phần lớn thì hầu như 
không có xuất hiện dù chỉ trong một khoảnh khắc ? Có trường hợp nơi 
mà một cá nhân nào đó đã được phát triển trong thé xác, đã được phát 
triển trong Giới Đức, đã được phát triển trong Tâm Thức, đã được phát 
triển trong Động Sát Lực: không han ché, tâm tư rộng lớn, đang an trú 
với bất khả hạn lượng [Pháp Tỉnh Giác Giải Thoát]. Một Ác Hạnh đã 
được tạo tác do bởi hạng cá nhân này thì đã được trải nghiệm ngay tức 


PHƯỚC BAU - THIỆN CÔNG ĐỨC 165 


thời, và phân nhiều thì hầu như không có xuất hiện dù chỉ trong một 
khoảnh khác. | 

. “Giả sử rằng một người nam đã thả một tinh thé muối vào trong 
cái tách có một lượng nhỏ nước ít oi. Các người nghĩ thế nào ? Nước 
trong cái tách có trở nên bị mặn vì tinh thé muối và không thích hợp để. 
uông không ?” 

“Dạ có, bạch Đức Thế Tôn. Vì sao vậy ? Khi chỉ có một lượng 

nhỏ nước ít oi trong cái tách thì nó sẽ trở nên bị mặn vì tinh thể muối 
và không thích hợp để uống.” 


"Now suppose that a man were to drop a salt crystal into the 
River Ganges. What do you think ? Would the water in the River 
Ganges become salty because of the salt crystal, and unfit to drink 2” 

“No, Lord. Why is that ? There being a great mass of water in 
the River Ganges, it would not become salty because of the salt crystal 
or unfit to drink.” 

“Bay gid gia su rằng một người nam đã thả một tinh thé muối 
vào trong sông Hằng. Các nguoi nghĩ thé nào ? Nước trong sông Hang 
có trở nên bị mặn vi tinh thé muối và không thích hop dé uống không?” 

“Dạ không, bạch Đức Thé Tôn. Vi sao vậy ? Khi có được một 
khối lượng lớn nước trong sông Hang thì nó is không trở nên bi mặn vi 
tinh thé muối hoặc không thích hợp dé uống.” 


"In the same way, there is the case where a trifling evil deed 
done by one individual [the first] takes him to hell; and there is the case 
where the very same sort of trifling deed done by the other individual 
is experienced in the here and now, and for the most part barely 
appears for a moment. ... 

“Trong cùng phương thức, có trường hợp noi mà một Ác Hạnh 
nhỏ nhặt (Khinh Thién Nghiệp Lực) đã được một cá nhân [người thứ 
nhất] tạo tác đưa người ấy đọa Địa Ngục; và có trường hợp nơi mà 
chính cái Ác Hạnh nhỏ nhặt tương tu như vậy đã được tạo tác do bởi 
một cá nhân nào khác thì đã được trải nghiệm ngay tức thời, và phần 
lớn thì hầu như không có xuất hiện dù chỉ trong một khoảnh khác... 


"There is the case where a certain person is thrown into jail for 
half a dollar [Kahapana], is thrown into jail for a dollar, is thrown into 


166 PUNNA - MERIT 


jail for one hundred dollars. And there is the case where another person 

is not thrown into jail for half a dollar, is not thrown into jail for a 
dollar, is not thrown into jail for one hundred dollars. Now what sort 
of person is thrown into jail for half a dollar... for a dollar... for one 
hundred dollars ? There is the case where a person is poor, of little 
wealth, of few possessions. 

This is the sort of person who is thrown into jail for half a 
dollar... for a dollar... for one hundred dollars. And what sort of person 
is not thrown into jail for half a dollar... for a dollar... for one hundred 
dollars ? There is the case where a person is wealthy, with many 
belongings, many possessions. This is the sort of person who is not 
thrown into jail for half a dollar.... for a dollar... for one hundred 
dollars. 

“Có trường hop nơi mà một người nào đó đã bị bỏ vào ngục tù 
vi nửa đồng tiền (đồng tiền Xứ Ấn Độ tri giá bằng 5 dong tiên Anh], đã 
bị bỏ vào ngục tù vì một đồng tiền, đã bị bỏ vào ngục tù vì một trăm 
đồng tiền. Có trường hợp nơi mà người nào khác đã không bị bỏ vào 
ngục tù vì nửa đồng tiền, đã không bị bỏ vào ngục tù vì một đồng tiền, 
đã không bi bó vào ngục tủ vi một trăm đồng tiên. Bấy giờ, hạng người 
như thé nào thì đã bị bó vào ngục tù vì nửa đồng tiền... vì một đồng 
tiền... vì một trăm đồng tiền ? Có trường hợp nơi mà một người nghèo 
khó, với chút ít của cải, một vài tài sản. 

Đây là hạng người mà đã bi bó vào ngục tu vi nửa đồng tién.. 
vì một đồng tiền... vì một trăm đồng tiền. Và hạng người như thé nào 
thì không bi bó vào ngục tù vi nửa đồng tiền... vì một đồng tiền... vì 
một trăm đồng tiền ? Đó là trường hợp nơi mà một người giàu có, với 
lắm đồ đạc và nhiều tài sản. Đây là hạng người mà đã không bị bỏ vào 
ngục tù vì nửa đồng tiền... vì một đồng tiền...vì một trăm đồng tiền. 


"In the same way, there is the case where a trifling evil deed 
done by one individual takes him to hell; and there is the case where 
the very same sort of trifling deed done by the other individual is 
experienced in the here and now, and for the most part barely appears 
for a moment.. 

“Trong c cüng phuong thức, có trường hợp noi mà một Ác Hạnh 
nhỏ nhặt (Khinh Thiển Nghiệp Lực) đã được một cá nhân tạo tác đưa 
người ấy đọa Địa Ngục; và có trường hợp nơi mà chính cái Ác Hạnh 


PHƯỚC BẦU - THIỆN CÔNG ĐỨC 167 


nhỏ nhặt tương tự như vậy đã được tạo tác do bởi một cá nhân nào khác 
thì đã được trải nghiệm ngay tức thời, và Dn lón thi hàu nhu khóng 
có xuát hién dà chi trong mót khoánh khác.. 


“It’s just as when a goat butcher is empowered to beat or bind 
or slay or treat as he likes a certain person who steals a goat, but is not 
empowered to beat or bind or slay or treat as he likes another person 
who steals a goat. Now, when what sort of person has stolen a goat is 
the goat butcher empowered to beat him or bind him or slay him or 
treat him as he likes ? There is the case where a person is poor, of little 
wealth, of few possessions. This is the sort of person who, when he has 
stolen a goat, the goat butcher is empowered to beat or bind or slay or 
treat as he likes. And when what sort of person has stolen a goat is the 
goat butcher not empowered to beat him or bind him or slay him or 
treat him as he likes ? There is the case where a person is wealthy, with 
many belongings, many possessions; a king or a king's minister. This 
is the sort of person who, when he has stolen a goat, the goat butcher 
is not empowered to beat or bind or slay or treat as he likes. All he can 
do is go with his hands clasped before his heart and beg: 'Please, dear 
Sir, give me a goat or the price of a goat. ’ 

“Nó thi gióng nhu một người bán thịt dê khi đã duoc trao quyền 
chính thức dé đánh đập hoặc cột trói hoặc sát tử hoặc đối xử như vị ấy 
ưa thích; còn một người nào đó ăn cắp một con đê, nhưng đã không 
được trao quyên chính thức để đánh đập hoặc cột trói hoặc sát tử hoặc 
đối xử như vị áy ua thích. Bấy giờ hạng người như thế nào mà đã ăn 
cắp một con dê, khi là người bán thịt dê đã được trao quyên chính thức 
dé đánh đập nó hoặc cột trói nó hoặc sát tử nó hoặc đối xử nó như vị ấy 
ua thích ? Có trường hợp nơi mà một người nghèo khó, với chút ít của 
cải, một vài tài sản. Đây là hạng người mà, da án cắp một con đê, khi 
vị áy là người bán thịt dé đã được trao quyền chính thức để đánh đập 
hoặc để cột trói hoặc sát tử hoặc đối xử như vị ấy ưa thích. Và hạng 
người nhu thé nào mà đã ăn cáp một con dé, khi là người bán thịt dé đã 
không được trao quyên chính thức dé đánh đập nó hoặc cột trói nó hoặc 
sát tử nó hoặc đối xử nó như vị ấy ưa thích ? Có trường hợp nơi mà 
một người giàu có, với lắm đồ đạc và nhiều tài sản; một nhà vua hoặc 
một quan đại thần của nhà vua. Đây là hạng người mà, đã ăn cắp một 
con đê, khi vị ay là người bán thịt dé đã không được trao quyền chính 


168 PUNNA - MERIT 


thức dé đánh đập hoặc cột trói hoặc sát tử hoặc đối xử như vị ấy ưa 
thích. Tất cả vị ấy có thé làm là đi với hai bàn tay siết chặt với nhau ở 
trước ngực của mình và cầu xin: “Làm ơn, thưa Ngài, hãy cho tôi lại 
một con dé hoặc giá tiền của một con dê.” 


"In the same way, there is the case where a trifling evil deed 
done by one individual takes him to hell; and there is the case where 
the very same sort of trifling deed done by the other individual is 
experienced in the here and now, and for the most part barely appears 
for a moment. 

"Now, a trifling evil deed done by what sort of individual takes 
him to hell ? There is the case where a certain individual is 
undeveloped in body, undeveloped in virtue, undeveloped in mind, 
undeveloped in discernment: restricted, small - hearted, dwelling with 
suffering. A trifling evil deed done by this sort of individual takes him 
to hell. 

"Trong cùng phuong thức, có trường hop noi mà mót Ác Hanh 
nhỏ nhặt (Khinh Thiển Ác Nghiệp Lực) đã được một cá nhân tạo tác đưa 
người áy doa Địa Ngục; và có trường hợp nơi mà chính cái Ác Hạnh 
nhỏ nhặt tương tự như vậy đã được tạo tác do bởi một cá nhân nào khác 
thì đã được trải nghiệm ngay tức thời, và phần lớn thì hầu như không 
có xuất hiện dù chỉ trong một khoảnh khắc. 

“Bay giờ, một Ác Hạnh nhỏ nhặt đã được tạo tác do bởi hạng cá 
nhân như thế nào thì đưa người ấy đọa Địa Ngục ? Có trường hợp nơi 
mà một hạng cá nhân nào đó đã không được phát triển [trong việc suy 
niệm] vé thê xác, đã không được phát triển về Giới Đức, đã không được 
phát triển trong Tâm Thức, đã không được phát triển trong Động Sát 
Lực: hạn chế, tâm tư nhỏ bé hạn hẹp, đang sống với sự khô đau. Một 
Ác Hạnh nhỏ nhặt (Khinh Thiển Nghiệp Lực) đã được tạo tác do bởi 
hạng cá nhân như vậy đưa người ấy đọa Địa Ngục. 


"Now, a trifling evil deed done by what sort of individual is 
experienced in the here and now, and for the most part barely appears 
for a moment ? There is the case where a certain individual is 
developed in body, developed in virtue, developed in mind, developed 
in Discernment: unrestricted, large - hearted, dwelling with the 
immeasurable [Awareness - Release]. A trifling evil deed done by this 


PHƯỚC BÁU - THIỆN CÔNG ĐỨC 169 


sort of individual is experienced in the here and now, and for the most 
part barely appears for a moment. 

" Monks, for anyone who says, 'In whatever way a person makes 
Kamma, that is how it is experienced,’ there is no living of the holy life, 
there is no opportunity for the right ending of stress. But for anyone 
who says, ‘When a person makes Kamma to be felt in such and such a 
way, that is how its result is experienced, ` there is the living of the holy 
life, there is the opportunity for the right ending of stress." (AN III. 
# 101) 

“Bấy giờ, một Ác Hạnh đã được tạo tác do bởi hang cá nhân nhu 
thế nào thì đã được trải nghiệm ngay tức thời, và phần lớn thì hầu như 
không có xuất hiện dù chỉ trong một khoảnh khắc ? Có trường hợp noi 
ma một cá nhân nao đó đã được phat triển trong thé xác, đã được phát 
triển trong Giới Đức, đã được phát triển trong Tám Thức, đã được phát 
triển trong Động Sát Lực: không hạn chế, tâm tư rộng lớn, đang an trú 
với bất khả hạn lượng [Pháp Tỉnh Giác Giải Thoát]. Một Ác Hạnh đã 
được tạo tác do bởi hạng cá nhân này thì đã được trải nghiệm ngay tức 
thời, và phần nhiều thì hầu như không có xuất hiện dù chỉ trong một 
khoảnh khắc. 

“Này các vị tu sĩ, đối với bất luận ai nói rằng: “Dù cho một người 
tạo tác Nghiệp Lực như thế nào thì qua đó nó được trải nghiệm như thế 
đó,” thế thì không có đời sống Thánh Thiện, thời không có cơ hội cho 
việc hoàn toàn đoạn diệt được tỉnh thân áp lực. Thế nhưng đối với bất 
luận ai nói rằng: “Khi một người tạo tác Nghiệp Lực thì đã cảm thụ 
trong một phương thức nhu thé nhu thé thì qua đó kết quả của nó được 
trải nghiệm nhu thé," thé thi có đời sống Thánh Thiện, thời có cơ hội 
cho việc hoàn toàn doan diệt được tinh thần áp lực.” (Tăng Chi Bộ 
Kinh HI.# 101) 


"There is the case where a monk might say, 'Although Good Will 
has been developed, pursued, handed the reins, taken as a basis, 
steadied, consolidated, and well - undertaken by mè as my Awareness 
- Release, still ill will keeps overpowering my mind.’ He should be told, 
‘Don’t say that. You shouldn't speak in that way. Don't misrepresent 
the Blessed One, for it's not right to misrepresent the Blessed One, and 
the Blessed One wouldn't say that. It's impossible, there is no way 
that—when Good Will has been developed, pursued, handed the reins, 


170 PUNNA - MERIT 


taken as a basis, steadied, consolidated, and well - undertaken as an 
Awareness — Release, ill will would still keeps overpowering the mind. 
That possibility doesn't exist, for this is the escape from ill will: Good 
Will as an Awareness - Release.’ 

“Có trường hợp nơi mà một vị tu sĩ có thé nói rằng: “Dù cho 
Thiện Ý (Từ Ái Tâm) đã được phát triển, đã được tiếp tục thực hiện, đã 
trong tầm kiểm soát, một nền tảng đã được xác lập, đã kiên định, đã gia 
cô và đã được Tôi thực hiện tốt đẹp với Pháp Tỉnh Giác Giải Thoát của 
minh, tuy vậy sự cừu hận vẫn cứ áp đảo tâm thức của mình.” Vi à ay cần 
phải được nói như sau: “Đừng có nói như thé. Người không nén nói 
trong phuong thức à åy. Đừng có xuyên tac Đức Thé Tôn, thật không tốt 
dé xuyên tac Đức Thế Tôn, và Đức Thế Tôn sẽ không có nói điều đó. 
Đó là bất khả thi, không đời nào có như thế — khi Thiện Y (Ti ir Ai Tám) 
là Pháp Tinh Giác Giải Thoát đã được phát triển, đã được tiếp tục thực 
hiện, đã trong tầm kiểm soát, một nên tảng đã được xác lập, đã kiên 
định, đã gia cô và đã được thực hiện tốt đẹp — sự cừu hận sẽ vẫn cứ tiếp 
tục áp đảo tâm thức. Tính khả thi ấy không có xảy ra, vì đây là sự thoát 
khói sự cừu hận: Thiện Y (Từ Ái Tám) là một Pháp Tỉnh Giác Giải 
Thoát.” 


"Furthermore, there is the case where a monk might say, 
‘Although Compassion has been developed, pursued, handed the reins, 
taken as a basis, steadied, consolidated, and well - undertaken by me 
as my Awareness - Release, still viciousness keeps overpowering my 
mind.’ He should be told, ‘Don’t say that. You shouldn't speak in that 
way. Don't misrepresent the Blessed One, for it’s not right to 
misrepresent the Blessed One, and the Blessed One wouldn't say that. 
It's impossible, there is no way that—when Compassion has been 
developed, pursued, handed the reins, taken as a basis, steadied, 
consolidated, and well - undertaken as an Awareness - 
viciousness would still keep overpowering the mind. That possibility 
doesn 't exist, for this is the escape from viciousness: Compassion as an 
Awareness - Release.’ 

“Hơn nữa, có trường hợp nơi mà một vi tu sĩ có thé nói rằng: ‘ “Dù 
cho Lòng Bi Mẫn (sự đồng tinh) đã được phát triển, đã được tiếp tục 
thực hiện, đã trong. tầm kiểm soát, một nền tảng đã được xác lập, đã 
kiên định, đã gia cô và đã được Tôi thực hiện tốt đẹp với Pháp Tỉnh 





PHƯỚC BÁU - THIỆN CÔNG ĐỨC 171 


Giác Giải Thoát của mình, tuy vậy tính hung ác vẫn cứ áp đảo tâm thức 
của mình.” Vị ấy cần phải được nói như sau: “Đừng có nói như thế. 

Người không nên nói trong phương thức â áy. Đừng có xuyên tac Đức 
Thé Tôn, thật không tốt dé xuyên tạc Đức Thế Tôn, và Đức Thế Tôn sẽ 
không có nói điều đó. Đó là bất khả thi, không đời nào có như thế — 
khi Lòng Bi Mẫn (sự dong tình) là Pháp Tỉnh Giác Giải Thoát đã được 
phát triển, đã được tiếp tục thực hiện, đã trong tầm kiểm soát, một nên 
tảng đã được xác lập, đã kiên định, đã gia cô và đã được thực hiện tot 
đẹp — tinh hung ác sẽ vẫn cứ tiếp tục áp đảo tâm thức. Tinh khả thi ấy 
không có xảy ra, vì đây là sự thoát khỏi tính hung ác: Lòng Bỉ Mẫn (sự 
đông tinh) là một Pháp Tỉnh Giác Giải Thoát.” 


"Furthermore, there is the case where a monk might say, 
"Although Empathetic Joy has been developed, pursued, handed the 
reins, taken as a basis, steadied, consolidated, and well - undertaken 
by me as my Awareness - Release, still resentment keeps overpowering 
my mind.’ He should be told, ‘Don’t say that. You shouldn't speak in 
that way. Don’t misrepresent the Blessed One, for it’s not right to 
misrepresent the Blessed One, and the Blessed One wouldn't say that. 
It’s impossible, there is no way that—when Empathetic Joy has been 
developed, pursued, handed the reins, taken as a basis, steadied, 
consolidated, and well - undertaken as an Awareness - Release— 
resentment would still keep overpowering the mind. That possibility 
doesn’t exist, for this is the escape from resentment: Empathetic Joy as 
an Awareness - Release.’ 

“Hơn nữa, có trường hợp nơi ma một vi tu sĩ có thê nói rằng: “Đù 
cho Lac Sự Vi Tha (Tùy Hy) đã được phát triển, đã được tiếp tục thực 
hiện, đã trong, tầm kiểm soát, một nền tảng đã được xác lập, đã kiên 
định, đã gia có và đã được Tôi thực hiện tốt đẹp với Pháp Tỉnh Giác 
Giải Thoát của mình, tuy vậy sự bực tức vẫn cứ áp đảo tâm thức của 
mình.” Vị ấy cần phải được nói như sau: “Đừng có nói như thế. Người 
không nên nói trong phương thức ấy. Đừng có xuyên tạc Đức Thê Tôn, 
thật không tốt để xuyên tạc Đức Thế Tôn, và Đức Thế Tôn sẽ không có 
nói điều đó. Đó là bát khả thi, không đời nào có như thé — khi Lac Sw 
Vi Tha (Tùy Hy) là Pháp Tỉnh Giác Giải Thoát đã được phát triển, đã 
được tiếp tục thực hiện, đã trong tầm kiểm soát, một nền tảng đã được 
xác lập, đã kiên dinh, đã gia có và đã được thực hiện tốt đẹp — sự bực 


172 PUNNA - MERIT 


tức sẽ vẫn cứ tiếp tục áp đảo tâm thức. Tính khả thi ấy không có xảy 
ra, vì đây là sự thoát khỏi sự bực tức: Lac Sw Vi Tha (Tuy Hy) là một 
Pháp Tỉnh Giác Giải Thoát.” 


"Furthermore, there is the case where a monk might say, 
"Although Equanimity has been developed, pursued, handed the reins, 
taken as a basis, steadied, consolidated, and well - undertaken by me 
as my Awareness - Release, still passion keeps overpowering my mind. ’ 
He should be told, ‘Don’t say that. You shouldn't speak in that way. 
Don't misrepresent the Blessed One, for it's not right to misrepresent 
the Blessed One, and the Blessed One wouldn't say that. It's 
impossible, there is no way that—when Equanimity has been 
developed, pursued, handed the reins, taken as a basis, steadied, 
consolidated, and well - undertaken as an Awareness - Release 
passion would still keep overpowering the mind. That possibility 
doesn't exist, for this is the escape from passion: Equanimity as an 
Awareness - Release." (AN VI.# 13) 

“Hơn nữa, có trường hop noi mà một vi tu si có thé nói rằng: “Dù 
cho Sw Tran Tinh (Hành Xá) đã được phát triển, đã được tiếp tuc thực 
hiện, đã trong tầm kiểm soát, một nền tảng đã được xác lập, đã kiên 
định, đã gia cố và đã được Tôi thực hiện tốt đẹp với Pháp Tỉnh Giác 
Giải Thoát của mình, tuy vậy sự khốc ái vẫn cứ áp đảo tâm thức của 
mình.” Vị ấy cần phải được nói như sau: “Đừng có nói như thế. Người 
không nên nói trong phương thức ấy. Đừng có xuyên tac Đức Thế Tôn, 
thật không tốt để xuyên tạc Đức Thế Tôn, và Đức Thế Tôn sẽ không có 
nói điều đó. Đó là bát khả thi, không đời nào có như thế — khi Sw Tran 
Tịnh (Hành Xá) là Pháp Tỉnh Giác Giải Thoát đã được phát triển, đã 
được tiếp tục thực hiện, đã trong tầm kiểm soát, một nền tảng đã được 
xác lập, đã kiên định, đã gia có và đã được thực hiện tốt đẹp — sự khóc 
ái sẽ vẫn cứ tiếp tục áp đảo tâm thức. Tính khả thi ấy không có xảy ra, 
vì đây là sự thoát khỏi sự khốc ái: Sw Trấn Tịnh (Hành Xá) là một 
Pháp Tỉnh Giác Giải Thoát.” (Tăng Chi Bộ Kinh VL£ 13) 





“And how is Awareness - Release through Good Will developed, 
what is its destiny, its excellence, its reward, and its consummation ? 

"There is the case where a monk develops mindfulness as a 
factor for Awakening accompanied by Good Will, dependent on 


PHƯỚC BAU - THIEN CÔNG ĐỨC 173 


seclusion... dispassion... cessation, resulting in letting go. He develops 
analysis of qualities as a factor for Awakening... Persistence as a factor 
for Awakening... Rapture as a factor for Awakening... Calm as a factor 
for Awakening... Concentration as a factor for Awakening... 
Equanimity as a factor for Awakening accompanied by Good Will, 
dependent on seclusion... dispassion... cessation, resulting in letting 
go. If he wants, he remains percipient of loathsomeness in the presence 
of what is not loathsome. If he wants, he remains percipient of 
unloathsomeness in the presence of what is loathsome. If he wants, he 
remains percipient of loathsomeness in the presence of what is not 
loathsome and what is. If he wants, he remains percipient of 
unloathsomeness in the presence of what is loathsome and what is not. 
If he wants—in the presence of what is loathsome and what is not— 
cutting himself off from both, he remains equanimous, alert, and 
mindful. 

Or he may enter and remain in the beautiful liberation. I tell 
you, monks, Awareness - Release through Good Will has the beautiful 
as its excellence — in the case of one who has penetrated to no higher 
release. 

“Và Pháp Tỉnh Giác Giải Thoát thông qua Thiện Y (Từ Ai Tám) 
đã được phát triển như thế nào, mệnh vận của nó, sự tuyệt luân của nó, 
sự tưởng lệ của nó, sự hoàn hảo của nó như thế nào ? 

“Có trường hợp nơi mà một vị tu sĩ phát triển Sự Chú Niệm làm 
thành một yếu tó cho Sự Giác Ngộ (Niém Giác Chi) câu hành với Thiện 
Y (Từ Ai Tam), tùy thuận với sự tịch tinh... sự lãnh tịnh... sự đình chi, 
dẫn đến sự vong hoài. Vị ấy phát triển Sự Tuyển Trạch các phẩm chat 
làm thành một yếu tô cho Sự Giác Ngộ (Trạch Pháp Giác Chị), tùy 
thuận với sự tịch tịnh... sự lãnh tịnh... sự đình chỉ, dẫn đến sự vong 
hoài. Vị ấy phát triển Sự Kiên Trì Bất Giải làm thành một yếu tố cho 
Sự Giác Ngộ (Tỉnh Tấn Giác Chị), tùy thuận với sự tịch tịnh... sự lãnh 
tịnh... sự đình chỉ, dẫn đến sự vong hoài. VỊ ay phat trién Phap Lac 
Bat Kha Chi làm thành một yếu tố cho Sự Giác Ngộ (Phi Lac Giác 
Chi), tùy thuận với sự tịch tịnh... sự lãnh tịnh... sự đình chi, dẫn đến 
sự vong hoài. Vị ấy phát triển Pháp Ninh Tịnh làm thành một yếu tó 
cho Sự Giác Ngộ (Khinh An Giác Chi), tùy thuận với sự tịch tịnh... sự 
lãnh tĩnh... sự đình chỉ, dẫn đến su vong hoài. Vi ấy phát triển Pháp 
Định Thức làm thành một yếu tó cho Sự Giác Ngộ (Dinh Giác Chi), 


174 PUNNA - MERIT 


tùy thuận với sự tịch tinh... sự lãnh tĩnh... sự đình chỉ, dẫn. dén su vong 
hoài. Vi áy phát trién Pháp Trán Tinh làm thành mót yéu tó cho E 
Giác Ngộ (X4 Giác Chi), tùy thuận với sự tịch tịnh... sự lãnh tinh.. 
đình chỉ, dẫn đến sự vong hoài. Nếu như vị ấy muốn, vị ấy duy HẠ su 
sáng suốt nhận thức về Pháp đáng ghê tởm trong sự hiện diện của điều 
mà không đáng ghé tóm. Nếu như vị ấy muốn, vị ấy duy tri sự sáng 
suốt nhận thức về Pháp không đáng ghé tóm trong sự hiện diện của điều 
mà đáng ghé tóm. Nếu như vị ấy muốn, vị ấy duy tri sự sáng suốt nhận 
thức vé Pháp đáng ghé tóm trong sự hiện diện của điều mà không đáng 
ghé tóm và điều mà dáng ghé tóm. Nếu như vị ấy muốn, vị ấy duy tri 
sự sáng suốt nhận thức về Pháp không đáng ghé tóm trong sự hiện diện 
của điều ma dáng ghé tóm và điều mà không đáng ghê tớm. Nếu như 
vị ấy muốn — trong sự hiện diện của điều mà đáng ghé tóm và diéu mà 
không đáng ghé tóm — tu ngã của vị ấy thoát ra khói cả hai — vi áy an 
trú sự tran tịnh, cảnh tinh và chú niệm. 

Hoặc vị ấy có thé dự tri và an trú trong sự giải thoát tuyệt hảo. 
Ta nói với các người, này các vị tu sĩ, Pháp Tỉnh Giác Giải Thoát thông 
qua Thiện Y (Từ Ái Tám) có sự tuyệt hảo là sự tuyệt luân của nó — 
trong trường hợp đối với Bậc đã không có được thâm thấu sự giải thoát 
ở tầng cao hơn. 


"And how is Awareness - Release through Compassion 
developed, what is its destiny, its excellence, its reward, and its 
consummation ? | 

"There is the case where a monk develops mindfulness as a 
factor for Awakening accompanied by Compassion... etc... If he 
wants—in the presence of what is loathsome and what is not—cutting 
himself off from both, he remains equanimous, alert, and mindful. Or, 
with the complete transcending of perceptions of [physical] form, with 
the disappearance of perceptions of resistance, and not heeding 
perceptions of diversity, thinking, 'Infinite space,' he enters and 
remains in the sphere of the infinitude of space. I tell you, monks, 
Awareness - Release through Compassion has the sphere of the 
infinitude of space as its excellence—in the case of one who has 
penetrated to no higher release. 


PHƯỚC BẦU - THIỆN CÔNG ĐỨC 175 


“Và Pháp Tỉnh Giác Giải Thoát thông qua Lòng Bi Mẫn (sự 
dong tinh) đã được phát triển như thé nào, mệnh vận của nó, sự tuyệt 
luân của nó, sự tưởng lệ của nó, sự hoàn hảo của nó như thé nào ? 

“Có trường hợp noi mà một vi tu sĩ phát triển Sự Chú Niệm làm 
thành một yêu í tố cho Sự Giác Ngộ (Niệm Giác Chi) câu hành với pie 
Bi Mán (sur dóng tinh), tùy thuận với sự tịch tịnh... sự lãnh tịnh.. 
đình chỉ, dẫn đến sự vong hoài. Via ây phát triển Pháp Tuyển Trách: các 
phẩm chất làm thành một yếu tó cho Sự Giác Ngộ (Trạch Pháp Giác 
Chi), tùy thuận với sự tịch tịnh... sự lãnh tịnh... sự đình chi, dẫn đến 
sự vong hoải. VỊ â áy phát triển Pháp Kiên Trì Bất Giải làm thành một 
yếu tô cho Sự Giác Ngộ (Tinh Tan Giác Chi), tùy thuận với sự tịch 
tịnh... sự lãnh tịnh... sự đình chỉ, dẫn đến sự vong hoài. Vi a ay phat 
triển Pháp Lạc Bat Khả Chi làm thành một yếu tó cho Sự Giác Ngộ (Phi 
Lạc Giác Chị), tùy thuận với sự tịch tịnh... sự lãnh tịnh... sự đình chỉ, 
dẫn đến sự vong hoài. Vị ấy phát triển Pháp Ninh Tịnh làm thành một 
yếu tô cho Sự Giác Ngộ (Khinh An Giác Chi), tùy thuận với sự tịch 
tịnh... sự lãnh tĩnh... sự đình chỉ, dẫn đến sự vong hoài. Vị ấy phát 
triển Pháp Định Thức làm thành một yếu tó cho Sự Giác Ngộ (Dinh 
Giác Chị), tùy thuận với sự tịch tịnh... sự lãnh tĩnh... sự đình chỉ, dẫn 
đến sự vong hoài. VỊ ay phat trién Phap Tran Tịnh làm thành một yếu 
tô cho Sự Giác Ngộ (Xa Gide Chi), tùy thuận với sự tịch tịnh... sự lãnh - 
tĩnh... sự đình chỉ, dẫn đến sự vong hoài. Nếu như vị ấy muốn, vị ấy 
duy trì sự sáng suốt nhận thức về Pháp đáng ghê tởm trong sự hiện diện 
của điều mà không dáng ghé tóm. Nếu nhu vị ấy muốn, vị ấy duy trì 
sự sáng suốt nhận thức về Pháp không đáng ghê tởm trong sự hiện diện 
của điều mà dáng ghé tóm. Nếu như vị ấy muốn, vị ấy duy trì sự sáng 
suốt nhận thức về Pháp đáng ghê tóm trong sự hiện diện cua diéu ma 
không đáng ghê tom và điều mà đáng ghê tởm. Nếu như vị ấy muốn, 
vị ây duy trì sự sáng, suốt nhận thức về Pháp không dáng ghé tóm trong 
sự hiện diện của điều mà đáng ghé tóm và điều mà không đáng ghê 
tóm. Nếu như vị ấy muốn — trong sự hiện điện của điều mà dáng ghé 
tóm và điều mà không dáng ghé tóm — tự ngã của vị ấy thoát ra khỏi cả 
hai — vị áy an trú sự trấn tịnh, cảnh tỉnh và chú niệm. 

Hoặc với sự vượt qua hoàn toàn những suy tưởng về hình sắc 
tướng [thuộc Sắc Pháp]. cùng với sự bién mát vé các suy tưởng kinh 
chóng, và không chú ý đến những suy tưởng sai dị tính, nghĩ suy: “Hư 
không là vô hạn,” vị ấy du tri và an trú trong lĩnh vực của hư không 


176 PUNNA - MERIT 


vô han (Không Vô Biên Xứ). Ta nói với các người, này các vi tu si, 
Pháp Tinh Giác Giải Thoát thông qua Lòng Bi Mẫn (sự đồng tình) có 
lĩnh vực của hư không vô hạn (Không Vô Biên Xứ) là sự tuyệt luân 
của nó — trong trường hợp đối với Bậc đã không có được thâm thấu sự 
giải thoát ở tầng cao hơn. 


"And how is Awareness - Release through Empathetic Joy 
developed, what is its destiny, its excellence, its reward, and its 
consummation? 

"There is the case where a monk develops mindfulness as a 
factor for awakening accompanied by Empathetic Joy... etc....If he 
wants—in the presence of what is loathsome and what is not—cutting 
himself off from both, he remains equanimous, alert, and mindful. Or, 
with the complete transcending of the sphere of infinitude of space, 
thinking ‘Infinite consciousness,’ he enters and remains in the sphere 
of the infinitude of Consciousness. I tell you, monks, Awareness - 
Release through Empathetic Joy has the sphere of the infinitude of 
Consciousness as its excellence—in the case of one who has penetrated 
to no higher release. 

“Và Pháp Tinh Giác Giải Thoát thông qua ja: Su Vi Tha (Tuy 
Hy) đã được phat triển như thé nào, mệnh vận của nó, sự tuyệt luân của 
nó, sự tưởng lệ của nó, sự hoàn hảo của nó như thê nào ? 

“Có trường hợp nơi mà một vị tu sĩ phát triển Sự Chú Niệm làm 
thành một yếu tó cho Sự Giác Ngộ (Niém Giác Chi) câu hành với Lac 
Sw Vi Tha (Tùy Hy), tùy thuận với sự tịch tịnh... sự lãnh tịnh... sự đình 
chỉ, dẫn đến sự vong hoài. (Via ấy phát triển Pháp Tuyển Trạch các phẩm 
chất làm thành một yếu tô cho Sự Giác Ngộ (Trạch Pháp Giác Chị), 
tùy thuận với sự tịch tịnh... sự lãnh tịnh... sự đình chỉ, dẫn đến sự vong 
hoài. Vị ấy phát triển Pháp Kiên Trì Bắt Giải làm thành một yếu tô cho 
Sự Giác Ngộ (Tinh Tán Giác Chi), tùy thuận với sự tịch tịnh... sự lãnh 
tịnh... sự đình chỉ, dẫn đến sự vong hoài. VỊ â áy phát triển Pháp Lac 
Bất Khả Chỉ làm thành một yêu tô cho Sự Giác Ngộ (Phi Lạc Giác 
Chi), tùy thuận với sự tịch tinh... sự lãnh tịnh... sự đình chỉ, dẫn đến 
sự vong hoài. Vị ấy phát triển Pháp Ninh Tịnh làm thành một jen tó 
cho Sự Giác Ngộ (Khinh An Giác Chi), tùy thuận với sự tịch tinh.. 
lãnh tĩnh... sự đình chỉ, dẫn đến sự vong hoài. VỊ â áy phát triển Pháp 
Định Thức làm thành một yếu tó cho Sự Giác Ngộ (Dinh Giác Chi), 


PHƯỚC BẦU - THIỆN CÔNG ĐỨC 177 


tùy thuận với sự tịch tịnh... sự lãnh tĩnh... sự đình chỉ, dẫn đến su vong 
hoài. Vi áy phát trién Pháp Trán Tinh làm thành mót yéu tó cho = 
Giác Ngộ (Xa Giác Chi), tùy thuận với sự tịch tịnh... sự lãnh tĩnh.. 

đình chỉ, dẫn đến sự vong hoài. Nếu như vị ấy muốn, vị áy duy iis su 
sáng suốt nhận thức về Pháp đáng ghê tóm trong sự hiện diện của điều 
mà không dáng ghé tóm. Néu nhu vi áy muón, vi áy duy tri su sáng 
suốt nhận thức vé Pháp không đáng ghé tóm trong sự hiện diện của điều 
ma đáng ghé tom. Nếu như vị ấy muốn, vị ấy duy trì sự sáng suốt nhận 
thức vé Pháp đáng ghé tóm trong sự hiện diện của điều mà không đáng 
ghê tởm và điều mà dáng ghê tóm. Nếu nhu vị ấy muốn, vị ấy duy trì 
sự sáng suốt nhận thức về Pháp không đáng ghê tởm trong sự hiện diện 
của điều mà đáng ghé tóm và điều mà không đáng ghê tóm. Nếu như 
vị áy muốn — trong sự hiện diện của điều mà đáng ghê tóm và điều mà 
không đáng ghê tóm — tự ngã của vị ấy thoát ra khỏi cả hai — vị ấy an 
trú sự tran tịnh, cảnh tinh và chú niệm. 

Hoặc với sự vượt qua hoàn toàn lĩnh vực của hư không vô hạn, 
nghi suy: “Tâm Y Thức là vô hạn,” vị ấy dự tri và an trú trong link vực 
vô hạn của Tám Y Thức (Thúc Vô Biên Xứ). Ta nói với các người, này 
các vi tu sĩ, Pháp Tính Giác Giải Thoát thông qua Lac Sw Vi Tha (Tùy 
Hy) có lĩnh vực vô han của Tám Y Thức (Thúc Vô Biên Xứ) là sự tuyệt 
luân của nó — trong trường hợp đối với Bậc đã không có được thâm thấu 
sự giải thoát ở tầng cao hơn. 


"And how is Awareness - Release through Equanimity 
developed, what is its destiny, its excellence, its reward, and its 
consummation ? 

"There is the case where a monk develops mindfulness as a 
factor for Awakening accompanied by Equanimity... etc.... If he 
wants—in the presence of what is loathsome and what is not—cutting 
himself off from both, he remains equanimous, alert, and mindful. Or, 
with the complete transcending of the sphere of infinitude of 
consciousness, thinking 'There is nothing, ` he enters and remains in the 
sphere of Nothingness. I tell you, monks, Awareness - Release through 
Equanimity has the sphere of Nothingness as its excellence—in the 
case of one who has penetrated to no higher release." (SN XLVI.# 54) 


178 PUNKA - MERIT 


“Và Pháp Tỉnh Giác Giải Thoát thông qua Sw Trấn Tịnh (Hành 
Xá) đã được phát triển nhu thé nào, mệnh vận của nó, sự tuyệt luân của 
nó, sự tưởng lệ của nó, sự hoàn hảo của nó như thé nào ? 

“Có trường hợp noi mà một vị tu sĩ phát triển Sự Chú Niệm làm 
thành một yêu tô cho Sự Giác Ngộ (Niệm Giác Chi) câu hành với pd 
Trán Tinh (Hanh Xa), tùy thuận với sự tịch tịnh... sự lãnh tịnh.. 
đình chỉ, dẫn đến sự vong hoài. VỊ â ay phát trién Pháp Tuyển Trạch. các 
phẩm chất làm thành một yếu tố cho Sự Giác Ngộ (Trạch Pháp Giác 
Chị), tùy thuận với sự tịch tịnh... sự lãnh tịnh... sự đình chỉ, dẫn đến 
sự vong hoài. Vị ấy phát triển Pháp Kiên Trì Bắt Giải làm thành một 
yếu tó cho Sự Giác Ngộ (Tinh Tán Giác Chi), tùy thuận với sự tịch 
tịnh... sự lãnh tịnh... sự đình chỉ, dẫn đến Sự vong hoài. Vị ấy phát 
triển Pháp Lạc Bắt Khả Chỉ làm thành một yếu tô cho Sự Giác Ngộ (Phi 
Lạc Giác Chị), tùy thuận với sự tịch tịnh... sự lãnh tịnh... sự đình chỉ, 
dẫn đến sự vong hoài. Vị ay phát triển Pháp Ninh Tịnh làm thành một 
yếu tô cho Sự Giác Ngộ (Khinh An Giác Chi), tùy thuận với sự tịch 
tịnh... sự lãnh tĩnh... sự đình chỉ, dẫn đến sự vong hoài. Vị ấy phát 
triển Pháp Định Thức làm thành một yếu tô cho Sự Giác Ngộ (Dinh 
Giác Chi), tùy thuận với sự tịch tịnh.. .sự lãnh tĩnh... sự đình chỉ, dẫn 
đến sự vong hoài. Vị ấy phát triển Pháp Tran Tịnh làm thành một yếu 
tố cho Sự Giác Ngộ (Xa Giác Chi), tùy thuận với sự tịch tịnh. ...sự lãnh 
tĩnh... sự đỉnh chỉ, dẫn đến sự vong hoài. Nếu như vị ấy muốn, vị ấy 
duy trì sự sáng suốt nhận thức về Pháp đáng ghé tóm trong sự hién dién 
của điều mà không dáng ghê tóm. Nếu như vị ấy muốn, vị ấy duy trì 
sự sáng suốt nhận thức về Pháp không đáng ghé tóm trong sự hiện diện 
của điều mà dáng ghé tóm. Néu nhu vi áy muón, vi áy duy tri su sáng 
suốt nhận thức vé Pháp đáng ghé tóm trong sự hiện diện cua điều mà 
không đáng ghé tóm và điều mà đáng ghé tóm. Néu nhu vi áy muón, 
vi ây duy tri sự sáng, suốt nhận thức vé Pháp không đáng ghé tóm trong 
su hién dién cua diéu mà dáng ghé tóm và điều mà khóng dáng ghé 
tóm. Nếu như vi ấy muốn — trong sự hiện diện của điều mà đáng ghê 
tóm và diéu mà không dáng ghé tóm — tự ngã của vi áy thoát ra khói cả 
hai — vị ấy an trú sự tran tịnh, cảnh tinh và chú niệm. 

Hoặc với sự vượt qua Hon toàn lĩnh vực vô hạn của Tám Ý Thức, 
nghi suy: “Không có chi cả,” vi ay dự tri va an trú trong linh vực vô 
hạn của Hw Vô (Vô Sở Hữu Xv). Ta nói với các người, này các vi tu 
sĩ, Pháp Tinh Giác Giải Thoát thông qua Sw Tran Tịnh (Hành Xá) có 


PHƯỚC BẦU - THIỆN CÔNG ĐỨC 179 


linh vực vô han cua Hw Vô (Thức Vô Biên Xt) là su tuyệt luân của nó 
— trong trường hợp đối với Bậc đã không có được thâm thấu sự giải 
thoát ở tang cao hơn. (Tương Ưng Bộ Kinh XLVIL# 54) 


"There is the case where an individual keeps pervading the first 
direction [the east] —as well as the second direction, the third, and the 
fourth—with an awareness imbued with Good Will. Thus he keeps 
pervading above, below, and all around, everywhere and in every 
respect the all - encompassing cosmos with an awareness imbued with 
Good Will: abundant, expansive, immeasurable, free from hostility, 
free from ill will. He savors that, longs for that, finds satisfaction 
through that. Staying there—fixed on that, dwelling there often, not 
falling away from that—then when he dies he reappears in conjunction 
with the Devas of Brahma's retinue. The Devas of Brahma's retinue, 
monks, have a life - span of an aeon. A run — of — the - mill person, 
having stayed there, having used up all the life - span of those Devas, 
goes to hell, to the animal womb, to the state of the hungry shades. 
But a disciple of the Blessed One, having stayed there, having used up 
all the life - span of those Devas, is unbound right in that state of being. 
This, monks, is the difference, this the distinction, this the distinguishing 
factor, between an educated disciple of the noble ones and an 
uneducated run — of — the - mill person, when there is a destination, a 
reappearing. 

“Có trường hợp noi mà một cá nhân biến mãn tâm thức đến 
hướng thứ nhất (hướng Đông) — cũng như hướng thứ hai, thứ ba và thứ 
tư — với sự tỉnh giác đã được thám nhuan với Thiện Y (Từ Ai Tâm). 
Thế là vị ây biến mãn đến hướng trên, hướng dưới và lan tỏa khắp chung 
quanh, khắp mọi nơi, và trên khắp mọi phương diện bao trùm cả vũ trụ 
với một sự tỉnh giác đã được thâm nhuân với Thiện Y (Từ Ai Tám): 
chan chứa tắm lòng vô lượng bác ái vị tha, không pha ác cảm, không 
vương tư thù. Vị ây phẩm thưởng điều ấy, khát vọng điều ấy, (do sự có 
gang) dat duoc niém han hoan toai y qua diéu 4 ay. Luu trú ở nơi đó, 
khắn khít nơi đó, thường luôn an trú ở nơi đó, bất thoái đọa khỏi nơi 
đó- thé rồi sau khi vị åy mệnh chung, vị ấy tái tục trong sự cộng trú với 
Chúng Phạm Thiên ở Cói Phạm Phụ Thiên. Chúng Phạm Thiên ở 
Cói Pham Phụ Thiên, này các vị tu sĩ, có thọ mạng một thiên kỷ. Một 
hạng Pham Phu - sau khi đã lưu trú 6 nơi đó, sau khi đã thọ dung hết 


180 PUNNA - MERIT 


tho mang của Chúng Thiên ở nơi đó - di đến Dia Ngực, đi đến thai bào 
động vật, di đến trang thái của những quỷ hon đói khát (Coi Nga Quy). 
Thế nhưng, một đệ tử của Đức Thế Tôn - sau khi đã lưu trú ở nơi đó, 

sau khi đã thọ dụng hết thọ mạng của Chúng Thiên ở nơi đó — thì được 
phóng thích ngay trong trạng thái đang hiện hữu â ay. Điều này, này các 
vị tu sĩ, là sự khác biệt, đây là tính chất đặc thù, đây là yếu tó thù tháng, 
giữa một vi đệ tử hữu học của Chu Thánh Nhân và một hạng Võ Văn 
Phàm Phu, khi có một mức đến quy định, một sự tái tục. 


"Again, there is the case where an individual keeps pervading 
the first direction—as well as the second direction, the third, and the 
fourth—with an awareness imbued with Compassion.... Staying 
there—fixed on that, dwelling there often, not falling away from that— 
then when he dies he reappears in conjunction with the Abhassara 
[Radiant] Devas.1 The Abhassara Devas, monks, have a life - span of 
two aeons. Á run — of — the - mill person, having stayed there, having 
used up all the life - span of those Devas, goes to hell, to the animal 
womb, to the state of the hungry shades. But a disciple of the Blessed 
One, having stayed there, having used up all the life - span of those 
Devas, is unbound right in that state of being. This, monks, is the 
difference, this the distinction, this the distinguishing factor, between 
an educated disciple of the noble ones and an uneducated run — of — the 
- mill person, when there is a destination, a reappearing. 

“Lại nữa, có trường hop nơi mà một cá nhân bién mãn tám thức 
đến hướng thứ nhất — cũng như hướng thứ hai, thứ ba và thứ tư — với 
sự tỉnh giác đã được thám nhuan với Long Bi Mẫn (sự đồng tinh). Thé 
là vị ấy biến mãn đến hướng trên, hướng dưới và lan tỏa khắp chung 
quanh, khắp mọi nơi, và trên khắp moi phương điện bao trùm cả vũ tru 
với một sự tỉnh giác đã được thám nhuán với Lòng Bi Mẫn (sự dong 
tinh): chan chứa tám lóng vó luong bác ái vi tha, khóng pha ác cám, 
không vương tu thù. Vi ay phẩm thưởng điều ấy, khát vọng điều ấy, 
(do sự cô găng) đạt được niềm hân hoan toại ý qua điều ấy. Lưu trú ở 
nơi đó, khán khít nơi đó, thường luôn an trú ở nơi đó, bất thoái đọa khỏi 
nơi đó — thé rồi sau khi vị ấy mệnh chung, vị ấy tái tục trong sự cộng 
trú với Chúng Phạm Thiên ở Cói Quang Âm Thiên Giới (Cói Biến 
Quang Thiên Giới). Chúng Phạm Thiên ở Cói Quang Âm Thiên Giới, 
này các vi tu si, có thọ mạng hai thiên ky. Một hạng Pham Phu - sau 


PHƯỚC BẦU - THIỆN CÔNG ĐỨC 181 


khi đã lưu trú ở nơi đó, sau khi đã thọ dụng hết thọ mạng của Chúng 
Thiên ở nơi đó - đi đến Dja Ngực, đi đến thai bào động vật, đi đến trạng 
thái của những quj hôn đói khát (Coi Nga Quy). Thé nhung, mót dé 
tử của Đức Thé Tôn - sau khi đã lưu trú ở nơi đó, sau khi đã tho dụng 
hết thọ mạng của Chúng Thiên ở nơi đó — thì được phóng thích ngay. 
trong trạng thái đang hiện hữu â ây. Điều này, này các vị tu sĩ, là sự khác 
biệt, đây là tính chất đặc thù, đây là yếu tố thù tháng, giữa một vị đệ tử 
hữu học của Chư Thánh Nhân và một hạng Vô Văn Phàm Phu, khi có 
một mức đến quy định, một sự tái tục. 


"Again, there is the case where an individual keeps pervading 
the first direction—as well as the second direction, the third, and the 
fourth—with an awareness imbued with Empathetic Joy.... Staying 
there—fixed on that, dwelling there ofien, not falling away from that— 
then when he dies he reappears in conjunction with the Subhakinhà 
[Beautiful Black] Devas. The Subhakinha Devas, monks, have a life - 
span of four aeons. A run — of — the - mill person, having stayed there, 
having used up all the life - span of those Devas, goes to hell, to the 
animal womb, to the state of the hungry shades. But a disciple of the 
Blessed One, having stayed there, having used up all the life - span of 
those Devas, is unbound right in that state of being. This, monks, is the 
difference, this the distinction, this the distinguishing factor, between 
an educated disciple of the noble ones and an uneducated run — of — 
the- mill person, when there is a destination, a reappearing. 

“Lai nữa, có trường hop noi mà một cá nhân bién mãn tâm thức 
đến hướng thứ nhất — cũng như hướng thứ hai, thứ ba và thứ tư — với 
sự tỉnh giác đã được thám nhuan với Lac Sw Vi Tha (Tùy Hy). Thé là 
vị áy bién mãn đến hướng trên, hướng dưới và lan tỏa khắp chung 
quanh, khắp mọi nơi, và trên khắp mọi phương diện bao trùm cả vũ trụ 
với một sự tỉnh giác đã được thám nhuân với Lac Sự Vi Tha (Tùy Hy): 
chan chứa tắm lòng vô lượng bác ái vị tha, không pha ác cảm, không 
vương tư thù. Vi ây phẩm thưởng điều ấy, khát vọng điều ấy, (do sự có 
gang) đạt được niềm hân hoan toại ý qua điều 4 ay. Lưu trú ở nơi đó, 
khăn khít nơi đó, thường luôn an trú ở nơi đó, bất thoái đọa khỏi nơi đó 
— thé rồi sau khi vị ay ménh chung, vi ay tái tục trong su cộng trú với 
Chúng Phạm Thiên ở Cói Biến Tịnh Thiên Giới. Chúng Phạm Thiên 
ở Cói Biến Tịnh Thiên Giới, này các vị tu sĩ, có thọ mạng bốn thiên 


182 PUNNA - MERIT 


ky. Một hạng Phàm Phu - sau khi đã lưu trú ở nơi đó, sau khi đã tho 
dụng hết tho mạng của Chúng Thiên ở nơi đó - đi đến Dia Ngực, đi đến 
thai bao động vật, đi đến trạng thái của những quy hon đối khát (Coi 
Nga Quy). Thé nhưng, một đệ tử của Đức Thé Tôn - sau khi đã lưu trú 
ở nơi đó, sau khi đã thọ dụng hết thọ mạng của Chúng Thiên ở nơi đó 
— thi được phóng thích ngay trong trang thái dang hiện hữu ấy. Điều 
này, này các vị tu sĩ, là sự khác biệt, đây là tính chất đặc thù, đây là yếu 
tố thù tháng, giữa một vị đệ tử hữu học của Chu Thánh Nhân và một 
hạng Vô Văn Phàm Phu, khi có một mức đến quy định, một sự tái tục. 


"Again, there is the case where an individual keeps pervading 
the first direction [the east]—as well as the second direction, the third, 
and the fourth— with an awareness imbued with Equanimity. Thus he 
keeps pervading above, below, and all around, everywhere and in every 
respect the all - encompassing cosmos with an awareness imbued with 
Equanimity: abundant, expansive, immeasurable, free from hostility, 
free from ill will. He savors that, longs for that, finds satisfaction 
through that. Staying there—fixed on that, dwelling there often, not 
falling away from that—then when he dies he reappears in conjunction 
with the Vehapphala [Sky - fruit] Devas. The Vehapphala Devas, 
monks, have a life - span of 500 aeons. A run — of — the - mill person, 
having stayed there, having used up all the life - span of those Devas, 
goes to hell, to the animal womb, to the state of the hungry shades. 
But a disciple of the Blessed One, having stayed there, having used up 
all the life - span of those Devas, is unbound right in that state of being. 
This, monks, is the difference, this the distinction, this the distinguishing 
factor, between an educated disciple of the noble ones and an 
uneducated run — of — the - mill person, when there is a destination, a 
reappearing. 

“These are four types of individuals to be found existing in the 
world.” 

_ “Lại nữa, có trường hợp nơi mà một cá nhân bién mãn tâm thức 
đến hướng thứ nhất (hướng Đông) — cũng như hướng thứ hai, thứ ba và 
thứ tư — với sự tỉnh giác đã được thám nhuan với Sw Tran Tịnh (Hành 
Xá). Thé là vị áy bién mãn đến hướng trên, hướng dưới và lan tỏa khắp 
chung quanh, khắp mọi nơi, và trên khắp mọi phương diện bao trùm cả 
vũ trụ với một sự tỉnh giác đã được thám nhuán với Sw Tran Tịnh 


PHƯỚC BÁU - THIỆN CÔNG ĐỨC 183 


(Hành Xá): chan chứa tam lòng vô lượng bác ái vị tha, không pha ác 
cảm, không vương tư thù. VỊ ây phẩm thưởng điều ấy, khát vọng điều 
ây, (do sự có gang) dat được niêm hân hoan toại ý qua điều 4 ay. Luu tra 
ở nơi đó, khan khít nơi đó, thường luôn an trú ở nơi đó, bất thoái đọa 
khỏi nơi đó — thế rồi sau khi vị ây mệnh chung, vị ay tai tuc trong su 
cộng trú với Chung Phạm Thiên ở Céi Quảng Quả Thiên Giới. 
Chúng Phạm Thién ở Cói Quảng Quả Thiên Giới, này các vi tu sĩ, có 
thọ mạng năm trăm thiên kỷ. Một hạng Phàm Phu - sau khi đã lưu trú 
ở nơi đó, sau khi đã thọ dụng hết thọ mạng của Chúng Thiên ở nơi đó - 
đi đến Địa Ngực, đi đến thai bào động vật, di đến trạng thái của những 
quy hôn đói khát (Coi Nga Quy). Thé nhưng, một đệ tử của Đức Thé 
Tôn - sau khi đã lưu trú ở nơi đó, sau khi đã thọ dụng hết thọ mang của 
Chúng Thiên ở nơi đó — thì được phóng thích ngay trong trạng thái đang 
hiện hữu ấy. Điều này, này các vị tu sĩ, là sự khác biệt, đây là tính chất 
đặc thù, đây là yếu tố thù thắng, giữa một vị đệ tử hữu học của Chư 
Thánh Nhân và một hạng Vô Văn Phàm Phu, khi có một mức đến quy 
định, một sự tái tục. 

“Đây là bốn hang cá nhân được nghiệm thấy hiện hữu ở trong thé 
gian.” 


NOTES: 

1. The Abhassara, Subhakinhñ, and Vehapphala Devas are all 
Brahmas on the level of form. 

2. This Sutta, read in conjunction with AN IV.# 123, has given 
rise to the belief that the development of Good Will as an immeasurable 
state can lead only to the first Jhüna, and that the next two 
immeasurable states—Compassion and Empathetic Joy—can lead, 
respectively, only to the second and third Jhünas. However, as AN 
VIIL# 63 shows below, all four immeasurable states can lead all the 
way to the fourth Jhana. The difference between that discourse and this 
lies in how the person practicing these states relates to them. In that 
Sutta, the person deliberately uses the state as a basis for developing 
all the Jhanas. In this Sutta, the person simply enjoys the state and 
remains in it. (AN IV.# 125) 

Ghi Chú: 


184 PUNNA - MERIT 


1. Chúng Phạm Thiên ở Cói Quang Am T. hién Giói, Cói Bién 
Tịnh Thiên Giới và Cói Quảng Qua T. hiên Giới tat cả đều là Chư 
Phạm Thiên trong cấp độ của Sắc Pháp. 

2. Bài Kinh này, đọc phối hợp với Tăng Chi Bộ Kinh. 123, đã 
làm phát khói lên niêm tin rang sự phát triển về Thiện Y (Từ Ai T. âm) 
là một trạng thái bất khả hạn lượng chỉ có thé dẫn dat đến tầng Thiền 
thứ nhất (Sơ T hiên), va rang hai trạng thái bát kha hạn lượng tiếp theo 
— Long Bi Mẫn (sự đẳng tình) và Lạc Sự VỊ Tha (Tuy Hy) — chỉ có 
thé, lần lượt một cách tương ứng với mỗi trạng thái, đến tầng Nhị Thiền 
và Tam Thiên. Tuy nhiên, như Tăng Chi Bộ Kinh VIIL£ 63 trình bày 
ở dưới đây, thì tất cà bón trạng thái bất khả hạn lượng đều có thê dắt 
dẫn đến đạo lộ của Tứ Thiền. Sự khác biệt giữa bài Pháp Thoại à ay và 
bà Kinh này là nam ở trong cách thức người đã đang thực hành những 
trạng thái hữu quan này đôi với họ. Trong bài Kinh đó, hành giả SỬ 
dụng một cách cân nhắc thận trọng cái trạng thái làm thành một nền 
tảng (Thiên Cơ Bản) cho việc phát triển tất cả các tầng Thiền. Trong 
bài Kinh này, người ta một cách don giản thụ hưởng trang thái và an 
trú ở trong đó. (Tăng Chi Bộ Kinh.# 125) 


Then a certain monk went to the Blessed One and, on arrival, 
having bowed down to him, sat to one side. As he was sitting there he 
said to the Blessed One: “It would be good if the Blessed One would 
teach me the Dhamma in brief so that, having heard the Dhamma from 
the Blessed One, I might dwell alone in seclusion: heedful, ardent, and 
resolute. " 

"But it is in just this way that some worthless men make a request 
but then, having been told the Dhamma, think they should tag along 
right behind me. " 

“May the Blessed One teach me the Dhamma in brief ! May the 
One Well - Gone teach me the Dhamma in brief ! It may well be that I 
will understand the Blessed One's words. It may well be that I will 
become an heir to the Blessed One's words.” 

"Then, monk, you should train yourself thus: 'My mind will be 
established inwardly, well - composed. No evil, unskillful qualities, 
once they have arisen, will remain consuming the mind.' That's how 
you should train yourself. 


PHƯỚC BAU - THIEN CÔNG ĐỨC 185 


Thế rồi một vị tu sĩ nào đó đã đi đến Đức Thế Tôn và khi đến 
nơi, đã cúi đầu dành lễ đến Ngài, đã ngòi sang một bên. Khi vị ấy đã 
đang ngồi nơi đó, vị ấy đã tác bạch đến Đức Thế Tôn: “Sẽ là tốt thay 
nếu như Đức Thế Tôn sẽ giáo đạo Giáo Pháp một cách ngăn gọn nhắm 
để, sau khi đã được nghe Giáo Pháp từ nơi Đức Thế Tôn, con sẽ sống 
một mình trong sự tịch tịnh: không phóng dật, nhiệt tâm và cương 
quyết. 

“Thế nhưng chỉ bằng với phương thức này mà một số người bát 
trung dung dua mót su yéu càu nhung rói, sau khi dá duoc Thuyét Pháp, 
họ nghi rằng cân phải theo sát bên Ta.” 

*Uóc mong Đức Thé Tôn giáo đạo Giáo Pháp một cách ngắn gon 
đến cho con ! Ước mong Đắng Thiện Thệ giáo đạo Giáo Pháp một cách 
ngắn gọn đến cho con ! Rất có thé là con sẽ tuệ tri những huấn từ của 
Đức Thế Tôn. Rất có thé là con sẽ trở thành một người thừa nhận những 
huấn từ của Đức Thế Tôn.” 

“Vậy thì, này vị tu sĩ, ngươi cần phải tu dưỡng bản thân mình 
như vầy: “Tâm thức của Tôi sẽ được thiết lập tại nội tâm, được khéo 
trấn tịnh. Không có những đặc tính xấu ác, bất thiện xảo; một khi chúng 
đã khởi sinh lên thì sẽ vẫn cứ làm tôn hại đến tâm thức. Đó là cách thức 
mà ngươi cần phải tu dưỡng bản thân mình.” 


“Then you should train yourself thus: ‘Good Will as my 
Awareness - Release, will be developed, pursued, given a means of 
transport, given a grounding, steadied, consolidated, and well - 
undertaken.’ That’s how you should train yourself. When you have 
developed this concentration in this way, you should develop this 
concentration with directed thought and evaluation, you should 
develop it with no directed thought and a modicum of evaluation, you 
should develop it with no directed thought and no evaluation, you 
should develop it accompanied by rapture... not accompanied by 
rapture... endowed with a sense of enjoyment; you should develop it 
endowed with equanimity. 

“Sau đó ngươi can phải tu dưỡng bàn thân minh như vầy: “Thiện 
Y (Từ Ái Tâm) là Pháp Tỉnh Giác Giải Thoát của Tôi, sẽ được phát 
triển, sẽ được tiếp tục thực hiện, một sự cảm xúc mãnh liệt đã được xác 
lập, một nên tảng đã được xác lập, đã kiên định, đã gia cô, và đã được 
thực hiện tốt đẹp.” Đó là cách thức mà ngươi cần phải tu dưỡng bản 


186 PUNKA - MERIT 


thán minh. Khi nguoi dà phát trién được sự định thức này trong phương 
thức như vậy, ngươi cần phải phát triển sự định thức này với việc nghĩ 
suy (Tám) và sự binh giá (Ti i£) trực tiếp, ngươi cần phải phát triển nó 
với việc không nghĩ suy trực tiếp (Vô Tâm) và một lượng ít của sự bình 
giá (Tú), ngươi cân phải phát triển nó VỚI VIỆC không nghĩ suy (Vô Tá ám) 
và không có sự bình giá (Vô Tú) truc tiếp, ngươi cân phải phát triển nó 
được câu hành với Lạc Bất Khả Chi (Phỉ Lạc)... bất câu hành với Lạc 
Bất Khả Chi (Phi Lạc)... được hội đủ phúc duyên với một cảm thọ hoan 
hỷ (Lạc), ngươi cân phải phát triển nó được hội đủ phúc duyên vơi sự 
tran tịnh (Xá). 


“When this concentration is thus developed, thus well - 
developed by you, you should then train yourself thus: ‘Compassion as 
my Awareness - Release... Empathetic Joy as my Awareness - 
Release.... Equanimity as my Awareness - Release, will be developed, 
pursued, given a means of transport, given a grounding, steadied, 
consolidated, and well - undertaken.' That's how you should train 
yourself. When you have developed this concentration in this way, you 
should develop this concentration with directed thought and 
evaluation, you should develop it with no directed thought and a 
modicum of evaluation, you should develop it with no directed thought 
and no evaluation, you should develop it accompanied by rapture... not 
accompanied by rapture... endowed with a sense of enjoyment; you 
should develop it endowed with equanimity. 

“Khi sự định thức này đã được phát triển như vậy, đã được khéo 
phát triển như vậy, thé rói nguoi cần phải tu dưỡng bản thân minh như 
vậy: “Lòng Bi Mẫn (sự đồng tình) là Pháp Tỉnh Giác Giải Thoát của 
Tôi,... Lac Sw Vi Tha (Tùy Hy) là Pháp Tinh Giác Giải Thoát của 
Tôi,... Sự T. ran Tinh (Hanh Xá) là Pháp Tinh Giác Giải Thoát của Tôi, 
sẽ được phát triển, sẽ được tiếp tục thực hiện, một sự cảm xúc mãnh liệt 
đã được xác lập, một nên tảng đã được xác lập, đã kiên định, đã gia có, 
và dà duoc thuc hién tốt đẹp.” Đó là cách thức mà ngươi cần phải tu 
dưỡng bản thân mình. Khi ngươi đã phát triển được sự định thức này 
trong phương thức như vậy, ngươi cần phải phát triển sự định thức này 
với việc nghĩ suy (Tam) và sự bình giá (T: ú) trực tiếp, ngươi cần phải 
phát triển nó với việc không nghĩ suy trực tiếp (Vo T: am) và một thiêu 
lượng của sự binh giá (Tv), ngươi cân phải phát triển nó với việc không 


PHƯỚC BAU - THIEN CONG ĐỨC 187 


nghĩ suy (Vô Tầm) và không có sự binh giá (V6 Tứ) trực tiếp, ngươi cần 
phải phát triển nó được câu hành với Lac Bát Khả Chi (Phi Lạc)... bất 
câu hành với Lạc Bất Khả Chi (Phi Lạc)... được hội đủ phúc duyên với 
một cảm thọ hoan hỷ (Lạc), ngươi cần phải phát triển nó được hội đủ 
phúc duyên voi sự tran tịnh (Xá). 


"When this concentration is thus developed, thus well - 
developed by you, you should then train yourself thus: ‘I will remain 
focused on the body in and of itself —ardent, alert, and mindful—putting 
aside greed and distress with reference to the world.' That's how you 
should train yourself. When you have developed this concentration in 
this way, you should develop this concentration with directed thought 
and evaluation, you should develop it with no directed thought and a 
modicum of evaluation, you should develop it with no directed thought 
and no evaluation, you should develop it accompanied by rapture... not 
accompanied by rapture... endowed with a sense of enjoyment; you 
should develop it endowed with equanimity. 

“Khi sự định thức này đã được phát triển như vậy, đã được khéo 
phát triển như vậy, thế rồi ngươi cần phải tu dưỡng bản thân mình như 
vay: “Tôi sẽ vẫn cứ an dinh vào trong thé xác và tự ngã của nó (Quán 
Thân Trong Thân) — nhiệt tâm, cảnh tinh và chú niệm - gat sang một 
bên sự tham lam và nỗi thống khô hữu quan ở trong đời.” Đó là cách 
thức mà ngươi cần phải tu dưỡng bản thân mình. Khi ngươi đã phát 
triển được sự định thức này trong phương thức như vậy, ngươi cân phải 
phát triển sự định thức này với việc nghĩ suy (T: âm) và sự bình giá (T. i) 
truc tiếp, ngươi cần phải phát triển nó với việc không nghĩ suy trực tiếp 
(Vó Tám) và một thiếu lượng của sự bình giá (Tú), ngươi cân phải phát 
triển nó với việc không nghĩ suy (V6 T. âm) và không có sự bình giá ( Vô 
Tứ) trực tiếp, ngươi can phải phát triển nó được câu hành với Lạc Bất 
Khả Chi (Phi Lạc)... bát câu hành với Lac Bất Khả Chi (Phi Lạc)... 
được hội đủ phúc duyên với một cảm thọ hoan hy (Lac), ngươi cần phải 
phát trién nó được hội đủ phúc duyên voi sự tran tịnh (Xd). 


“When this concentration is thus developed, thus well - 
developed by you, you should train yourself: ‘I will remain focused on 
feelings in and of themselves... the mind in and of itself... mental 
qualities in and of themselves—ardent, alert, and mindful—putting 


188 PUNKA - MERIT 


aside greed and distress with reference to the world.' That's how you 
should train yourself. When you have developed this concentration in 
this way, you should develop this concentration with directed thought 
and evaluation, you should develop it with no directed thought and a 
modicum of evaluation, you should develop it with no directed thought 
and no evaluation, you should develop it accompanied by rapture... not 
accompanied by rapture... endowed with a sense of enjoyment; you 
should develop it endowed with equanimity. 

"Khi su định thức này đã được phát triển như vậy, đã được khéo 
phát triển như vậy, ngươi cán phải tu dưỡng bản thân mình: “Tôi sẽ vẫn 
cứ an định vào trong các cảm thọ và tự ngã của chúng (Quán Thọ Trong 
Thọ).. vào trong tâm thức và tự ngã của nó (Quản Tâm Trong Tâm)... vào 
trong những đặc tính tinh thần và tự ngã của chúng (Quán Pháp Trong 
Pháp) — nhiệt tâm, cảnh tỉnh và chú niệm - gạt sang một bên sự tham 
lam và nói thống khó hữu quan ở trong đời.” Đó là cách thức mà ngươi 
cần phải tu dưỡng bản thân mình. Khi ngươi đã phát triển được sự định 
thức này trong phương thức như vậy, ngươi cần phải phát triển sự định 
thức này với việc nghĩ suy (Tâm) và sự bình giá (Tứ) trực tiếp, ngươi 
cần phải phát triển nó với việc không nghĩ suy truc tiép (Vó Tám) và 
một thiếu lượng của sự bình giá (Tú), ngươi cân phải phát triển nó với 
việc không nghĩ suy (Vô T. âm) và không có sự binh giá (Vô Tú) trực 
tiếp, ngươi cán phải phát triển nó được câu hành với Lạc Bất Khả Chỉ 
(Phi Lac)... bát câu hành với Lac Bát Khả Chi (Phí Lac)... được hội đủ 
phúc duyên với một cảm tho hoan hy (Lac), ngươi cân phải phát triển 

nó được hội đủ phúc duyên vơi sự tran tịnh (X4). 


“When this concentration is thus developed, thus well - 
developed by you, then wherever you go, you will go in comfort. 
Wherever you stand, you will stand in comfort. Wherever you sit, you 
will sit in comfort. Wherever you lie down, you will lie down in 
comfort.” 

“Khi su định thức nay đã được phát triển như vậy, đã được khéo 
phát triển như vậy, thế rồi bất luận noi nào nguoi di, ngươi sẽ di thoải 
mái. Bất luận nơi nào người đứng, ngươi sẽ đứng thoải mái. Bất luận 
nơi nào nguoi ngôi, ngươi sẽ ngôi thoải mái, Bất luận nơi nào ngươi 
nằm xuống, nguoi sẽ nằm xuóng thoải mai.’ 


PHƯỚC BẦU - THIỆN CÔNG ĐỨC 189 


Then that monk, having been admonished by the admonishment 
from the Blessed One, got up from his seat and bowed down to the 
Blessed One, circled around him, keeping the Blessed One to his right 
side, and left. Then, dwelling alone, secluded, heedful, ardent, and 
resolute, he in no long time reached and remained in the supreme goal 
of the holy life for which clansmen rightly go forth from home into 
homelessness, knowing and realizing it for himself in the here and now. 
He knew: "Birth is ended, the holy life fulfilled, the task done. There is 
nothing further for the sake of this world.” And thus he became another 
one of the Arahants. (AN VIII 1 63) 

Thé rồi vi tu sĩ ấy, sau khi đã được khuyên bảo với su khuyên 
bao từ nơi Đức Thé Tôn, từ chỗ ngòi của minh đã đứng lên và đã cúi 
đầu dành lễ đến Đức Thé Tôn, đã đi nhiễu vòng quanh Ngài, giữ Đức 
Thế Tôn ở hướng bên phải của mình, và đã ra đi. Sau đó, sống một 
mình, đã tịch tịnh, không phóng dật, nhiệt tâm và cương quyết: không 
bao lâu vị áy đã đạt được và đã an trú trong mục tiêu tối thượng của đời 
sống Thánh Nhân mà những thành viên của một thị tộc một cách chân 
chính đã thụ giáo từ trong nhà đi vào đời sống vô gia cư, đã liễu tri và 
đã chứng tri điều đó đối với chính tự bản thân mình ngay tức thời. Vi 
áy đã tuệ tri: “Sự sinh đã chấm dứt, đời sóng Thánh Nhân đã hoàn thành 
viên mãn, phận sự đã hoàn thành. Không có gì hơn nữa vì lợi ích của 
thế gian này.” Và thế là vị ấy đã trở thành một trong những bậc Vô 
Sinh nữa. (Tang Chi Bộ Kinh VIIL# 63) 


"There is the case where an individual keeps pervading the first 
direction—as well as the second direction, the third, and the fourth — 
with an awareness imbued with Good Will. Thus he keeps pervading 
above, below, and all around, everywhere and in every respect the all 
- encompassing cosmos with an awareness imbued with Good Will: 
abundant, expansive, immeasurable, free from hostility, free from ill 
will. He regards whatever phenomena there that are connected with 
form, feeling, perception, fabrications, and consciousness, as 
inconstant, stressful, a disease, a cancer, an arrow, painful, an 
affliction, alien, a disintegration, an emptiness, not - self. At the break 
- up of the body, afier death, he reappears in conjunction with the Devas 
of the Pure Abodes. This rebirth is not in common with run — of — the - 
mill people. ” 


190 PUNNA - MERIT 


[Similarly with Compassion, Empathetic Joy, and Equanimity. j 
(AN IV.# 126) 

“Có trường hop nơi mà một cá nhân biến mãn tâm thức đến 
hướng thứ nhất — cũng như hướng thứ hai, thứ ba và thứ tư — với sự tỉnh 
giác đã được thám nhuần với Thiện Y (Từ Ái T âm). Thế là vị ấy biến 
mãn đến hướng trên, hướng dưới và lan tỏa khắp chung quanh, khắp 
mọi nơi, và trên khắp mọi phương diện bao trùm cả thé gian với một SỰ 
tỉnh giác đã được thám nhuàn với Thiện Y (Từ Ái Tâm): chan chứa tắm 
lòng vô lượng, bác ái vị tha, không pha ác cảm, không vương Bi thü. Vi 
áy thám thi bát luận ở hiện tuong nào nơi mà hữu quan với “sắc, thọ, 
tưởng, hành và thức,” là bất nhất, áp lực, một bệnh tật, một ung thư, 
một mũi tên, sự dau khổ, một sự thống khó, xa lạ, một sự tan rã, một sự 
trồng rỗng, vô ngã. Ngay khi thân hoại và sau khi mang chung, vi ay 
tái tục trong su cộng trú với Chúng Pham Thiên cua Cói Tinh Cư 
Thiên Giới. Sự tái sinh này không có phố thông với hạng Phàm Phu. 

[Một cách tương tự với Long Bi Mẫn (Sự Đông Tình), Lạc Sự 
Vi Tha (Tùy Hy), hoặc Sự Tran Tinh (Hành Xá)]. (Tang Chi Bộ 
Kinh.# 126) 


"Then again, a monk keeps pervading the first direction with an 
awareness imbued with Good Will, likewise the second, likewise the 
third, likewise the fourth. Thus above, below, and all around, 
everywhere, in its entirety, he keeps pervading the all-encompassing 
cosmos with an awareness imbued with Good Will—abundant, 
expansive, immeasureable, without hostility, without ill will. He 
reflects on this and discerns, 'This Awareness - Release through Good 
Will is fabricated and intended. Now whatever is fabricated and 
intended is inconstant and subject to cessation. ' Staying right there, he 
reaches the ending of the mental effluents (fermentations). Or, if not, 
then—through this very Dhamma - passion, this Dhamma - delight, 
and from the total wasting away of the five Lower Fetters [self - identity 
views, uncertainty, grasping at habits and practices, sensual passion, 
and irritation]—he is due to be spontaneously reborn [in the Pure 
Abodes], there to be totally unbound, never again to return from that 
world. 

“Thé rồi một làn nữa, một vi tu si bién mãn tâm thức đến hướng 
thứ nhất với một sự tỉnh giác đã được thám nhuàn với Thiện Y (Từ Ai 


PHƯỚC BÁU - THIỆN CÔNG ĐỨC 191 


Tâm, tương tự như vậy với hướng thứ hai, tương tự như vậy với hướng 
thứ ba, tương tự như vậy với hướng thứ tư. Rồi thì đến hướng trên, 

hướng dưới và lan tỏa khắp chung quanh, khắp mọi nơi, hoàn toàn ở 
trong đó, vị ấy bién mãn trên khắp mọi phương diện bao trùm cả vũ trụ 
với một sự tỉnh giác đã được thám nhuan với Thiện Ý (Từ Ái Tâm)- 
chan chứa tám lòng vô lượng bác ái vị tha, không pha ác cảm, không 
vương tư thù. Vi ây phản tỉnh về điều này và nhận thức rõ: “Pháp Tỉnh 
Giác Giải Thoát này thông qua Thiện Y (Tir Ái T. ram) là chế tạo và có 
tác ý (Hữu Vi). Bấy giờ bất luận điều chi đã là chế tạo và có tác y (Hữu 
Vi) thời bất nhất, và phải chịu sự đình chi." Lưu trú ngay tại đó, vi ây 
đạt được sự châm dứt các Pháp rò rỉ (lên men) thuộc lĩnh vực tinh thân 
(Pháp Lậu Hoặc). Hoặc, nêu không, thời báy giờ - thông qua chính 
Pháp Duc này, chính Pháp Hy này, và từ sự cạn kiệt dần toàn bộ năm 
Pháp Hạ Phần Kiết Sử [Hữu Thân Kiến, Hoài Nghi, Giới Cám Thủ, 
Tham Dục và Sân Hán] — do vậy vị ấy tục sinh một cách Hóa Sinh 
[trong Cói Tinh Cư Thiên Giới] nơi đó thì hoàn toàn được phóng thích, 

không bao giờ còn trở lại thế gian đó nữa. 


"This too, householder, is a single quality declared by the 
Blessed One—the one who knows, the one who sees, worthy and rightly 
Self - Awakened—where the unreleased mind of a monk who dwells 
there heedful, ardent, and resolute becomes released, or his unended 
effluents (fermentations) go to their total ending, or he attains the 
unexcelled security from the yoke that he had not attained before. " 

[Similarly with Awareness - Release through Compassion, 
through Empathetic Joy, and through Equanimity. | (MN # 52) 

“Điều này cũng vậy, này gia chủ, là một phẩm chất ưu tú duy 
nhất đã được Đức Thế Tôn — Bậc Trí Giá, Bậc Kiến Giả và Bậc Đã Tự 
Giác Ngộ, Chánh Dáng Giác tuyén bó - noi mà tám thức chưa được giải 
thoát của một vị tu sĩ mà trú ở nơi đó không phóng dật, nhiệt tâm và 
cương quyết thì trở nên được giải thoát; hoặc các Pháp Lậu Hoặc chưa 
được diệt tận của vị ấy đi đến sự đình chỉ chúng một cách viên mãn, 
hoặc vị ấy đạt được sự vô thượng an ón khỏi các > ach phược mà vị ấy 
đã không đạt được trước đó.” 

[Một cách tương tự với Pháp Tỉnh Giác Giải Thoát thông qua 
Lòng Bi Mẫn (Sự Đông Tình), thông qua Lac Sự Vi Tha (Tùy Hy), 
hoặc thông qua Sw Trấn Tinh (Hành Xá)]. (Trung Bộ.# 52) 


192 PUNNA - MERIT 


The Merit of Stream - Entry 
Thiện Công Đức Của Bậc Dự Lưu 


"Monks, there are these four bonanzas of Merit, bonanzas of 
Skillfulness, nourishments of Bliss. Which four ? 

"There is the case where the disciple of the Noble Ones is 
endowed with verified confidence in the Awakened One: ‘Indeed, the 
Blessed One is worthy and rightly Self - Awakened, consummate in 
knowledge and conduct, Well - Gone, an expert with regard to the 
world, unexcelled as a trainer for those people fit to be tamed, the 
Teacher of divine and human beings, awakened, blessed.' This is the 
first bonanza of Merit, bonanza, of Skillfulness, nourishment of Bliss. 

“Này các vị tu sĩ, có Pháp hoạch lợi phong hậu về Thiện Công 
Đức, hoạch lợi phong hậu vé Sự Thiện Xáo, bôi dưỡng Sự Tĩnh Lạc. 
Thé nào là bốn ? 

“Có trường hợp noi mà vi dé tử của Chu Thánh Nhân đã hội đủ 
phúc duyên với nim xác tín về Bậc Da Giác Ngộ: “Đúng vậy, Đức Thé 
Tôn là Bậc Ung Cúng, Minh Hanh Tác, Thiện Thé, Thé Gian Giải, 
Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Bậc Đã Giác 
Ngộ, Thế Tôn.” Đây là Pháp hoạch lợi phong hậu vê Thiện Công 
Đức, hoạch lợi phong hậu về Sự Thiện Xáo, bồi dưỡng Sự Tĩnh Lac 
thứ nhất. 


"Furthermore, the disciple of the noble ones is endowed with 
verified confidence in the Dhamma: 'The Dhamma is well - expounded 
by the Blessed One, to be seen here and now, timeless, inviting 
verification, pertinent, to be realized by the wise for themselves.’ This 
is the second bonanza of Merit, bonanza, of Skillfulness, nourishment 
of Bliss. 

“Thém nữa, vi đệ tử của Chu Thánh Nhân đã hội đủ phúc duyên 
với niềm xác tín về Giáo Pháp: “Giáo Pháp đã được Đức Thế Tôn khéo 
giảng giải (Svakkhato Bhagavatà), thiết thực hiện tại (Sanditthiko — 
Kiến Tính Tháu Minh), không chậm trễ thời gian (Akaliko — Bất Đoạn 
Thời), đến dé mà tháy (Ehipassiko — Tha Nhân Khả Khán Tri), có khả 


PHƯỚC BÁU - THIỆN CÔNG ĐỨC 193 


năng hướng thượng (Opanäyiko — Hữu Quan Tinh), được bậc Trí Tuệ 
tự chứng tri (Paccattam veditabbo vififiühiti — Trí Giá Tự Ngã Chứng 
Tri)." Day là Pháp hoạch lợi phong hậu vé Thiện Công Đức, hoạch 
lợi phong hậu về Sự Thiện Xáo, bôi dưỡng Sự Tinh Lạc thứ hai. 


"Furthermore, the disciple of the noble ones is endowed with 
verified confidence in the Sangha: ‘The Sangha of the Blessed One's 
disciples who have practiced well... who have practiced straight - 
forwardly... who have practiced methodically... who have practiced 
masterfully—in other words, the four types of noble disciples when 
taken as pairs, the eight when taken as individual types —they are the 
Sangha of the Blessed One disciples: worthy of gifts, worthy of 
hospitality, worthy of offerings, worthy of respect, the incomparable 
field of Merit for the world.’ This is the third bonanza of Merit, 
bonanza, of Skillfulness, nourishment of Bliss. 

“Thém nữa, vi đệ tử của Chu Thanh Nhân đã hội đủ phúc duyên 
với niềm xác tín về Tăng Đoàn: “Tăng Đoàn Chư Đệ Tử của Đức Thế 
Tôn là các bậc đã thực hành một cách chính chắn y theo Chánh Pháp 
(Diệu Hanh), là các bậc đã thực hành một cách chính trực y theo Chánh 
Pháp (Trực Hanh), là các bậc đã thực hành một cách hữu điều lý (Như 
Lý Hạnh), là các bậc đã thực hành một cách nhàn thục (Chính Hạnh) 
— nói cách khác, bón thé loại Chu Thánh Dé Tử khi được chia ra thành 
các đôi một, có tám bậc khi được chia ra thành các thể loại cá nhân — 
thích đáng được nhận các lễ vật, thích đáng được sự khoản đãi, thích 
đáng được sự kính trọng, là Phước Điền bát thành ty lệ cho thế gian.” 
Đây là Pháp hoạch lợi phong hậu về Thiện Công Đức, hoạch lợi 
phong hậu vé Sự Thiện Xáo, bồi dưỡng Sự Tĩnh Lac thứ ba. 


"Furthermore, the disciple of the noble ones is endowed with 
virtues that are appealing to the noble ones: untorn, unbroken, 
unspotted, unsplattered, liberating, praised by the wise, untarnished, 
leading to concentration. This is the fourth bonanza of Merit, 
bonanza, of Skillfulness, nourishment of Bliss. 

"These are four bonanzas of Merit, bonanzas of Skillfulness, 
nourishments of Bliss." (SN LV.# 31) 

“Thém nữa, vi dé tử của Chu Thánh Nhân đã hội đủ phúc duyên 
với Giới Đức mà hữu cảm nhiễm lực đối với Chư Thánh Nhân: không 


194 PUNKA - MERIT 


có bị rách, còn nguyên ven, không bi lỗm đôm, không bị rơi lộp độp, 
được phóng thích, được các bậc Trí Tuệ tán dương, không có bị hoen 
6, dat dẫn đến sự định thức. Đây là Pháp hoạch lợi phong hậu vé 
Thiện Công Đức, hoạch lợi phong hậu về Sự Thiện Xáo, bôi dưỡng 
Sw Tinh Lạc thứ tư. Những Pháp này là bón Pháp Pháp hoạch lợi 
phong hậu về Thiện Công Đức, hoạch lợi phong hậu về Sự Thiện 
Xáo, bôi dưỡng Sự Tĩnh Lạc. (Tương Ưng Bộ Kinh LV.# 31) 


SN LV.# 32 defines the fourth bonanza of Merit as follows: 
“Furthermore, the disciple of the noble ones lives at home with an 
awareness cleansed of the stain of stinginess, freely generous, 
openhanded, delighting in being magnanimous, responsive to requests, 
delighting in the distribution of alms. 

Tương Ung Bộ Kinh LV.# 32 định nghĩa Pháp hoạch lợi phong 
hậu về Thiện Công Đức như sau: “Thêm nữa, vi đệ tử cua Chư Thanh 
Nhân sinh sống 6 tai gia với sự tỉnh giác được tinh khiết khỏi sự cầu ué 
của Pháp Lận Sắc, nhân từ một cách hào phóng, kháng khái, hân hoan 
duyệt ý trong việc khoan hồng dai lượng, đáp ứng yêu cau, hân hoan 
duyệt ý trong việc phân phát những vật xả thí. 


SN LV.# 33 defines it as follows: “Furthermore, the disciple of the 
noble ones is discerning, endowed with Discernment of arising and 
passing away—noble, penetrating, leading to the right ending of 
stress." 

Tương Ung Bộ Kinh LV.# 33 định nghĩa Pháp áy nhu sau: 
“Thêm nữa, vi dé tử của Chu Thánh Nhân nhận thức rõ, hội đủ phúc 
duyên với Động Sát Lực về sự khởi sinh lên và sự diệt vong — thánh 
thiện, thám thấu, dat dẫn đến việc hoàn toàn đoạn diệt được tinh thần 
áp lực.” 


"Just as it's not easy to take the measure of the water in the great 
ocean as ‘ust this many pails of water or hundreds of pails of water or 
thousands of pails of water or hundreds of thousands of pails of water.’ 
It is reckoned simply as a great mass of water that is unreckonable, 
immeasurable. In the same way, when a disciple of the noble ones is 
endowed with these four bonanzas of Merit, bonanzas of Skillfulness, 
it’s not easy to take the measure of the Merit as Just this much bonanza 


PHƯỚC BAU - THIỆN CÔNG ĐỨC 195 


of Merit, bonanza of Skillfulness, nourishment of Bliss, heavenly, 
ripening in bliss leading to heaven, leading to what is agreeable, 
pleasing, charming, happy, and beneficial.’ It is reckoned simply as a 
great mass of Merit that is unreckonable, immeasurable.” (SN LV.# 41) 

“Cũng như that là không dễ dàng để đo lường được lượng nước 
ở trong đại dương vì “chính điều này phải rất nhiều thùng nước, hoặc 
hàng trăm thùng nước, hoặc hàng ngàn thùng nước, hoặc hàng trăm 
ngàn thùng nước.” Một cách đơn giản nó được coi như là một khối 
lượng to lớn về nước mà bất khả bàn toán, bất khả hạn lượng. Trong 
cùng phương thức, khi một vị đệ tử của Chư Thánh Nhân với bốn Pháp 
hoạch lợi phong hậu vé Thiện Công Đức, hoạch lợi phong hậu vé Sự 
Thiện Xáo này; thật là không dé dàng dé do lường được vé Thiện Công 
Đức vì “chính điều này hoạch lợi phong hậu rất nhiều về Thiện Công 
Đức, hoạch lợi phong hậu vé Sự Thiện Xáo, boi dưỡng Sự Tĩnh Lạc, 
thuộc Thiên Giới, thành thục trong sự tĩnh lạc đưa đến Thiên Giới, dắt 
dẫn đến điều mà thân thiết hữu thiện, duyệt ý, mê nhân, an lạc và quá 
phúc lợi.” Một cách đơn giản nó được coi như là một khối lượng to lớn 
vé Thiện Công Đức mà bát khả bàn toán, bất khả han lượng.” (Tăng 
Chi Bộ Kinh VI. # 41) 


[Venerable Ananda is speaking to Anathapindika concerning 
the first list of bonanzas of Merit: ] “A well - instructed disciple of the 
noble ones, when endowed with these four qualities, has no terror, no 
trepidation, no fear at death with regard to the next life. " (SN LV.# 27) 

[Trưởng Lão Ananda đã nói với bá hộ Anathapindika hữu quan 
đến danh sách đầu tiên của Pháp hoạch lợi phong hậu về Thiện Công 
Dirc:] “Một dé tử được khéo dạy bao của Chu Thánh Nhân, khi đã hội 
đủ phúc duyên với bốn phẩm chất ưu tú này, không có nỗi khiếp đảm, 
không có sự hoảng hốt, không có sợ hãi lúc cận tử lâm chung hữu quan 
đến kiếp sóng kế tiếp. (Tương Ưng Bộ Kinh LV.# 27) 


"Then there is the case of the person who has no doubt or 
perplexity, who has arrived at certainty with regard to the True 
Dhamma. Then he comes down with a serious disease. As he comes 
down with a serious disease, the thought occurs to him, ‘I have no doubt 
or perplexity. I have arrived at certainty with regard to the True 
Dhamma.’ He doesn't grieve, isn't tormented; doesn't weep, beat his 


196 PUNKA - MERIT 


breast, or grow delirious. This, too, is a person who, subject to death, 
is not afraid or in terror of death.” (AN IV.# 184) 

"Thé rói có truóng hop cüa nguói mà khóng có su nghi ngó hoác 
su khón hoác, nguói mà nhát dinh dà dat dén phuong diện của Chân 
Pháp. Thế rồi vị ấy sụp đỗ với một căn bệnh nghiêm trọng. Trong khi 
vị ấy sụp đô với một căn bệnh nghiêm trọng, sự nghĩ suy nây sinh đến 
vị ấy: “Tôi không có sự nghi ngờ hoặc sự khốn hoặc. Tôi nhất định đã 
đạt đến phương diện của Chân Pháp.” Vị ấy không có sầu khó, đã không 
CÓ ƯU phiền; không có khóc lóc, không có đập vào ngực của mình, hoặc 
không có hôn mê. Cũng vậy, đây là một hạng người, không tránh khỏi 
sự chết, mà không có sợ hãi hoặc nỗi khiếp đảm về sự chết. (Tăng Chi 
Bộ Kinh IV.# 184) 


[The Buddha is speaking to Nandaka, the chief minister of the 
Licchavis, concerning the first list of bonanzas of Merit:] “A disciple 
of the noble ones endowed with these four qualities is a Stream - 
Winner, steadfast, never again destined for states of woe, headed for 
Self - Awakening. 

"Furthermore, a disciple of the noble ones endowed with these 
four qualities is linked with long life, human or divine; is linked with 
beauty, human or divine; is linked with happiness, human or divine; is 
linked with status, human or divine; is linked with influence, human or 
divine. 

"I tell you this, Nandaka, not having heard it from any other 
Brahman or contemplative. Instead, I tell you this having known, seen, 
and realized it for myself. " 

When this was said, a certain man said to Nandaka, the chief 
minister of the Licchavis, “It is now time for your bath, Sir." 

[Nandaka responded,] "Enough, I say, with this external bath. 
I am satisfied with this internal bath: confidence in the Blessed One. " 
(SN LV.# 30) 
| [Đức Phát đã đang nói với Nandaka, vi quan dai thần của những 
người dân Liechavi, hữu quan đến danh sách đâu tiên của Pháp hoạch 
lợi phong hậu vé Thiện Công Đức:| “Một vi đệ tử của Chu Thánh 
Nhân đã hội đủ phúc duyên với bốn phẩm chất ưu tú này là một Bậc 
Dự Lưu, kiên định, không bao giờ còn có mệnh vận đọa vào các trạng 
thái thong khó nữa, đã hướng tới Sự Tự Giác Ngộ. 


PHƯỚC BÁU - THIỆN CÔNG ĐỨC 197 


“Thêm nữa, một vi đệ tử của Chư Thánh Nhân đã hội đủ phúc 
duyên với bốn phẩm chất ưu tú này đã được liên kết với sự trường thọ, 
thuộc Nhân Loại hoặc Chư Thiên; đã được liên kết với sự mỹ lệ, thuộc 
Nhân Loại hoặc Chư Thiên; đã được liên kết với niềm hạnh phúc, thuộc 
Nhân Loại hoặc Chư Thiên; đã được liên kết với địa vị, thuộc Nhân 
Loại hoặc Chư Thiên; đã được liên kết với quyền thé lực, thuộc Nhân 
Loại hoặc Chư Thiên. | 

“Ta nói với ngươi về điều này, này Nandaka, không phải đã 
được nghe điều đó từ bất luận một vị Bà La Môn hoặc một bậc hảo trầm 
tư giả nào khác. Thay vào đó, Ta nói với ngươi điều này là do chính 
Tự Ta đã được tué tri, đã được kiến tri và đã được chứng tri về nó.” 

Khi điều này đã được nói ra, một nam nhân nọ đã thưa với 
Nandaka, vị quan đại thần của những người dân Liechavi: “Thưa 
Ngài, bây giờ là thời gian để tắm của Ngài.” 

[Nandaka trả loi] “Đủ rồi, Tôi nói, với việc tám rửa này là ở 
ngoại thân. Tôi đã mãn ý với việc tắm rửa ở nội thân như thế này: sự 
tín thành vào Đức Thé Tôn.” (Tương Ưng Bộ KinhLV.# 30) 


Then the Blessed One, picking up a little bit of dust with the tip 
of his fingernail, said to the monks, "What do you think, monks ? Which 
is greater: the little bit of dust I have picked up with the tip of my 
fingernail, or the great earth ? ” 

"The great earth is far greater, Lord. The little bit of dust the 
Blessed One has picked up with the tip of his fingernail is next to 
nothing. It’s not a hundredth, a thousandth, a one hundred - 
thousandth—this little bit of dust the Blessed One has picked up with 
the tip of his fingernail—when compared with the great earth. ” 

"In the same way, monks, for a disciple of the noble ones who is 
consummate in view, an individual who has broken through [to Stream 
- Entry], the suffering and stress totally ended and extinguished is far 
greater. That which remains in the state of having at most seven 
remaining lifetimes is next to nothing: it's not a hundredth, a 
thousandth, a one hundred - thousandth, when compared with the 
previous mass of suffering. That's how great the benefit is of breaking 
through to the Dhamma, monks. That's how great the benefit is of 
obtaining the Dhamma eye.” (SN XIII. 1) 


198 PUNNA - MERIT 


Thé rồi Đức Thé Tôn, sau khi đã nhặt lên một chút ít bụi với đầu 
ngón tay của Ngài, đã nói với các vị tu sĩ: “Các ngươi nghĩ thế nào, này 
các vị tu sĩ? Cái nào thì to lớn hơn: chút ít bụi Ta đã nhặt lên với đầu 
ngón tay của mình, hoặc trái đất to lớn này ?" 

“Quả địa cầu to lớn thì to lớn hơn nhiều, bạch Đức Thế Tôn. 
Chút ít bụi Đức Thế Tôn đã nhặt lên với đầu ngón tay của mình thì hầu 
như không có chỉ cả. Nó không bằng một phần trăm, một phần ngàn, 
một phan trăm ngàn — chút it bui này Đức Thé Tón dá nhát lén vói dàu 
ngón tay cüa minh — khi dá duoc so sánh vói quà dia cầu to lớn.” 

“Trong cùng phương thức, này các vị tu sĩ, dói với một đệ tử của 
Chư Thánh Nhân là Bậc đã được Kiến Giải cụ túc, một cá nhân mà đã 
vượt qua [đạt đến Bậc Dự Lưu], sự khó đau và tinh thần áp lực đã hoàn 
toàn đoạn diệt và đã diệt tắt thì to lớn hơn nhiều. Cái mà còn lại trong 
tình trạng hiện hữu nhiều nhất của bảy kiếp sống còn lại thì hầu như 
không có chi cả: nó không bằng một phân trăm, một phần ngàn, một 
phần trăm ngàn, khi đã được so sánh với khối lượng to lớn của sự khó 
dau truóc dó. Nhu thé quà phüc loi to lón biét bao là viéc dà vuot qua 
dat dén Giáo Pháp, này các vi tu si. Nhu thé quà phúc lợi to lớn biét 
bao là việc dat được Pháp Nhãn.” (Tương Ung Bộ Kinh IIL£ 1) 


Sole dominion over the earth, 

going to heaven, 

Lordship over all worlds: 

the fruit of Stream - Entry 

excels them. (Dhp.# 178) 

Hon thống lãnh Céi đất, 

Hon được sinh Cói trời, 

Hon chủ tri vũ tru, 

Quả Dự Lưu tói thắng.” (Pháp Cú.# 178) 


Beyond Merit 
Siéu Xuát Thién Cóng Düc 


As he was standing to one side, Uttara the Deva's son recited 
this verse in 


PHƯỚC BẦU - THIỆN CÔNG ĐỨC 199 


the Blessed One's presence: 
Khi vị ày dà dang đứng sang một bên, Uttara con trai vi Thiên Tử 
đã trùng tung câu kệ này trong sự hiện diện của Đức Thé Tôn: 


"Life is swept along, 

Next — to - nothing its span. 
For one swept on by aging 
no shelters exist. 

Perceiving this danger in death, 
one should do deeds of Merit 
that bring about bliss.” 
Mang sóng bi dát dàn, 

Tuói tho cháng là bao, 

Bi dàn dén già nua, 

Không có noi dừng bước. 

A1 đem Tâm quán tưởng, 

Sợ hãi Tử Vong này, 

Hãy làm các công đức, 

Đưa đến chơn an lạc. 


The Buddha: 
Đức Phật: 


"Life is swept along, 

Next — to - nothing its span. 

For one swept to old age 

no shelters exist. 

Perceiving this danger in death, 
one should drop the world's bait 
and look for peace." (SN II # 19) 
Mang sóng bi dát dàn, 

Tuói tho cháng là bao, 

Bi dàn dén già nua, 

Không có nơi dừng bước. 

Ai dem Tâm quán tưởng, 

Sợ hãi Tử Vong này, 

Hãy bó mọi Thé lợi, 


200 PUNNA - MERIT 
Tâm hướng cầu tịch tịnh. (Tương Ung Bộ Kinh IL# 19) 


For a person of unsoddened mind, 
unassaulted awareness, 

abandoning merit and evil, wakeful, 
there is no danger, no fear. (Dhp.# 39) 
Tâm không day tràn dục, 

Tâm không (hận) công phá, 

Đoạn tuyệt mọi Thiện Ác, 

Kẻ tỉnh không sợ hãi. (Pháp Cú.# 39) 


He has gone 

beyond attachment here 

for both merit and evil— 

sorrowless, dustless, and pure: 

he's what I call a Brahman. (Dhp 412) 

Nguoi sóng ở đời này, 

Không nhiễm cả Thiện Ác, 

Không sáu, sạch không bui, 

Ta gọi Bà La Môn. (Pháp Cú, Phẩm Bà La Môn, 412) 


Glossary 
Bang Chú Giải 


Arahant: A "worthy one" or "pure one"; a person whose mind 
is free of defilement and is thus not subject to further rebirth. A title for 
the Buddha and his highest level of noble disciples. 

Bậc Vô Sinh: là "một Bậc xứng đáng có phẩm giá - Ứng Cüng" 
hoác là "mót Bác tinh khiét"; mót Bác vói Tám khóng có Pháp ué nhiém 
và do đó không còn phải chịu su tục sinh nữa. Một danh hiệu dành cho 
Đức Phật và Chư Thánh Đệ Tử tôn quý bậc nhất của Ngài. 


Asava: Effluent; fermentation. Four qualities—sensuality, views, 
becoming, and ignorance—that “flow out" of the mind and create the 
flood of the round of death and rebirth. 


PHƯỚC BẦU - THIỆN CÔNG ĐỨC 201 


. Lau Hoặc: Pháp rò ri, Pháp lên men thuộc lĩnh vực tinh thần 
(Pháp Lâu Hoặc). Bón tính chất (Tứ Lâu Hoặc): Dục Lau, Kiến Lau, 
Hữu Lau và Vô Minh Lau - là chất thải ra từ nơi Tâm và tạo ra dòng 
cuón cuộn của vòng sinh tử luân hồi. 


Brahma: An inhabitant of the highest heavenly realms of form 
and formlessness. | 

Pham Thién: Mót cu dán cüa các Cói Thién Giói cao nhát thuóc 
về Sắc Giới và Vô Sắc Giới. 


Brahman: A member of the priestly caste, which claimed to be 
the highest caste in India, based on birth. In a specifically Buddhist 
usage, “Brahman” can also mean an Arahant, conveying the point that 
excellence is based not on birth or race, but on the qualities attained in 
the mind. 

Vị Bà La Môn: Một thành viên thuộc dáng cáp Giáo Sĩ, đã tuyên 
bó là đăng cấp cao nhất ở Xứ Án Độ, dựa trên sinh chủng. Theo cách 
sử dụng cụ thé của Phật giáo, “Bà La Môn” cũng có nghĩa là một Bậc 
Vô Sinh, được truyền đạt quan điểm rằng sự hoàn hảo không dựa trên 
sinh chủng hoặc chủng tộc, nhưng trên những phẩm chất ưu tú đã dĩ 
đắc trong tâm thức. 


Deva (Devata): Literally, "shining one." An inhabitant of the 
heavenly realms. 

Chư Thiên: Theo nghĩa den, “Bậc chiếu sáng." Một cu dân 
thuộc các Cõi Thiên Gidi. 


Dhamma: (1) Event; action; (2) a phenomenon in and of itself; 
(3) mental quality; (4) doctrine, teaching; (5) Nibbana (although there 
are passages describing Nibbana as the abandoning of all Dhammas). 
Sanskrit form: Dharma. 

Pháp: (1) Việc xảy ra; hành động: (2) một hiện tượng ở bên trong 
và thuộc tự ngã của nó; (3) phẩm chát ưu tú tinh thần; (4) giáo lý, huấn 
từ; (5) Níp Bàn (mặc dù có những đoạn văn miêu tả Níp Bàn là sự xả 
ly tất cả các Pháp). Tiếng Bắc Phạn: Dharma. 


202 PUNNA - MERIT 


Jhüna: Mental absorption. A state of strong concentration 
focused on a single sensation or mental notion. This term is related to 
the verb Jhayati, which means to burn with a still, steady flame. 

Thiền Na: Trang thái nhập định (Tâp Trung Định Mục). Một 
trạng thái của sự dinh thức mạnh mé vào một cảm giác hoặc ý niệm tinh 
thần. Thuật ngữ này có liên quan đến động từ Jhayati, có nghĩa là thiêu 
đốt với một ngọn lửa tĩnh lặng, ôn định. 


Kamma: Intentional action. Sanskrit form: Karma. 
Nghiệp Lực: Sự tạo tác có chủ y. Tiéng bác Phan: Karma. 


Nibbana: Literally, the "unbinding" of the mind from passion, 
aversion, and delusion, and from the entire round of death and rebirth. 
As this term also denotes the extinguishing of a fire, it carries 
connotations of stilling, cooling, and peace. Sanskrit form: Nirvana. 

Níp Bàn: Theo nghĩa đen, sự cởi bó của tâm thức khói Tham, Sân 
Hận và Sĩ và thoát khỏi toàn bộ vòng sinh tử luân hồi. Vì thuật ngữ này 
cũng biểu thị việc dập tắt ngọn lửa, nó mang ý nghĩa tĩnh lặng, mát dịu 
và an lạc. Tiếng Bắc Phan: Nirvana. 


Sangha: Community. On the conventional level, this term denotes 
the communities of Buddhist monks and nuns. On the ideal level, it 
denotes those followers of the Buddha, lay or ordained, who have 
attained at least the first level of Awakening. 

Tang Doan: Doan thé. Theo cấp độ quy ước, từ ngữ nay có nghĩa 
là Giáo Hội của các vị Tu Sĩ và những Nữ Tu thuộc Phật giáo. Theo ý 
nghĩa lý tưởng, nó dưng để chỉ những người môn đồ của Đức Phật, tại 
gia hoặc xuất gia, người đã đạt được ít nhất Quả Vị đầu tiên của Sự 
Giác Ngộ (bậc Dự Lưu). 


Sutta: Discourse. Sanskrit form: Sutra. 
` Kinh Dien: Pháp Thoại. Tiêng Bac Phan: Sutra. 


Tathagata: Literally, “one who has become authentic (Tatha- 
Agata)” or “one who is truly gone (Tatha-Agata).” An epithet used in 
ancient India for a person who has attained the highest religious goal. 


PHƯỚC BẦU - THIỆN CÔNG ĐỨC 203 


In Buddhism, it usually denotes the Buddha, although occasionally it 
also denotes any of his Arahant disciples. 

Nhu Lai: Theo nghĩa den, “một Bậc đã trở thành thuần chủng 
(Tatha-A gata) hoặc một Bậc đã thật sự giải thoát (Tatha-Agata). Một 
biểu tượng sử dụng ở Xứ Ấn Độ cô đại cho một người đã đạt được mục 
tiêu tôn giáo cao nhất. Trong Phật Giáo, nó thường biểu thị Đức Phát, 
mặc dù đôi khi nó cũng biểu thị những Đệ Tử Vô Sinh của Ngài. 


Vinaya: The monastic discipline. 
Luật: Giới luật chốn thiền tự. 


Abbreviations 
Những Từ Ngữ Việt Tat 


AN: Anguttara Nikaya 
Tăng Chi Bộ Kinh 
Dhp: Dhammapada 
Kinh Pháp Cú 
DN: Digha Nikaya 
Trường Bộ Kinh 
Iti: Itivuttaka 
Nhu Thi Ngữ Kinh 
Khp:Khuddakapatha 
Tiểu Bộ Kinh 
MN:Majjhima Nikaya 
Trung Bộ Kinh 
Mv: Mahavagga 
Dai Phám 
SN: Samyutta Nikaya 
Tương Ung Bộ Kinh 
Ud: Udana 
Tự Thuyết Kinh 


204 PUNNA - MERIT 


PHƯỚC BẦU - THIỆN CÔNG ĐỨC 205 


VIETNAMESE AMERICAN MAHASI MEDITATION CENTER 
CATUDDISA SANGHA VIHARA - TỨ PHƯƠNG TÁNG TỰ 
5044 Old Shipps Store Road, Bealeton, VA 22712 - USA. 





PHƯƠNG DANH THÍ CHỦ CÜNG DƯỜNG 


ÁN TÓNG KINH SÁCH. 
Gia dinh Thomas Lê V. Thông $320 
Gia dinh Óng Bà Lé V. Dinh & Pham T. Nga $400 
Tu Nữ Tịnh Nhẫn $470 
Gia đình Lê T. Ái Cơ & Phạm H. Đạt $205 
Mindy Nguyễn $150 
Huỳnh Kim Chỉ $180 
Cô Lý Thủy Tiên $280 
Gia đình Phạm Bá Tình & Cẩm Vân $4,750 
Gia dinh anh Ly Tüng Phuong $1,222.88 
Hiéu Nguyén $600 
Pham H. Thién $70 
Gia dinh Huynh Ngoc Mai $50 
Huỳnh Kim Đính $400 
Huỳnh Ngọc Lan $230 
Kim Phạm $200 
Trần T. Phương & Michael Harding $650 
Hoàng Thiên Hương $100 
Có Ly Hóng Lién $100 
Bác Tir Mẫn $50 
Gia dinh Phạm Hữu Minh & Tường Vân $200 
Chị Nguyễn Ngọc Hoa - Tịnh Nhân $500 
Thân Hữu của Chị Nguyễn Ngọc Hoa - Tịnh Nhân $420 
Dương Bạch Nhật $200 
Gia đình Trâm McCarthy - Tâm Bảo $450 
Anh Chị Nguyệt Quang & Từ Mẫn $300 
Minh Phương & Diệu Tuyết $600 
Ông Bà Ngô Bút $50 
Trinh Đức Vinh $200 
Trịnh Đức Minh $50 
Lê Xuân Mai $100 


Trịnh Thái Hằng $100 


206 PUNNA - MERIT 


Đoàn Đức Chính & Lê Doãn Thu An $200 
Phan Minh Tüng $50 
Nguyễn Ngoc Phú & Lê Thi Xuân $200 
Dr. Nguyễn Văn Bảo $200 
Dr. Nguyễn Kim Thanh $200 
Gia đình Cô Lâm Thúy Vân - Như Thủy $200 
Trương Nhân $100 
Gia đình Trương Văn Tiêu - Thiện Tâm $100 
Dr. Đặng Hiếu Điển & Thu Anh $100 
Gia đình BS Hoàng Đình Hiển & Thanh Tịnh $100 
Gia đình BS Hoàng Đình Hiến & Thanh Tịnh F100 
Gia đình Chị Tâm Thiện $750 
Nguyễn Thị Tích & Phạm Minh Nguyệt $700 
Nguyễn Đức Phong & Phạm Minh Nguyệt $300 
Phạm Hữu Anh & Ngô Nguyễn Nghiêm Minh $200 
Nguyễn Thị Tích - Diệu Phúc $100 
Anh Tịnh Tâm $50 
Gia đình Lê Văn Hướng & Trần Thị Lộc $200 
Gia đình Lê Trọng Nghiã $100 
Gia đình Nguyễn Ngọc Đông Phương $100 
Cương Thạch $50 
Lý Kim Dung $100 
Trần Thị Phụng $100 
Tu Viện Tùng Lâm Linh Sơn £500 
Tu Viện Tùng Lâm Linh Son €200 
Làm Nhát Düng F100 
Ni Sư Thích Nữ Giác Thiện €100 
Su Cô Chân Mẫn €50 
Cô Tuệ Hỷ €300 
Lê Nguyễn Thị Hồng $300 
Trần Thị Bích Vân $50 
Cô Diệu Từ €50 
Ni Sư Tâm Nghiã €100 
Tran Kim $50 
-_ Ghị Ái $100 
Chị Đà $100 
Lương Bùi $50. 
Nina $50 
Cô Diệu Minh . $100 
Vũ Lâm Dai & Pham Thị Hồng Anh $200 


Cô Diệu Thanh Tân $100 


PHƯỚC BÁU - THIỆN CÔNG ĐỨC 


Lương Thị Phi Phụng 

Ni Cô Như Tâm 

Châu ThịBé | 

Trung Nghĩa Theofilos 

Gia đình Nguyễn Huỳnh Nhã Hương 

Gia đình Nguyễn Thị Mê Linh 

Gia đình Phạm Thị Tất 

Gia đình Lê Thị Tuyết Nga 

Nguyễn Tăng Bích Hạnh 

Gia đình Lê Thị Lý - Đức Ngọc 

Nguyễn T. T. Hồng - Pháp Danh Nhuận Hương 
Đạo Tràng Từ Nghiêm 

Nguyễn Thị Tường An & Nguyễn Phước Trường Sơn 
Nguyễn Thị Chiếu 

Gia đình Poppenberg 

Gia đình Huỳnh Lý 

Chị Mai - Pháp Danh An Khang 

Chị Nguyễn Thị Tuyết - Pháp Danh Hạnh Giác 
Chị Thu - Pháp Danh Thế An 


Sadhu, Sadhu, Sadhu. 
Lành thay, Lành thay, Lành thay. 


$50 
$100 
$30 
$30 
$50 
$100 
$50 
$50 
$100 
$200 
$200 
$500 
$50 
$20 
$100 
$100 
$100 
$100 
$50 


207 


208 PUNNA - MERIT 


Kinh Sách dá duoc in án và phát hành: 


1) ÂN ĐỨC TAM BẢO (500 QUYÉN) 
2) NHỮNG PHÁP THOẠI CỦA NGÀI TRƯỞNG LÃO JATILA 
(1000 QUYỂN) 
3) CHÚ GIẢI BỘ PHÁP TỤ - PHÂN TÍCH (1000 QUYỂN) 
4) TÓNG HỢP NỘI DUNG VÔ TY PHÁP - 
4 TẬP 1 - CHƯƠNG I, II & III (1000 QUYEN) - TONG HỢP TÂM, TAM SỞ & 
LINH TINH 
+» TẬP II - CHƯƠNG IV (200 QUYÉN) - LỘ TRÌNH TAM 
4# TẬP II - CHUONG IV (TAI BAN LẦN THỨ II) (50 QUYÉN) 
+ TẬP III - CHƯƠNG V (QUYỂN I - QUYỂN II - QUYEN III (100 QUYEN)) - 
TÓNG HOP THOÁT LY LÓ TRINH 
+ TẬP IV - CHƯƠNG VI & VII - TONG HỢP PHÁN TÍCH SẮC PHÁP (100 
QUYÉN) 
+ TẬP V - CHUONG VIII (QUYÉN I - QUYÉN II) - LIEN QUAN TƯƠNG SINH 
(100 QUYÉN) 
5) GIÁO ÁN TRƯỜNG BÓ KINH (1000 QUYÉN) 
6) GIÁO ÁN TRUNG BÓ KINH - TÁP I (500 QUYÉN) 
7) GIÁO ÁN KINH PHÁP CÚ - TẬP I (TÁI BẢN LẦN THỨ II) 
(500 QUYỂN) 
8) GIÁO ÁN KINH PHÁP CÚ - TẬP II (TÁI BẢN LẦN THỨ II) 
(500 QUYỂN) 
9) KINH KIẾT TƯỜNG (500 QUYỂN) 
10) KINH KIẾT TƯỜNG - TÁI BÁN (200 QUYÉN) 
11) KINH ĐẠI PHÁT THÚ (TRON BỘ: TẬP I - TẬP V, 200 QUYÉN) 
12) AN TINH THÙ THÁNG ĐẠO (200 QUYÉN) 
13) BIÉN NIÊN SỬ CÜA CHU PHÁT - TẬP I (300 QUYÉN) 
14) BIEN NIÊN SỬ CUA CHU PHẬT - TẬP I - PHAN I - 
CHU MINH I (200 QUYEN) | 
15) BIEN NIÊN SỬ CUA CHU PHÁT - TẬP I - PHAN I- 
CHÚ MINH II (200 QUYÉN) 
16) GIÁO KHOA THƯ TÜ PHÁP SIÉU LÝ (100 QUYÉN) 
17) PHÁT ĐẠO ĐƯA TỚI SỰ BINH AN VÀ NIÊM HẠNH PHÚC. 
(50 QUYỂN) 
18) SƯU TẬP PHÁP I - NGHIỆP, PHƯỚC, BALAMẬT (200 QUYỂN) 


PHƯỚC BÁU - THIỆN CÔNG ĐỨC 209 


19) SƯU TẬP PHÁP II - NHÂN SINH TRÍ TUỆ (100 QUYỂN) 
20) SƯU TẬP PHÁP III - PHÁP SIÊU LÝ - PHÁP CHẾ ĐỊNH 
(100 QUYỂN) 
21) SƯU TẬP PHÁP IV - Ý NGHĨA LỄ DONTÃ VÀ LỄ KATHINA 
(100 QUYỂN) 
22) SƯU TẬP PHÁP V- Y NGHĨA LỄ THƯỢNG NGUYÊN & LỄ TAM HOP 
(100 QUYỂN) 
23) TRÍCH GIẢI KINH PHÁP CÚ (100 QUYỂN) 
24) MỘT SỰ TU TẬP 300 GIÂY HOẶC MỘT PHƯƠNG PHÁP HÀNH THIỀN 
“NĂM PHÜT" (100 QUYỂN) 
25) QUÁ TRÌNH THIÊN TUỆ GIÁC & MỘC DỤ KINH (50 QUYỂN) 
26) TRI THỨC VỀ CÁC MÓNG CÁNH & TỨ SINH HOAT BÓ PHẨM 
(100 QUYÉN). 
27) BIÊN NIÊN SỬ CHƯ PHẬT - TẬP I - PHẦN I - CHÚ MINH III 
(100 QUYỂN) 
28) TRÍCH GIẢI KINH PHÁP CÚ & ĐẠO LỘ ĐẾ NIBBANA (100 QUYÉN) 
29) PHƯỚC BÁU - THIỆN CÔNG ĐỨC (100 QUYỂN) 


Kinh sách sắp được in ấn và sẽ phát hành: 


% VÔ TY PHÁP ĐỐI VỚI NHỮNG THIEN GIÁ (100 QUYÉN) 

% TONG HỢP NỘI DUNG VÔ TY PHÁP - TẬP VI - CHƯƠNG IX - 
SAMADHIKAMMATTHANA & VIPASSANAKAMMATTHANA 
(100 QUYỂN) 

* BIEN NIÊN SỬ CHU’ PHẬT - TẬP I - PHÂN I - CHÚ MINH IV 
(100 QUYỂN) 

% CHÚ GIẢI THANH TINH ĐẠO (100 QUYỂN) 

%% CHÚ GIẢI ĐẠI NIÊM XU’ (100 QUYEN) 

% CHÁNH TANG VÔ TY PHÁP (Abhidhamma Pitaka) 

1) PHÁP TU & CHÜ GIÁI (100 QUYÉN) 

2) PHAN TÍCH & CHÚ GIẢI (100 QUYÉN) 

** GIÁO ÁN TRUNG BÓ KINH - TAP II (500 QUYÉN) 

** GIÁO ÁN TRUNG BÓ KINH - TAP III (500 QUYÉN) 

** GIAO ÁN KINH PHÁP CU - TẬP III (TAI BẢN LẦN THỨ II) 
(500 QUYÉN) 

4 TIEN TRINH THIEN MINH SAT TUỆ (100 QUYÉN) 

* GIỚI ĐỨC HIEN GIẢ KINH (100 QUYÉN) 


210 PUNNA - MERIT 
« BÁO TANG TRÍ TUỆ PHÁT GIÁO (100 QUYÉN) 


